HỆ ( 
TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


10 bài học thực tê bạn không nên bỏ qua 
niêu muôn mử công ty riêng 


BEFORE YOU-QUIT YOUR JOB 


10 Real-Life Lessons Every Entrepreneur Should Know 
Rhout Building a Multimillion-Dollar Business 


¬ Ñubkrt Ï. Ñlysaki & Ÿlar0n L. Lechler 


Chia sẻ ebook : Chiasemoi.com 


Trước Khi Bạn Thôi Việc 


Series Dạy Con Làm Giàu —- Tập 10 


Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


'Table of Contents 


Mục lục 

LỜI GIỚI THIỆU 

Một công ty thành công được hình thành từ trước khi nó ra đời. 
Học cách biến cái rủi thành cái may. 

Hiểu sự khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc 

Thành công phản ánh thất bại của bạn. 

Quá trình quan trọng hơn mục tiêu 

Câu trả lời đúng nhất nằm trong tim bạn... không phải trong đầu 
Tầm mức của sứ mệnh xác định sản phẩm 

Thành lập một công ty có thể làm điều mà không công ty nào làm được. 
Đừng vì giá rẻ 

Biết khi nào thì nên thôi việc 


LỜI GIỚI THIỆU 


ĐIỀU GÌ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT Ở CHỦ DOANH NGHIỆP? 


Một trong những thời điểm kinh hoàng nhất đời tôi là ngày tôi nghỉ việc và 
chính thức làm một ông chủ. Đó là ngày tôi hiểu sẽ chẳng còn những kỳ 
lương đến hẹn lại lên, không bảo hiểm y tế và lương hưu gì cả. Những ngày 
nghỉ bệnh hay nghỉ mát theo chế độ cũng là “chuyện xưa rồi”. 


Ngày đó, thu nhập của tôi trở về số không. Cảm giác sợ hãi khi không còn 
lương tháng là một trong những nỗi kinh hoàng nhất tôi từng trải. Và kinh 
khủng nhất là tôi không biết chuyện đó còn kéo dài bao lâu trước khi thu 
nhập của tôi ổn định trở lại... biết đâu chừng phải vài năm. Thời điểm nghỉ 
làm đó, tôi đã thấy rõ lý do vì sao nhiều người làm công chẳng bao giờ trở 
thành chủ doanh nghiệp. Đó là nỗi sợ không có tiền... không thu nhập ổn 
định... không lương tháng. Có mấy ai sống nổi một thời gian dài mà không 
cần đến tiền. Chủ doanh nghiệp thì khác và một trong những điểm khác biệt 
là khả năng hoạt động khôn ngoan mà không cần đến tiền. 


Nhưng cũng đồng thời, chuyện chỉ tiêu lại tăng vọt. Là chủ doanh nghiệp, 
tôi phải thuê văn phòng, chỗ đậu xe, nhà xưởng, mua bàn, đèn, bắt điện thoại, 
trả tiền đi lại, khách sạn, taxi, ăn uống, bút viết, văn phòng phẩm, giấy tờ 
hành chính, tem thư, brochure, sản phẩm và cả tiền cà phê cho anh em văn 
phòng. Rồi còn phải thuê thư ký, kế toán, luật sư, công ty bảo hiểm kinh 
doanh và cả dịch vụ vệ sinh. Trước đây tất cả chỉ phí này đã có ông chủ lo. 
Đến giờ thì tôi hiểu để thuê tôi làm nhân viên ông chủ đã tốn kém đến thế 
nào. Tôi nhận thức được chi phí cho nhân viên không chỉ dừng lại ở con số 
hàng tháng chuyển vào tài khoản của họ. 


Cái khác của người làm công với chủ doanh nghiệp là ở chỗ chủ doanh 
nghiệp cần biết họ phải tiêu tiền như thế nào, ngay cả khi họ chẳng có xu 
teng. 


BẮT ĐẦU MỘT CUỘC SỐNG MỚI 


Ngày tôi chính thức rời công ty, tôi ở San Juan, Puerto Rico. Đó là vào 
tháng Năm năm 1976. Tôi đến Puerto Rico để dự buổi tiệc mừng Câu lạc bộ 
Chủ tịch của tập đoàn Xerox, một dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất 
của cả tập đoàn. Nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây để được khen 
thưởng. 


Đó thật sự là một dịp mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi không chắc Xerox 
đã trả bao nhiêu tiền chỉ để tôn vinh những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất 
công ty. Nhưng giữa không khí rộn ràng đó, lòng tôi nặng trĩu. Suốt ba ngày 
tham dự, suy nghĩ chiếm trọn đầu tôi là chuyện nghỉ làm, từ bỏ lương tháng 
ổn định và sự an toàn của công việc. Tôi sắp ra riêng. Tôi sẽ không quay lại 
làm việc ở văn phòng chi nhánh Honolulu hay cho tập đoàn Xerox nữa. 


Khi rời khỏi San Juan, chuyến bay của tôi gặp phải tình huống khẩn cấp. 
Lúc chuẩn bị hạ cánh ở Miami, viên phi công yêu cầu tất cả hành khách thắt 
chặt dây an toàn, hai tay ôm đầu và chuẩn bị cho tình huống va chạm mạnh. 
Cái cảm giác ngày đầu tiên làm chủ doanh nghiệp vốn đã kinh hoàng lắm rồi, 
thế mà bây giờ tôi lại còn đối mặt với chuyện sống chết nữa sao? Ngày đầu 
làm chủ quả thật chăng mấy dễ chịu. 


May mắn là chuyến bay an toàn và tôi bay tiếp đến Chicago, ở đó tôi sẽ có 
buổi thuyết trình bán hàng cho mặt hàng ví nylon cho người lướt sóng. Tôi 
đến siêu thị Chicago Mercandtile trễ do chuyến bay bị hoãn và khách hàng 
tôi muốn gặp, một khách hàng lớn chuyên mua cho một chuỗi siêu thị, đã đi 
mất dạng. Tôi lại lãm bẩm, “Bắt đầu sự nghiệp làm chủ như vậy thật chẳng 
tốt chút nào. Nếu không bán được hàng thì việc kinh doanh không có doanh 
thu, mình thì không có tiền, mà thức ăn cũng chăng có để nằm trên đĩa. “Vì 
ăn là chuyện khoái của tôi nên việc không có gì ăn quả làm tôi bần thần 
nhất. ” 


PHẢI CHĂNG CÓ NGƯỜI SINH RA ĐỀ LÀM CHỦ? 


“Làm chủ doanh nghiệp là năng khiếu bẩm sinh hay được đào tạo mà 
thành?” Khi tôi hỏi người cha giàu ý kiến của ông về câu hỏi xưa cũ này, ông 
nói, “Câu hỏi này vô nghĩa. Điều này cũng giống như hỏi con người ta sinh 
ra để làm công hay được đào tạo để làm công?” Ông nói tiếp, “Con người 
biết học hỏi. Họ có thể được đào tạo thành người làm công hoặc là ông chủ. 
Lý do có nhiều người làm công hơn làm chủ đơn giản vì truờng học đào tạo 
người ta thành người làm công. Vì thế mà nhiều bậc cha mẹ vẫn dạy con cái 
mình, “Đi học để có việc làm tốt. ' Cha chưa từng nghe cha mẹ nào nói “Ráng 
học để trở thành ông chủ' cả. ” 


NGƯỜI LÀM CÔNG LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG MỚI 


Người làm công là một hiện tượng khá mới. Thời kỳ nông nghiệp, hầu hết 
ai cũng làm chủ. Phần đông nông dân làm lụng trên đất của vua. Người nông 
dân không ăn lương tháng của vua, mà ngược lại, họ đóng một khoản thuế 
cho nhà vua để được quyền sử dụng đất. Những ai không là nông dân thì là 
thương nhân, hay là chủ các cơ sở làm ăn nhỏ. Họ bán thịt, bán bánh, hay 
làm nến sáp. Cái họ trong tên mỗi người thường chỉ ra nghề của người đó. Vì 
thế mà ngày nay nhiều người mang họ Smith (tiếng Anh có nghĩa là thợ rèn), 
Baker (chủ tiệm bánh), và Farmer (vì gia đình họ vốn là nông dân). Tất cả 
đều làm chủ chứ không làm công. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia 
đình làm chủ đó nối nghiệp ông cha, cũng trở thành ông chủ. Như vậy, mấu 
chốt nằm ở việc đào tạo. 


Trong thời đại công nghiệp, nhu cầu người làm công tăng mạnh. Để đáp 
ứng, một số nhà nước giành lấy nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo hệ thống 
Prussian mà các trường học Tây Âu trên thế giới hiện nay vẫn lấy làm hình 
mẫu. Nếu nghiên cứu học thuyết đằng sau hệ thống giáo dục Prussian, bạn sẽ 
thấy mục đích được ghi rõ là sản sinh ra bình sĩ và nhân công... những người 
làm theo mệnh lệnh và chỉ làm đúng những gì họ được yêu cầu. Hệ thống 
giáo dục Prussian tuyệt vời trong việc sản xuất hàng loạt các nhân công. Mấu 
chốt vẫn là ở việc đào tạo. 


NHỮNG ÔNG CHỦ NỔI TIẾNG NHẤT 


Có lẽ bạn cũng để ý rằng phần nhiều những chủ doanh nghiệp nổi tiếng 
nhất không học hành trọn vẹn. Trong số đó có Thomas Edison, người sáng 
lập General Electric; Henry Ford, chủ công ty Ford Motor; Bill Gates, sáng 
lập viên của Microsoft; Richard Brandson, chủ của Virgin; Michael Dell, chủ 
của Dell Computers; Steve Jobs, chủ của Apple Computers và Pixar; và Ted 
Turner, chủ của CNN. Hẳn nhiên là có những chủ doanh nghiệp học hành đến 
nơi đến chốn... nhưng ít có ai nổi tiếng như những nhân vật kể trên. 


TỪ LÀM CÔNG SANG LÀM CHỦ 


Tôi biết mình sinh ra không phải là một ông chủ. Tôi cần phải học. Người 
cha giàu hướng dẫn tôi qua cả một quá trình bắt đầu từ lúc làm công cho đến 
cuối cùng trở thành một ông chủ. Đối với tôi, quá trình đó không dễ dàng 
chút nào. Nhiều thứ tôi phải quên đi trước khi có thể bắt đầu hiểu được 
những bài học mà ông cố gắng dạy tôi. 


Thật khó lĩnh hội những gì người cha giàu nói vì những gì từ ông hoàn 
toàn trái ngược những bài học người cha nghèo đã dạy. Mỗi khi người cha 
giàu đề cập chuyện làm chủ, ông lại nói về tự do. Còn mỗi khi người cha 
nghèo khuyên tôi chuyện đi học để kiếm việc làm, ông lại nói về chuyện công 
việc ổn định. Hai trường phái này đụng nhau chan chát trong đầu tôi và làm 
tôi thật bối rối. 


Cuối cùng tôi hỏi người cha giàu về sự khác nhau trong hai cách nghĩ. Tôi 
hỏi, “ổn định trong công việc và tự do không thể nào là một thứ sao cha?” 


Ông mỉm cười trả lời, “Tự do và ốn định không giống nhau... thực tế 
chúng còn trái nhau. Con càng tìm đến sự ổn định thì con càng có ít tự do. 
Những người có công việc ổn định rất có thể sẽ sống trong sự giam cầm. ” 
ông nói tiếp, “Nếu con muốn tự do, con phải thoát ra khỏi Sự ổn định. Người 


làm công kỳ vọng vào sự ổn định còn người làm chủ thì theo đuổi tự do. ” 


Vì thế câu hỏi sẽ là, có phải ai cũng có thể trở thành chủ doanh nghiệp? 
Câu trả lời của tôi là, “Đúng. Nó bất đầu bằng sự thay đổi trong cách nghĩ. 
Nó bắt đầu với mơ ước tự do hơn là sự ổn định. ” 


TỪ CHÚ SÂU BƯỚM THÀNH BƯỚM 


Chúng ta đều biết rằng sâu bướm làm kén và rồi một ngày nọ nở ra thành 
bướm. Thay đổi đó thật là sâu sắc và được gọi là sự biến hình - sự thay đổi 
mạnh mẽ trong tính cách. Cuốn sách này viết về một sự biến hình tương tự 
thế. Cuốn sách này viết về những thay đổi một người phải trải qua khi chuyển 
từ một người làm công sang một ông chủ. Nhiều người mơ ước nghỉ việc và 
khởi sự làm ăn riêng nhưng chỉ có rất ít là thực hiện được. Tại sao? Vì sự 
thay đổi từ một người làm công sang một ông chủ không chỉ đơn giản là thay 
đổi công việc... nó đúng là một sự biến hình. 


SÁCH VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VIẾT BỞI NHỮNG NGƯỜI 
KHÔNG PHẢI CHỦ DOANH NGHIỆP 


Nhiều năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách viết về chủ doanh nghiệp và đề 
tài làm chủ, Tôi đã nghiên cứu cuộc đời của những ông chủ như Thomas 
Edison, Bill Gates, Richard Brandson và Henry Ford. Tôi cũng đọc những 
cuốn sách về những tư tưởng doanh nhân khác nhau và điều gì khiến có 
những chủ doanh nghiệp này xuất sắc hơn chủ kia. Cuốn nào cũng có cái hay 
cái đở, và tôi đã tìm thấy những thông tin hay lời khuyên vô giá giúp tôi trên 
con đường trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi hơn: 


Nhìn lại những cuốn sách đã đọc, tôi thấy có thể chia chúng thành hai loại 
cơ bản: những cuốn do chủ doanh nghiệp viết và những cuốn do giới không 
làm chủ viết. Phần nhiều sách là do giới thứ hai chấp bút, đó là các tác giả 
chuyên nghiệp, nhà báo hay các giáo sư đại học. 


Biết là mỗi cuốn sách tôi đều thu nhặt được vài điều quan trọng, bất kể ai 
là người viết, tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó. Đó chính là những cảm giác “rớt 
xuống cống”, “bị đạp vào bụng”, “bị đâm từ sau lưng”, những lỗi lầm tai hại 
và những câu chuyện thảm sầu mà hầu như doanh nhân nào cũng từng nếm 
trải. Hầu hết các cuốn sách đều vẽ nên bức chân dung một ông chủ là doanh 
nhân sáng chói, khéo léo, tài hoa và dễ dàng giải quyết mọi thứ thách. Những 
cuốn sách viết về những người chủ vĩ đại thường tạo cảm giác như họ sinh ra 
để làm chủ. Hệt như nếu có những vận động viên tài năng bẩm sinh thì cũng 
có những doanh nhân tài năng bẩm sinh vậy và phần lớn các cuốn sách đều 
viết về những người như thế. 


Những cuốn sách về chủ doanh nghiệp do các giáo sư đại học viết lại 
mang một phong vị khác. Các giáo sư đại học thường mổ xẻ đề tài đến tận 
xương, rút ra chỉ là những số liệu hay phát hiện mang tính thống kê. Đọc 
những cuốn sách chính xác công thức như thế tôi thấy thật khó vào vì ngấy. 
Chẳng còn chút thịt, chút mùi vị gì cả, chỉ là những khúc xương xẩu. 


CUỐN SÁCH NÀY KHÁC Ở CHỖ NÀO? 


Cuốn sách về chuyện làm chủ này do chính một người làm chủ chấp 
bút, người từng trải bao thăng trầm, thành công cũng như thất bại trong 
thế giới thực. 


Ngày nay Công ty Người cha giàu (Rich Dad Company) là một công ty 
quốc tế với sản phẩm được dịch sang bốn mươi bốn thứ tiếng, kinh doanh tại 
hơn tám mươi quốc gia. Và khởi điểm của công ty đó gồm có vợ tôi - Kim, và 
đồng sự của tôi - Sharon Letcher. Nó khởi sự từ bàn ăn ở nhà Sharon năm 
1997. Khoản đầu tư đầu tiên là 1.500 đôla. Cuốn sách đầu tay của chúng tôi 
Dạy con làm giàu (tập 1) nằm trong danh sách những cuốn bán chạy nhất 
theo bình chọn của New York Times suốt bốn năm rưỡi, một thành tích mà 
chỉ có thêm ba cuốn khác đạt được. Không chừng khi bạn đọc cuốn sách này 
thì cuốn kia vẫn còn nằm trong danh sách best-seller đấy. 


Thay vì kể cho bạn nghe tôi kinh doanh thông mình như thế nào, chúng tôi 
nghĩ tốt hơn là viết một cuốn sách về làm chủ theo một cách nhìn khác. Thay 


vì kể cho bạn nghe tôi đã vượt qua những đỉnh cao chót vót một cách tài tình, 
kiếm được nhiều triệu đô, chúng tôi nghĩ bạn sẽ học được nhiều hơn từ việc 
tự tôi đã đào những hố sâu và rơi vào đó như thế nào và rồi phải vùng vẫy 
tìm lối thoát. Thay vì kể cho bạn nghe những thành tựu, chúng tôi tin bạn sẽ 
học được nhiều hơn từ những thất bại của chúng tôi. 


TẠI SAO LẠI VIẾT VỀ THẤT BẠI? 


Nhiều người không thể trở thành chủ doanh nghiệp vì họ sợ thất bại. Bằng 
cách viết về những thứ mà nhiều người sợ, chúng tôi hy vọng giúp bạn quyết 
định tốt hơn liệu trở thành chủ doanh nghiệp có phải là chuyện bạn nên làm. 
Mục đích của chúng tôi không phải là hù dọa bạn mà là cung cấp một cái 
nhìn cụ thể về “thế giới thực” cùng những thăng trầm trên con đường trở 
thành một ông chủ. 


Một lý do nữa để viết về thất bại là con người ta biết cách học hỏi từ những 
lỗi lầm. Để đi được đứa trẻ nào lại chẳng té và rồi cố gắng đứng dậy. Học đi 
xe đạp ai chẳng té và lại leo lên đạp tiếp. Nếu chúng ta không gặp nguy cơ 
sai phạm thì có lẽ chúng ta sẽ suốt đời lê lết như một con sâu bướm. Một 
trong những yếu tố bị bỏ qua ở những cuốn sách về chủ doanh nghiệp chúng 
tôi đã đọc, đặc biệt những cuốn do các giáo sư đại học viết, là chúng không 
đào sâu vào những thử thách về cảm xúc và những nỗi cực nhọc một người 
chủ trải qua. Chúng không đề cập đến phần cảm xúc của người chủ doanh 
nghiệp khi việc làm ăn thất bại, khi họ hết tiền, khi họ phải để nhân viên ra đi 
và khi các nhà đầu tư và cổ đông rượt đuổi họ. Làm sao các giáo sư hiểu 
được một ông chủ thất bại cảm thấy thế nào? Làm sao họ hiểu hết được vì 
trong thế giới học giả, người ta chỉ đánh giá cao lương tháng ổn định, có nhà 
cửa, luôn biết câu trả lời chính xác và không bao giờ được mắc lỗi. Vậy đấy, 
tất cả vẫn là vấn đề đào tạo. 


Cuối những năm 1980, tôi được mời nói chuyện về đề tài chủ doanh nghiệp 
ở Đại học Columbia. Thay vì nói về những thành công, tôi đã kể những thất 
bại và bài học rút ra từ đó. Các khán giả trẻ đã đặt rất nhiều câu hỏi và có vẻ 
thực sự quan tâm đến những thăng trầm tên con đường trở thành một chủ 
doanh nghiệp. Tôi nói về những nỗi sợ mà tất cả đều phải đối mặt khi khởi 


đầu một công việc kinh doanh và cách tôi đã đối mặt với những nỗi sợ đó như 
thế nào. Tôi chia sẻ với họ một vài sai lầm ngu ngốc của mình và những sai 
lầm đó squ này đã trở thành những bài học vô giá như thế nào, những bài học 
không thể có được nếu tôi không phạm sai lầm. Tôi nói đến những nỗi đau khi 
phải đóng cửa cơ sở làm ăn và sa thải nhân viên vì sự bất tài của mình. Tôi 
cũng chia sẻ với họ tất cả những lầm lỗi đã giúp tôi trở thành một ông chủ 
giỏi hơn, giàu có như thế nào, và quan trọng nhất là tự do về tài chính, không 
còn phải cần đến một chỗ làm nữa. Rốt lại, tôi vẫn cho rằng đó là một cuộc 
nói chuyện thực tế, khách quan về con đường trở thành chủ doanh nghiệp. 


Ít tuần sau, tôi mới biết là người mời tôi đến phát biểu tại trường đại học 
đã bị gọi vào văn phòng trưởng khoa và quở trách. Những từ cuối cùng của 
ông ta là, “Chúng ta không được phép nói về thất bại tại trường Columbia 
này. ” 


CHỦ DOANH NGHIỆP LÀ AI? 


Chúng ta đã mổ xẻ các giáo sư đại học nhưng cũng cần có lời khen ngợi. 
Một trong những định nghĩa hay về chủ doanh nghiệp là của Howard 
H.Stevenson, một giáo sư Đại học Harvard. Ông nói, “Làm chủ doanh nghiệp 
là một cách tiếp cận quản lý mà chúng tôi định nghĩa như squ: sự theo đuổi 
cơ hội bất chấp nguồn lực sẵn có.” Theo thiển ý của tôi, đây là một trong 
những định nghĩa hay nhất về chủ doanh nghiệp. Nó thật đến tận gốc ngọn... 
và thật sáng ngời. 


SỨC MẠNH CỦA NHỮNG CÁI CỚ 


Nhiều người muốn trở thành chủ doanh nghiệp nhưng luôn luôn đưa ra 
những cái cớ vì sao họ không thể thôi việc, chăng hạn như: 
1. _ “Tôi không có tiền. ” 
“Tôi không thể bỏ việc vì còn lũ nhỏ phải nuôi. ” 


“Tôi không được sáng dạ. ” 


2 

3. _ “Tôi chẳng quen di. 
4 

5 “Tôi không có thời gian. Tôi bận quá. ” 


6. “Tôi không tìm được người nào muốn giúp mình. ” 


7z. “Gầy dựng cho thành một chuyện làm ăn mất nhiều thời gian quá. ” 
“Tôi sợ. Với tôi, chuyện xây dựng một cơ sở làm ăn thật quá mạo hiểm. 


9... “Tôi không thích quản lý người làm công. ” 
10. “Tôi già rồi. ” 


Người bạn đưa cho tôi bài báo này của giáo sư Stevenson nói, “Thằng 
nhóc hai tuổi nào mà chẳng giỏi lý do lý trấu. ” Anh nói thêm, “Lý do mà hầu 
hết những người muốn trở thành chủ doanh nghiệp vẫn cứ mãi đi làm công là 
vì họ có một cái cớ gì đó khiến họ không nghỉ việc và vượt qua ngưỡng số 
phận. Với nhiều người, những cái cớ mang một sức mạnh lấn át cả những 
ước mơ. ” 


SỰ KHÁC BIỆT Ở CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP 


Stevenson có rất nhiều ý kiến quý giá và xác đáng trong bài viết của mình, 
đặc biệt khi ông so sánh các chủ doanh nghiệp với người làm công, giống 
như người sáng lập với ủy viên quản trị, theo như cách ông đặt tên. Một vài 
những so sánh xác đáng này là: 


lM Trong vấn đề định hướng chiến lược: 
NGƯỜI SÁNG LẬP: hướng theo cảm nhận về cơ hội. 
ỦY VIÊN QUẢN TRỊ: bị lệ thuộc vào việc quản lý nguồn lực. 

Nói cách khác, chủ doanh nghiệp luôn tìm kiếm cơ hội mà không quan tâm 
lắm đến việc họ có nguồn lực hay không. Những người thuộc típ làm công thì 
lại lưu tâm đến nguồn lực, vì thế mà rất nhiều người nói, “Tôi bắt đầu việc 
kinh doanh thế nào đây? Tôi đâu có tiền. ” Một chủ doanh nghiệp sẽ nói, 
“Chúng ta ký kết đi rồi chúng ta sẽ có tiền thôi mà. ” Sự khác nhau trong 
cách nghĩ là khác biệt rất lớn giữa người làm công và chủ doanh nghiệp. 


Cũng vì thế mà người cha nghèo của tôi vẫn bảo, “Cha chả mua nổi. ” Vì 


là người làm công nên ông chỉ chăm chăm vào các nguồn lực của mình. 
Những bạn đã đọc qua các cuốn sách khác của tôi biết là người cha giàu cấm 
con trai mình và tôi nói, “Tôi không mua nổi.” Thay vào đó ông dạy chúng 
tôi nhìn vào cơ hội và hỏi, “Làm thế nào mua được đây? ” ông là một chủ 
doanh nghiệp. 


3; Trong vấn đề cấu trúc quản lý: 
NGƯỜI SÁNG LẬP: dàn trải với nhiều mạng quan hệ không chính thống. 
ỦY VIÊN QUẢN TRỊ: cấu trúc thứ bậc rõ ràng với nhiều cấp bậc. 


Nói cách khác, một chủ doanh nghiệp muốn giữ cho tổ chức kinh doanh 
nhỏ và gọn gàng, sử dụng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược 
để phát triển kinh doanh. Người làm công muốn xây dựng một hệ thống thứ 
bậc với một loạt những cấp bậc mà họ ngồi trên hết. Một chủ doanh nghiệp 
sẽ phát triển doanh nghiệp theo hàng ngang, có nghĩa là “lấy nguồn lực từ 
bên ngoài” hơn là mang việc “vào nhà. ” Người làm công lại muốn phát 
triển doanh nghiệp theo hàng dọc, nghĩa là thuê thêm nhiều người làm công. 
Đối với người làm công, những biểu đồ tổ chức chính thống rất quan trọng để 
họ leo lên bậc thang quản lý. 


Trong cuốn sách này, bạn sẽ hiếu Công ty Người cha giàu đã vẫn giữ quy 
mô nhỏ nhưng phát triển lớn mạnh bằng cách sử dụng những đối tác chiến 
lược mạnh có cấu trúc thứ bậc lớn như Time Woarner, Tìme Liƒe, Infinity 
Broadcasting, và những nhà xuất bản quan trọng trên khắp thế giới. Chúng 
tôi quyết định phát triển theo cách này vì chúng tôi tốn ít thời gian, sức người 
và tiền bạc hơn. Chúng tôi có thể phát triển nhanh hơn, lớn mạnh hơn, trở 
nên có lời hơn, có danh tiếng toàn cầu mà vẫn giữ quy mô nhỏ. Chúng tôi sử 
dụng tiền và sức của người khác để phát triển công việc kinh doanh. Cuốn 
sách này sẽ giải thích làm thế nào và tại sao chúng tôi lại thực hiện theo cách 
đó. 


3, Trong vấn đề khen thưởng: 


NGƯỜI SÁNG LẬP: hướng theo giá trị, căn cứ vào khả năng làm việc và 


theo tinh thần tập thể. 


ỦY VIÊN QUẢN TRỊ: hướng theo sự đảm bảo, căn cứ vào nguồn lực, tập 
trung vào việc thăng cấp bậc. 


Nói một cách đơn giản, người làm công muốn có sự ổn định công việc ở 
một công ty mạnh, thu nhập ổn định, và cơ hội thăng tiến - leo lên những nấc 
quản lý cao hơn. Nhiều người làm công xem việc thăng tiến và chức tước 
quan trọng hơn cả tiền. Tôi biết người cha nghèo của tôi là như vậy. ông yêu 
chức danh của mình, Quản lý Giáo dục công ích, dù lương ông không nhiều. 


Chủ doanh nghiệp không ham leo lên từng nấc thang quản lý mà họ muốn 
sở hữu cả thang quản lý đó. Chủ doanh nghiệp không quan tâm đến lương 
tháng mà là kết quả của tập thể. Cũng như Howard Stevenson nói, nhiều 
người đã khởi nghiệp vì họ sở hữu những giá trị mạnh, những giá trị quan 
trọng hơn công việc và thu nhập ổn định. Cuốn sách này sẽ đi vào những giá 
trị quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Với nhiều chủ doanh nghiệp, những giá 
trị của họ còn quan trọng hơn cả chuyện tiền. Họ đam mê công việc, mục tiêu 
và yêu những gì mình làm. Nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm cho dù không có 
tiền. Người cha giàu nói, “Nhiều người làm công chỉ yêu công việc khi họ còn 
được trả lương đều đặn. ” 


Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ được học về ba loại tiền: đồng tiền cạnh 
tranh, đồng tiền hợp tác, và đồng tiền tỉnh thần. Đồng tiền cạnh tranh là tiền 
mà hầu hết mọi người làm việc để có được. Họ tranh nhau công việc, thăng 
chức, tăng lương, và đối đầu với đối thủ kinh doanh. Đồng tiền hợp tác có 
được từ hợp tác thay vì cạnh tranh. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ hiểu 
làm thế nào Công ty Người cha giàu phát triển nhanh chóng, đơn giản bằng 
cách làm việc vì đồng tiền hợp tác. Một phần quan trọng của cuốn sách này 
cũng sẽ dành nói về mục tiêu kinh doanh và những giá trị. Dù không phủ 
nhận nhiều chủ doanh nghiệp là những kẻ cơ hội, chỉ chạy theo đồng tiền 
cạnh tranh, vẫn có những người xây dựng kinh doanh hướng đến một mục 
tiêu rõ ràng, làm việc vì những đồng tiền tỉnh thần - đồng tiền tốt nhất trong 
ba loại. 


NHỮNG DẠNG QUẢN LÝ KHÁC NHAU 


Có hai điểm trong bài viết của Howard Stevenson thật sự thú vị, đặc biệt là 
từ một giáo sư đại học. Howard Stevenson nhận định, nhiều người vẫn cho 
rằng các chủ doanh nghiệp không phải là người quản lý tốt, ông không đồng 
tình với quan điểm được nhiều người công nhận đó, “Các chủ doanh nghiệp 
vẫn bị gán cho hình ảnh tự cao tự đại và vì thế không thể quản lý tốt. Tuy 
nhiên, dù nhiệm vụ quản lý khá xa lạ với chủ doanh nghiệp, kỹ năng quản lý 
vẫn cực kỳ cần thiết. ” Chính xác lắm Howard. Nói cách khác, chủ doanh 
nghiệp quản lý người theo một cách khác. Điểm tiếp theo sẽ giải thích vì sao 
lại có sự khác biệt trong cách quản lý giữa chủ doanh nghiệp và người làm 
công. 


BIẾT CÁCH SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGƯỜI KHÁC 


Một điểm khác Stevenson nêu rất xác đáng là định nghĩa của ông về một 
chủ doanh nghiệp, “Làm chủ doanh nghiệp là một cách tiếp cận quản lý mà 
chúng tôi định nghĩa như sau: sự theo đuổi cơ hội bất chấp nguồn lực sẵn có. 
” ông nói, “Các chủ doanh nghiệp học cách sử dụng nguồn lực của người 
khác một cách hiệu quả. ” Từ đây dẫn đến sự khác biệt trong phong cách 
quản lý. Người làm công muốn thuê người để họ có thể quản lý. Người được 
thuê ngay lập tức đưa mình vào vị trí bị quản lý. Họ sẽ làm những gì được 
yêu cầu hoặc bị đuổi việc. Chính vì thế mà những người làm công muốn tạo 
ra hệ thống quản lý cột dọc. Họ muốn hình thức quản lý Prussian. Họ muốn 
người ta nhảy khi họ nói “Nhảy. ” 


Vì chủ doanh nghiệp không nhất thiết quản lý người làm công nên họ cần 
quản lý con người theo cách khác. Nói đơn giản là thế này, chủ doanh nghiệp 
còn biết cách quản lý những chủ doanh nghiệp khác như thế nào. Nếu bạn nói 
“Nhảy” với một chủ doanh nghiệp, hăn họ sẽ phản ứng kịch liệt. Vì thế mà 
chủ doanh nghiệp không phải là những nhà quản lý tồi như nhiều người nghĩ; 
đơn giản là họ có phong cách quản lý rất khác, họ quản lý những người họ 
không thể bắt buộc phải làm theo ý hay là... đuổi việc. 


Sự khác nhau về phong cách quản lý cũng lý giải vì sao những người làm 
công làm việc vì đồng tiền cạnh tranh còn chủ doanh nghiệp có khuynh 


hướng làm việc cho đồng tiền hợp tác. 


NGƯỜI LÀM CÔNG TÌM NGƯỜI LÀM CÔNG 


Đây là một số những lời than thở phổ biến nhất của những chủ doanh 
nghiệp mới, “Tôi không tìm được người giỏi. ” “Nhân viên không muốn làm 
việc. ” “Tất cả những gì nhân viên muốn chỉ là nhiều tiền hơn. ” Đây là vấn 
đề của một chủ doanh nghiệp mới vẫn còn lúng túng trong cách quản lý. 
Phong cách quản lý là vấn đề của đào tạo. Lại một lần nữa tôi dành lời khen 
đến vị giáo sư đại học Howard Stevenson vì ông đã chỉ ra sự khác nhau cốt 
lõi giữa chủ doanh nghiệp và người làm công. 


ĐẶT MUA BẰNG CÁCH NÀO 
Còn rất nhiêu điêu bồ ích khác chứa đựng trong bài viết 
của Howdrd H. Stevenson tựa đề “Một góc nhìn về chủ 
doanh nghiện, ” viết năm 1983. Bạn có thể mua bài viết 


này từ tường Handard với giá chưa tới 19 đô la A4ỹ. Có thể 
đặt mua qua lữn:/Txawuribhirtaeovwiinedfe. Tôi là một 
bài viết xuất sắc và có ích cho những ai quan tâm đến đề tài 
chủ doanh nghiệ). 


ĐỪNG CHỜ TẤT CẢ ĐÈN TÍN HIỆU CÙNG XANH 


Một lý do nữa khiến nhiều người không thành công như mong muốn là nỗi 
sợ hãi - thường là sợ sai lầm hoặc thất bại. Có một lý do nữa, cũng là sợ, 
nhưng nó được thể hiện khác một chút. Những người này che đậy nỗi sợ bằng 
cách tỏ ra mình là người cầu toàn. Họ chờ cho đầy đủ mọi điều kiện xuất hiện 
rồi mới bắt đầu khởi nghiệp. Họ muốn tất cả đèn tín hiệu cùng xanh trước khi 
lao vào đường chạy. Vì thế mà khi nói đến chuyện xây dựng công ty, nhiều 
người vẫn cứ bị kẹt trên đường chạy dù động cơ đã sẵn sàng. 


BA PHẦN CỦA VIỆC KINH DOANH 


Một trong những chủ doanh nghiệp giỏi nhất mà tôi từng biết là một người 
bạn và cũng là đối tác kinh doanh của tôi. Tôi đã lập nhiều công ty chung với 
anh - ba công ty đã lên sàn chứng khoán và mang lại cho chúng tôi nhiều 
triệu đôla. Anh đã nói như thế này để mô tả một chủ doanh nghiệp, “Có ba 
phần để thực hiện việc kinh doanh. Một là tìm được đúng người. Hai là tìm 
đúng cơ hội. Và ba là tìm ra tiền. ” Anh cũng nói, “Hiếm khi cả ba cái đến 
cùng lúc. Đôi khi bạn có người, nhưng lại không có hợp đồng hay tiền. Đôi 
khi bạn có tiền nhưng lại không có việc hay có người. Việc quan trọng nhất 
của chủ doanh nghiệp là tóm lấy một miếng và bắt đầu đặt nó chung với các 
miếng kia. Việc đó mất nhiều tuần hay nhiều năm, nhưng khi đã có một miếng 
thì bạn cũng đã có thể khởi sự. ” Nói cách khác, chủ doanh nghiệp không 
quan tâm nếu hai trong ba đèn giao thông đang đỏ. Thực tế, chủ doanh 
nghiệp không nề hà gì nếu cả ba đèn cùng đỏ. Đèn đỏ không ngăn được 
người có máu làm chủ trở thành một chủ doanh nghiệp. 


CÁI GÌ ĐÁNG LÀM THÌ LÀM NGAY 


Bạn có bao giờ để ý là các phần mềm, chẳng hạn Windows của hãng 
Microsoft thường có nhiều phiên bản như Windows 2.0 và Windows 3.0 
không? Điều đó có nghĩa là họ đã cải thiện sản phẩm và bây giờ muốn bạn 
mua phiên bản tốt hơn. Nói cách khác, sản phẩm đầu tiên họ bán cho bạn 
không hề hoàn hảo. Họ đã bán dù biết rằng nó còn lỗi, còn trục trặc và cần 
được nâng cấp nữa. 


Nhiều người không thể ra đến thị trường vì họ liên tục hoàn thiện sản phẩm 
của mình. Giống như người cứ đứng chờ cho tất cả đèn giao thông cùng 
xanh, một số chủ doanh nghiệp chẳng bao giờ xuất hiện trên thương trường 
vì họ đang mãi tìm kiếm hoặc chật vật hoàn thiện sản phẩm hay viết một bản 
kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Người cha giàu thường nói, “Cái gì đáng làm 
thì làm ngay. ” Henry Ford từng nói, “Rất vui mừng là tôi có khách hàng. Họ 
mua sản phẩm của tôi trước khi chúng được hoàn hảo. ” Nói cách khác, chủ 
doanh nghiệp khởi sự và tiếp tục hoàn thiện bản thân, công việc và sản phẩm 
của mình. Nhiều người không khởi sự cho đến khi mọi việc đâu vào đó. Vì thế 
mà họ chăng bao giờ có thể bắt đầu. 


Biết khi nào là lúc giới thiệu sản phẩm ra thị trường vừa là một khoa học 
mà cũng là một nghệ thuật. Có thể bạn không muốn chờ đến khi sản phẩm 
được hoàn hảo mà cũng có thể chẳng bao giờ nó hoàn hảo. Chỉ cần nó “đủ 
tốt,” để thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, nếu sản phẩm bị lỗi đến độ không 
đáp ứng được mục tiêu đặt ra hoặc không đáp ứng được nhu cầu của thị 
trường hoặc giả gây vấn đề thì có thể nó khó tạo lại được uy tín và tên tuổi 
cho chất lượng. 


Một trong những yếu tố tạo nên một chủ doanh nghiệp thành công là khả 
năng đánh giá được “cung” của thị trường và biết khi nào ngừng phát triển 
sản phẩm và bắt đầu tiếp thị. Nếu sản phẩm được đưa vào thị trường hơi 
“non tuổi” một chút thì chủ doanh nghiệp vẫn có thể cải thiện và có các bước 
để duy trì tên tuổi trên thị trường. Ngược lại, trì hoãn giới thiệu sản phẩm có 
thể lỡ cơ hội một đi không trở lại. 


Nếu bạn còn nhớ các bản Windows trước đây, hẳn bạn còn nhớ máy tính 
của bạn “chết cứng” bao nhiêu lần. (Có người còn bảo Windows nhiều bọ 
rệp quấy phá đến độ nên bán kèm thêm một can thuốc trừ sâu.) Nếu một chiếc 
xe hơi bị chết máy thường xuyên như chương trình Windows thì có lẽ khó mà 
được thị trường chấp nhận. Thực tế, xe hơi là sản phẩm rất chua và chủ hãng 
hăn sẽ bị buộc phải thu hồi. Tuy nhiên, Windows, dù cho có nhiều sai sót đi 
nữa thì vẫn thành công kinh khủng. Vì sao vậy? Nó đã lấp được nhu cầu của 
thị trường và không đi ra ngoài kỳ vọng của thị trường. Microsoft đã nhận ra 
cửa số cơ hội và bắt đầu tiếp thị. Với những bạn đang sử dụng bản Windows 
hiện tại, nếu Microsoft chờ cho Windows hoàn thiện thì hăn đến giờ cũng 
chưa có mặt trên thị trường. 


GIỎI NGOÀI ĐỜI THỰC HAY GIỎI Ở TRƯỜNG 


Trong võ thuật, có một câu nói thế này, “Cốc đầy vô dụng. Cốc cạn hữu 
dụng. ” Với chủ doanh nghiệp thì câu nói đó cũng đúng. 


Chúng ta từng nghe nói, “À, chuyện đó tôi biết cả rồi. ” Đó là câu nói từ 
những người có cốc đầy. Đó là phát biểu của người tin rằng mình biết tất cả 
các câu trả lời. Chủ doanh nghiệp không thể biết hết mọi câu trả lời. Họ hiểu 


rõ mình không thể biết hết mọi câu trả lời. Họ hiểu rõ thành công đòi hỏi cốc 
của mình luôn luôn cạn. 


Một người làm công để thành công thì phải biết câu trả lời đúng. Nếu 
không, họ sẽ bị đuổi việc hoặc không có đường tiến thân. Chủ doanh nghiệp 
không cần biết mọi câu trả lời. Điều họ cần biết là gọi cho ai. Vũi trò của 
người tư vấn là ở chỗ này. 


Người làm công thường được đào tạo thành các chuyên gia. Nói đơn giản, 
chuyên gia là người biết rất nhiều về một cái nhỏ. Cốc của anh ta phải đầy 
tràn. 


Chủ doanh nghiệp còn phải là người nhìn tổng quát. Đó là người biết một 
ít về cái lớn. Cốc của anh ta phải cạn. 


Chúng ta đi học để có chuyên môn. Chúng ta đi học để trở thành kế toán, 
luật sư, thư ký, y tá, bác sĩ, kỹ sư hay người lập trình. Đó là những người biết 
nhiều về một cái nhỏ. Càng chuyên sâu, họ càng kiếm được nhiều tiền - hoặc 
chí ít thì họ cũng hy vọng như vậy. 


Điều làm cho chủ doanh nghiệp khác hẳn là họ phải biết ít về kế toán, luật, 
hệ thống kỹ thuật, hệ thống kinh doanh, bảo hiểm, thiết kế sản phẩm, đầu tư 
tài chính, con người, bán hàng, tiếp thị, phát biểu trước công chúng, gọi vốn, 
và làm việc với những người được đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Chủ doanh nghiệp thực thụ hiểu có rất nhiều điều để biết và rất nhiều điều 
chưa biết, họ không thể nào biết tường tận vào từng lĩnh vực được. Vì thế mà 
cốc của họ luôn cạn. Họ phải luôn luôn học hỏi. 


KHÔNG NGÀY TỐT NGHIỆP 


Điều này có nghĩa chủ doanh nghiệp là một người không ngừng học hỏi. 
Khi tôi chuyển từ một người làm công sang làm chủ cũng là lúc việc học của 
tôi thực sự bắt đầu. Tôi đọc ngay bất cứ cuốn sách kinh doanh nào có trong 


tay, đọc báo tài chính, và tham gia các khóa học. Tôi hiểu là mình không biết 
mọi câu trả lời. Tôi hiểu là mình phải học thật nhiều, thật nhanh. Bây giờ 
cũng vậy. Tôi biết sự học của một chủ doanh nghiệp không bao giờ có ngày 
tốt nghiệp. Mãi mãi tôi là một sinh viên. Nói cách khác, khi nào không làm 
việc là tôi lại đọc, học, và ứng dụng những gì đã học vào công việc. 


Qua thời gian, học tập không ngừng và ứng dụng vào công việc đã trở 
thành một trong những yếu tố mang đến thành công cho tôi. Tôi đã nói mình 
không phải sinh ra để làm chủ doanh nghiệp như một vài người bạn khác. 
Nhưng như cuộc đua của rùa và thỏ, chú rùa tôi chậm chạp mà chắc chắn đã 
bắt kịp và vượt qua những người bạn với chiếc cốc đã trở nên đầy squ khi 
thành công. Một chủ doanh nghiệp thật sự không có ngày tốt nghiệp. 


QUÁ CHUYỀN MÔN HÓA 


Kim tứ đồ này lấy từ cuốn Dạy con làm giàu (tập 2). 


Nhóm L là người làm công 


Nhóm T là những người làm tư, có cơ sở làm ăn nhỏ hoặc người làm chuyên 
môn 


Nhóm C là những chủ doanh nghiệp lớn (từ 500 nhân viên trở 


lên) 


Nhóm ®) là người đầu tư 


Một trong những lý do có rất nhiều chủ doanh nghiệp nằm trong nhóm T 
hơn là nhóm C là vì họ đi quá sâu vào chuyên môn. Ví dụ một bác sĩ y khoa 
khi làm tư thì họ là một chủ doanh nghiệp nhưng rất khó cho họ chuyển từ 
nhóm T sang nhóm C vì họ được đào tạo chuyên sâu rồi - cốc của họ đã đầy. 
Một người muốn chuyển từ nhóm T sang C thì anh ta cần được đào tạo tổng 
quát thêm. Cốc của anh ta phải luôn luôn cạn. 


Một lưu ý về Kim tứ đồ. Một trong những lý do vì sao người cha giàu 
khuyên tôi trở thành chủ doanh nghiệp trong nhóm C và Ð là luật thuế cho 
hai nhóm này thuận lợi nhất. Luật thuế cho hai nhóm người làm công và làm 
tư không được ưu đãi đến thế. Mức thuế ưu đãi nhiều hơn cho những người 
thuê nhiều nhân công trong nhóm C hoặc đầu tư vào những dự án chính phủ 
khuyến khích, chẳng hạn đầu tư vào xây nhà ở cho người thu nhập thấp. Nói 
tóm lại, nhóm khác nhau có thuế khác nhau. 


DANH SÁCH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU: 


Trước khi thôi việc, người ta cần quyết định liệu họ có muốn chuyển từ 
làm công sang làm chủ hay không. Sự chuyển đổi hay quá trình biến hình này 
đòi hỏi sự thay đổi trong những điểm squ: 


by Khả năng thay đổi suy nghĩ từ ổn định sang tự do 
9) Khả năng không tiền mà vẫn hoạt động được 

Sã Khả năng hoạt động không cần sự bảo đảm 

4 Khả năng chú trọng vào cơ hội hơn là nguồn lực 


Có các cách quản lý khác nhau để quản lý những người khác nhau 
Khả năng quản lý con người và nguồn lực họ không sở hữu 

Chú trọng tập thể và giá trị hơn là thu nhập và thăng tiến 

Luôn học hỏi - không có ngày tốt nghiệp 


Ð Đ®ẠN ĐÐ tì 


Đào tạo tổng quát hơn là chuyên sâu 


10. Sự can đảm chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc kinh doanh 


Có thể bạn không để ý là nông dân, có lẽ là những ông chủ đầu tiên, đã 
từng phát triển hầu hết những điểm này để tồn tại. Hầu hết phải trồng trọt 
trong mùa xuân để gặt hái vào mùa thu. Hồu hết phải cầu xin mưa thuận gió 
hòa và sâu bệnh chừa lại đủ cho gia đình họ sống qua mùa đông dài khắc 
nghiệt. Người cha giàu thường nói, “Nếu con có đầu óc và sự vững chãi như 
một nông dân, con sẽ là một chủ doanh nghiệp xuất chúng. ” 


CHIẾC BÌNH VÀNG Ở ĐOẠN CUỐI CẦU VỒNG 


Dù cuốn sách bắt đầu bằng việc mô tả con đường trở thành chủ doanh 
nghiệp đầy cam go và lâu dài, nhưng tôi cũng muốn nói cho bạn biết rằng 
đoạn cuối cầu vồng là một chiếc bình vàng. Cũng như học bất cứ một thứ gì, 
từng bước đi đầu đời hay đi xe đạp, luôn luôn vạn sự khởi đầu nan. Bạn còn 
nhớ những ngày đầu tiên làm chủ doanh nghiệp của tôi thật đầy khổ ải. 
Nhưng nếu bạn không ngừng học hỏi, thế giới của bạn sẽ thay đổi, cũng 
giống như thế giới đã thay đổi theo lúc bạn biết đi và chạy xe đạp được vậy. 
Làm chủ doanh nghiệp cũng thế. 


Đối với tôi, chiếc bình vàng ở cuối cầu vồng đó lớn hơn bất cứ một giấc 
mơ điên cuồng nhất của mình. Trở thành một chủ doanh nghiệp đã mang lại 
cho tôi sự giàu có hơn là trở thành một người làm công. Tôi cũng trở nên nổi 
tiếng khắp thế giới. Tôi không nghĩ nếu đi làm công thì mình sẽ nổi tiếng đến 
thế. Quan trọng nhất, sản phẩm của chúng tôi đã đến tay mọi người trên thế 
giới và phần nào giúp cuộc sống của họ khá hơn. Phần hay nhất của việc học 
trở thành chủ doanh nghiệp là khả năng phục vụ cho nhiều người hơn. Phục 
vụ ngày càng nhiều người hơn đã trở thành lý do hàng đầu để tôi trở thành 


một ông chủ. 


CÁCH NGHĨ CỦA MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP 


Việc trở thành chủ doanh nghiệp bắt đầu cùng với thay đổi trong cách 
nghĩ. Ngày rời tập đoàn Xerox ở Puerto Rico, cách nghĩ của tôi đã chuyển từ 
cách của người cha nghèo sang người cha giàu. 


Nó như thế này: 


1. Từ khao khát được ổn định sang khao khát 
tự do 

2. Từ khao khát thu nhập ổn định sang khao 
khát thật giàu có 

đ Từ thấy giá trị của việc phụ thuộc sang giá 
trị của độc lập 

4. Lập ra quy tắc của chính mình thay vì tuân 
theo quy tắc của người khác 

5, Khao khát đặt yêu cầu thay vì thực hiện 


theo mệnh lệnh 


6. Sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn bộ thay vì 
nói “Đó không phải là việc của tôi ” 


ñ Xác định văn hóa công ty thay vì cố 
gắng điều chỉnh theo văn hóa công ty của người khác 

8. Tạo ra sự thay đổi trong thế giới thay vì 
than thở về những vấn đề của thế giới 

9, Biết tìm ra đâu là vấn đề và chuyển nó 
thành cơ hội kinh doanh 


10. Chọn trở thành chủ doanh nghiệp thay vì 
là người làm công 


NHỮNG CHỦ DOANH NGHIỆP SIÊU MỚI 


Năm 1989 có lẽ là năm thế giới trải qua biến động lớn nhất trong lịch sử. 
Năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ và Internet ra đời. Năm 19869, Chiến 


tranh lạnh kết thúc và toàn cầu hóa bắt đầu. Thế giới chuyển từ những bức 
tường (walls) sang web, từ chia cắt sang hội nhập. 


Trong cuốn The world is ƒlat (Farrar, Straus and Giroux, 2005 ) - tạm dịch 
Thế giới phẳng, Thomas Priedman đã nói khi bức tường sụp đổ và web trỗi 
dậy thì thế giới sẽ đi đến chỗ có một siêu cường quốc (Mỹ), những siêu thị 
trường toàn cầu, và những cá nhân “siêu cường". 


Không may, một cá nhân như thế lại là Osama Bin Laden. Thomas 
Friedman viết: 


Osama Bin Laden tuyên chiến với Mỹ vào cuối những năm 1990. Sau khi 
hắn ta tổ chức đánh bom hai đại sứ quán Mỹ tại Châu Phi, không quân Mỹ đã 
trả đũa bằng một trận mưa hỏa tiễn vào căn cứ của hắn ỏ Afghanistan như 
thể đó là một quốc gia thù địch. Cứ nghĩ thế này: trong một ngày năm 1998, 
Mỹ đã bắn 75 tên lửa, mỗi cái giá một triệu đôla, vào chỉ một người! Đó là 
trận chiến đầu tiên trong lịch sử giữa một siêu cường quốc và một cá nhân 
cuồng điên. Ngày 11 tháng 9 chỉ là trận chiến thứ hai mà thôi. 


Theo dự đoán của tôi, sẽ sớm xuất hiện những siêu chủ doanh nghiệp mà 
tài sản của họ sẽ ăn đứt sự giàu có của những ông chủ siêu giàu hiện tại. Vào 
những năm 1960, Bill Gates và Michael Dell là những chủ doanh nghiệp tỉ 
phú trẻ đầy hấp lực. Ngày nay, những chủ doanh nghiệp tỉ phú mới là Sergey 
Brin và Larry Page, người sáng lập Google. Tôi dự đoán các siêu chủ doanh 
nghiệp kế tiếp sẽ không đến từ Hoa Kỳ. Tại sao ư? Câu trả lời vẫn là những 
bức tường đã được thay thế bằng những trang web đấy thôi. 


Năm 1996, Luật cải cách Truyền thông và tiền từ phố Wall đã mở đường 
cho những công ty như Global Crossing, một công ty kịp thực hiện một nhiệm 
vụ quan trọng trước khi phá sản. Nó đã kết nối thế giới với nhau bằng cáp 
quang học. Khi hệ thống cáp quang được hoàn thành, chất xám từ những 
nước như Ấn Độ không cần phải đi cư đến thung lũng Silicon để tìm việc nữa. 
Chất xám của Ấn Độ có thể làm việc ở nhà và lương cũng thấp hơn. 


Với sức mạnh của cáp quang và web, tôi đự đoán những Bill Gates hay 
Sergey Brin tiếp theo sẽ đến từ bên ngoài Mỹ, có thể Ấn Độ, Trung Quốc, 
Singapore, Ireland, New Zealand, hay Đông Âu. Chất xám, sáng tạo, công 
nghệ và sự tiếp cận với những siêu thị trường của thế giới sẽ tạo ra những 
chủ doanh nghiệp tỉ phú và đại tỉ phú ở tuổi thành niên. 


Nhiều người Mỹ hiện đang lo sợ khi nghĩ những công việc lương cao đang 
chuyển dịch ra ngoài, đến không chỉ Ấn Độ mà còn khắp thế giới. Những 
công việc hiện tại của kế toán, môi giới cổ phiếu, và các công ty du lịch có thế 
được thực hiện ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới với chỉ phí thấp hơn. 


KHÔNG CÒN NHỮNG CÔNG VIỆC LƯƠNG CAO 


Vậy chuyện này tác động đến lời khuyên trong Thời đại Công nghiệp, “Đi 
học để tìm được việc làm tốt, ổn định và lương cao, ” hay “Gắng làm việc rồi 
leo lên bậc thang quản lý” như thế nào? Theo ý tôi, những lời khuyên như thể 
giờ không còn giá trị. Nhiều người sẽ khó tìm việc hơn, khó hơn nhiều vì 
người cạnh tranh chỗ làm của họ cách xa hàng ngàn dặm. Hầu hết chúng ta 
đều biết lương của nhiều công nhân không hề tăng. Làm sao có thể tăng 
lương được khi có ai đó sẵn sàng làm cùng việc với mức lương thấp hơn 
nhiều? 


Một khác biệt lớn nữa giữa chủ doanh nghiệp và người làm công là chủ 
doanh nghiệp rất hứng khởi với những thay đổi do sự chuyển biến từ những 
bức tường sang web mang lại. Nhiều người làm công thì lại hoảng sợ trước 
những đổi thay. 


MỘT KHÁC BIỆT CUỐI CÙNG 


Khác biệt cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là chuyện thu nhập giữa người 
làm công và chủ doanh nghiệp. Nhìn vào danh sách dưới đây của những CEO 
(giám đốc điều hành) được trả lương cao nhất và thấp nhất, bạn có thể thấy 
là một số những CEO nổi tiếng nhất lại có mức lương thấp nhất. Nguyên 
nhân có thể vì những CEO làm thuê làm vì lương còn những CEO là chủ 


doanh nghiệp làm việc vì những khoản thu nhập khác? 


Lương cao nhất: 
⁄. JoÁn Hi@Wœ 7X 35.2 triệu đô“ 
2. Xolerf 7T›ứ Tuf' Bro(lerx 44.7 điều đô“ 
Ÿ. ÄqU “an Occukr/ "E/0leumn 41,7 triệu đâ“n 
4 Buú ardeÄlf:  /Hame Oepof #9. điệu dâ“ 
Š$. #iituardđ Zander Mo(orola 19.9 rêu dt“ 


Lương thấp nhất: 
l. Richard Kimder Himder Morgan Energu 1l đôila 


2. Sfeue Jobs Apple Compufer 1 đôfa 

3. Jeíf Bezos Amazon &1.840 đôla 
4. Warren Buffet Berkshie Hathauau Ji1.000 đóa 
5. Paul Anderson  Duke Energy 365.296 đôia 


“————————ễễễỄễễễễ__ 


Nguốt: tạp chí Fortune, ngày 02-05-2005. Bài báo nây gộp lương, thường, tất cả các 
tiến lời chứng khoán và các lợi nhuận khác. Ở đây tôi có nhóm thử nhất là những người 
làm việc chủ yếu vì lương - người làm công và nhóm thứ hai, những người chọn thu nhập 
theo những dạng khác, chẳng hạn như ưu tiên cổ phiếu và các khoản lợi khác với vai trò 
là chủ doanh nghiệp. 


BẠN CÓ PHẢI LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP ? 


Như bạn thấy đấy, giữa người làm công và chủ doanh nghiệp có nhiều 
điểm khác biệt. Mục tiêu của cuốn sách này là đào sâu vào những khác biệt 
đó để bạn có thể quyết định, trước khi bỏ việc, liệu chủ doanh nghiệp có phải 
là con đường cho bạn. 


KẾT LUẬN 
Theo ý tôi, khác biệt lớn nhất giữa chủ doanh nghiệp và người làm công 
nằm trong sự khác nhau giữa ước muốn được đảm bảo và khao khát được tự 


do. 


Người cha giàu từng nói, “Nếu con trở thành một chủ doanh nghiệp thành 
công, con sẽ biết một thứ tự do mà rất ít người từng biết. Đó không đơn thuần 


là việc có thật nhiều tiền hay thời gian rảnh rỗi. Đó là sự tự do, thoát khỏi nỗi 
lo sợ. ” 


“Tự do thoát khỏi nỗi lo sợ?” tôi hỏi. 


Ông gật đầu nói tiếp, “Khi con nhìn vào những gì nằm sau từ đảm bảo, 
con thấy chữ sợ ở đó. Đó là lý do mà nhiều người nói “Học hành cho tốt vào. ° 
Đó không phải là vì tình yêu với học vấn hay vì học thức mà chỉ là vì nỗi sợ - 
con sợ không có được chỗ làm tốt hay không kiếm ra tiền. Hãy nhìn cách thầy 
giáo “động viên? học sinh ở trường đó là “động viên" bằng nỗi sợ. Họ nói “Nếu 
em không học thì em sẽ thất bại. ˆ Tức họ khuyến khích học sinh bằng nỗi sợ 
thất bại. Khi sinh viên tốt nghiệp và có việc làm, động lực một lần nữa lại là 
sự sợ hãi. Ông chủ bằng lời hay hành động đều nói rằng, 'Không làm việc 
được thì cuốn gói đi cho. ? Nhân viên gắng làm vì sợ, sợ không có thức ăn 
trên bàn, không có tiền trả nợ nhà. Lý do người ta bấu vào sự đảm bảo là vì 
sợ. Vấn đề của sự đảm bảo là nó không hề giải quyết được nỗi sợ. Đơn giản 
nó chỉ “trùm mền' lên nỗi sợ nhưng nó vẫn ở đó, giống như ông ba bị vẫn 
cười trong chăn. ” 


Nghĩ lại lúc còn học trung học, tôi vẫn nhớ học vì sợ là gì. “ở trường, con 
chỉ học vì sợ thất bại. Con không học vì yêu thích. Vì sợ thất bại mà con học 
những môn con biết sẽ chăng bao giờ mình sử dụng đến. ” 


Người cha giàu gật đầu nói, “Học để đảm bảo khác với học để tự do. 
Những người học vì tự do học những thứ rất khác với người học vì đảm bảo. ” 


“Tại sao người ta không cho phép lựa chọn thứ muốn học tại trường?” tôi 
hỏi. 


“Cha không biết. ”Người cha giàu nói, “Vấn đề với việc học để bảo đảm 
nằm ở chỗ nỗi sợ lúc nào cũng ở đó, và chừng nào nỗi sợ còn thường trực 
thì con khó mà cảm thấy đảm bảo, vì thế mà con mua thêm nhiều bảo hiểm và 
nghĩ đến những cách để bảo vệ mình. Con ngấm ngầm lo sợ dù con tỏ ra 
mình thành công và chẳng có gì phải lo nghĩ. Điều tệ hại của một cuộc sống 
đảm bảo là con thường bị kẹp giữa hai cuộc sống - cuộc sống con đang có và 
cuộc sống con mơ ước và biết mình có thể có nhưng không bao giờ được 
sống. Đó là một phần những vấn đề trong việc học vì đảm bảo. Vấn đề lớn 
nhất là nỗi sợ vẫn còn đó. ” 


“Vậy trở thành chủ doanh nghiệp có nghĩa là cha sẽ không còn gì phải sợ 
nữa?” tôi hỏi. 


“Dĩ nhiên không phải thế,” người cha giàu mỉm cười. “Chỉ có người ngốc 
mới tin là mình không có gì phải sợ thôi. Sự sợ hãi bao giờ cũng có. Ai nói 
mình không sợ là không đúng. Điều cha nói là, “Tự do thoát khỏi nỗi sợ." Nói 
cách khác, con không việc gì phải e ngại sự sợ hãi, con không bị cầm tù trong 
sự sợ hãi, sự sợ hãi không định hình cho thế giới của con như nó vẫn đang 
làm như thế với nhiều người khác. Thay vì e ngại sợ hãi, con học cách đối 
đầu với nó và tận dụng nó. Thay vì bỏ cuộc vì việc làm ăn hết tiền hay vì sợ 
không thanh toán được các hóa đơn, là một chủ doanh nghiệp thực thụ sẽ cho 
con lòng can đảm tiến lên, suy nghĩ rõ ràng, học, đọc, và nói chuyện với 
những người mới, đưa ra những ý kiến và hành động mới mẻ. Khát vọng tự 
do có thể cho con sự cam đảm làm việc nhiều năm liền mà không cần có công 
việc hay thu nhập ổn định. Đó là thứ tự do mà cha đang đề cập. Đó là tự do 
thoát khỏi nỗi lo sợ. Chúng ta ai cũng có chuyện phải sợ - khác nhau ở chỗ 
nỗi sợ hãi đẩy chúng ta vào việc tìm kiếm sự an toàn hay tìm kiếm tự do. Một 
người làm công sẽ tìm đến sự đảm bảo còn chủ doanh nghiệp thì tìm kiếm tự 
do.” 


“Vậy nếu đảm bảo là kết quả của nỗi sợ thì động lực đằng squ tự do là 
gì?” tôi hỏi. 


“Lòng can đảm, ” người cha giàu mỉm cười. “Từ can đảm bắt nguồn từ từ 
tiếng Pháp le coeur - trái tim. ” ông ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Làm chủ 
doanh nghiệp hay làm công, câu trả lời nằm trong trái tim con. ” 


TỰ DO QUAN TRỌNG HƠN SỰ SỐNG 


Một trong những phim yêu thích của tôi là Easy Rider với các ngôi sao 
Peter Fonda, Dennis Hopper, và Jack Nicholson. Trong cảnh ngay trước khi 
Jack Nicholson bị giết, anh ta nói với Dennis Hopper về tự do. Tôi rất thích 
cảnh này, và đó là lý do vì sao tôi quyết định trở thành chủ doanh nghiệp. Dù 
bộ phim chứa đựng nhiều thông điệp khác nhau cho nhiều người nhưng với 
tôi bộ phim nói về lòng can đảm cần có để được tự do- được tự do là mình 
cho dù bạn có là chủ doanh nghiệp hay là người làm công. Tôi chọn trở 
thành chủ doanh nghiệp để được tự do. Với tôi, tự do còn quan trọng hơn cả 
sự sống. 


Phần còn lại của cuốn sách này dành cho sự tự do của bạn. 


BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY! 
“Những bi quyÉt murketing quan trọng nhí của tôi” miền phú tại trưng 


Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm được những nguôn đặc biệt giúp bạn áp 


dụng những nguyên tắc từ cuôn sách mày. Bằng cách tích cực áp dhụựng, 
bạn có thể biên chúng thành một thực tế mạnh mẽ trong đời sông của bạn. 
Nêu bạn nghiêm túc trong ý định trở thành một chủ doanh nghiệp thành 
công, hãy thăm vekene.rĩclxiz1Lcora/befbrowoassadpouziob để tìm những 


Ji3IL lhqpey € ]buốI dlapaUnlli 0nes|hlfl3pp gfồ lÍ &nllan 


N£@suMÏÏ @JInaì soi 


Một công ty thành công được hình thành từ 
trước khi nó ra đời. 


CHƯƠNG 1 


Khúc biệt giữa người làm công 
Và chủ doanh nghiệp? 


BẮT ĐẦU TỪ CÁCH NGHĨ ĐÚNG 


Lúc tôi lớn lên, người cha nghèo vẫn thường nói, “Đi học cho giỏi để còn 


có việc làm tốt và nhiều bổng lộc.” Ông khuyến khích tôi trở thành một người 
làm công. 


Người cha giàu lại thường bảo, “Con hãy học cách xây dựng việc kinh 
doanh của riêng mình và thuê những người giỏi.” Ông khuyến khích tôi trở 
thành chủ doanh nghiệp. 


Ngày nọ, tôi hỏi người cha giàu sự khác biệt giữa người làm công và chủ 
doanh nghiệp là gì. Ong trả lời, “Người làm công tìm việc sau khi cơ sở kinh 
doanh đã gầy dựng xong. Công việc của người chủ lại bắt đầu từ trước khi nó 
ra đời.” 


TỈ LỆ THẤT BẠI 99% 


Thống kê cho thấy trong 90% các doanh nghiệp mới thất bại trong năm 


năm đầu tiên. Thống kê cũng cho thấy 90% trong số 10% đã đứng được sau 

năm năm lại thất bại trước khi kỷ niệm mười năm thành lập. Nói cách khác, 

đến 99% các doanh nghiệp thất bại trong vòng mười năm. Tại sao? Lý do thì 
nhiều nhưng căn bản là những điểm sau : 

1. Trường học đào tạo sinh viên thành những người làm công đi tìm việc hơn 
là đào tạo các chủ doanh nghiệp, người tạo ra việc làm và kinh doanh. 

2... Những kỹ năng để trở thành một người làm công giỏi không giống với 
những kỹ năng cần có để trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi. 

3. Nhiều chủ doanh nghiệp thất bại khi xây dựng việc kinh doanh. Thay vì 
xây dựng công ty, họ lại cực khổ gầy dựng nên một cái nghề và họ trở thành 
một người làm tư hơn là người chủ. 

4. Nhiều chủ doanh nghiệp làm nhiều giờ hơn mà lại lãnh lương theo giờ thấp 
hơn người làm công của mình. Do đó mà nhiều người đuối sức và bỏ cuộc. 
5.. Nhiều chủ doanh nghiệp mới khởi sự thiếu kinh nghiệm sống và thiếu vốn. 
6. Nhiều chủ doanh nghiệp có sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời nhưng lại 
không có kỹ năng kinh doanh để xây dựng nên một công ty thành công từ 

sản phẩm hay dịch vụ đó. 


ĐẶT NỀN MÓNG CHO THÀNH CÔNG 


Người cha giàu nói, “ Khởi sự làm ăn giống như nhảy ra khỏi máy bay mà 
không có dù. Giữa không trung, chủ doanh nghiệp bắt đầu may dù và hy vọng 
dù bung trước khi chạm đất.” Ông nói tiếp, “Nếu chủ doanh nghiệp chạm đất 
trước khi may xong dù, anh ta khó mà leo lên lại máy bay và nhảy thử một lần 
nữa.” 


Với những bạn đã đọc bộ sách Dạy con làm giàu, hăn bạn biết tôi đã nhảy 
ra khỏi máy bay nhiều lần và việc may dù thất bại. Tin tốt lành là tôi đã chạm 
đất và nảy lên lại. Cuốn sách này sẽ chia sẻ với bạn những cú nhảy, rơi và nảy 
lên của tôi. Nhiều thành công và thất bại của tôi nhỏ thôi, vì thế mà cú nảy lên 
cũng không đau đớn lắm, cho đến khi tôi bắt dầu công ty làm ví nylon Velcro. 
Thành công của lần kinh doanh đó rất lớn nhưng thất bại cũng thật đau đớn. 
Phải mất hơn một năm tôi mới vượt qua được cú ngã đó. Điều tốt lành: đó là 
kinh nghiệm kinh doanh hay nhất của đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều 
về kinh doanh và về bản thân mình trong lúc gượng dậy. 


VÉT NỨT TRÊỀN THÀNH ĐỀ 


Một trong những lý do tôi té thật đau trong lần kinh doanh ví nylon cho 
người lướt sóng là vì không chú ý đến những điều nhỏ. Câu “lrèo cao ngã 
đau” quả đúng với chúng tôi. Công ty ví cho người lướt sóng của tôi phát 
triển quá nhanh và kết quả là việc kinh doanh vượt quá khả năng của ba ông 
chủ đã tạo ra nó. Thay vì tạo ra một công ty, chúng tôi dã tạo ra một con quái 
vật của bác sĩ Franken- stein mà không nhận ra điều đó. Nói cách khác, thành 
công đột ngột của chúng tôi đã đấy nhanh tốc độ thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ 
chúng tôi không biết mình đang rơi xuống vực. Chúng tôi cứ tưởng mình 
đang thành công. Chúng tôi cứ tưởng mình đã giàu rồi. Chúng tôi cứ đỉnh 
ninh mình tài ba. Đến độ chúng tôi không cần đến chuyên gia tư vấn (như các 
luật sư về bằng sáng chế), không cần nghe họ nói gì. 


Ba chàng chủ doanh nghiệp thành công chỉ vừa xấp xỉ ba mươi tuổi đó đã 
không tập trung vào công việc kinh doanh nữa mà lao vào những bữa tiệc 
thâu đềm. Chúng tôi cứ nghĩ mình đã dựng nên một doanh nghiệp. Cứ ngỡ 
mình đã là những ông chủ. Chúng tôi say sưa với cầu chuyện thành công của 
mình. Chúng tôi bắt đầu ba hoa. Rượu sâm banh bắt đầu tuôn chảy. Không lâu 
sau đứa nào cũng sở hữu những chiếc xe hơi thể thao lướt êm ru cùng những 
cuộc tình chớp nhoáng. Thành công và tiền đã làm mờ mắt chúng tôi. Chúng 
tôi không thấy được những vết nứt hiện dần trên thành đê. 

Cuổì cùng thì đê cũng vỡ. Ngôi nhà bằng các tấm thẻ bát đầu đổ sập 
xuống. Chúng tôi đã nhảy khỏi máy bay không dù. 


QUÁ THÀNH CÔNG 


Điều tôi muốn chia sẻ về sự thiếu hiểu biết trong kinh doanh của mình là 
nhiều người vẫn cho rằng thiếu thành công làm một doanh nghiệp thất bại. 
Quả là đúng như vậy trong nhiều trường hợp. Nhưng lần thất bại trong kinh 
doanh ví cho người lướt sóng của tôi là một kinh nghiệm quý báu vì ngay từ 
những ngày đầu cuộc đời làm chủ doanh nghiệp của mình tôi đã hiểu rằng 
quá thành công cũng có thể giết chết một doanh nghiệp. Bài học của tôi: một 
doanh nghiệp nếu được thai nghén không đúng cách có thể sẽ thất bại cho dù 


bước đầu có thành công ởi nữa. 


CẦN CÙ BÙ VỤNG VỀ 


Một doanh nghiệp lên kế hoạch kém vẫn có thể tồn tại nếu chủ doanh 
nghiệp nỗ lực hết mình và có quyết tâm cao độ. Nói cách khác, cần cù bù đắp 
được cho sự yếu kém về kế hoạch và cứu cho doanh nghiệp khỏi thất bại. Thế 
giới này có hàng triệu những chủ doanh nghiệp nhỏ có thể giữ cho cơ sở làm 
ăn không bài bản của mình tồn tại bằng sự cần cù, ý chí cao, và cũng cách hở 
đâu bít đó. Nhưng nếu họ ngưng làm việc thì việc kinh doanh sẽ tanh banh và 
chìm lỉm ngay. 


Hàng ngày, người chủ doanh nghiệp sẽ hôn tạm biệt vợ con và đi đến văn 
phòng làm việc - một chốn chông gai. Nhiều người trên đường ởi vẫn nghĩ 
làm việc chăm hơn, nhiều giờ hơn sẽ giải quyết được những khó khăn trong 
công việc - những vấn đề như bán chưa đủ doanh số, nhân viên không thỏa 
mãn, những tay cố vấn bất lực, không đủ nguồn tiền để phát triển kinh doanh, 
nhà cung cấp tăng giá,... và một ngày không đủ thời gian làm việc, bao nhiêu 
đây cũng chỉ mới là một phần những vấn đề hàng ngày. Nhiều chủ doanh 
nghiệp không nhận ra rằng nhiều khó khăn mà doanh nghiệp họ gặp phải hôm 
nay bắt nguồn từ hôm qua, rất lâu trước khi công ty ra đời. 


Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỉ lệ thất bại cao của các 
doanh nghiệp nhỏ là sự hụt hơi. Thật khó kiếm tiền và phát triển khi phần lớn 
thời gian của bạn dành cho những hoạt động không kiếm ra tiền hay khiến 
bạn phải chi ra mà chăng có thu nhập bù lại. Nếu bạn nghĩ đến việc khởi sự 
kinh doanh, trước khi thôi việc, bạn nên nói chuyện với một chủ doanh 
nghiệp để biết anh ta phải tốn bao nhiêu thời gian cho những việc không hề 
sinh lợi khi điều hành doanh nghiệp. Tiện thể hỏi luôn anh ta đã đối diện thử 
thách đó như thế nào. 


Như một người bạn của tôi đã nói, “Tôi quá bận lo cho việc làm ăn mà 
chẳng còn thời gian dành hăn cho việc kiếm tiền.” 


LÀM CỰC VÀ LÀM NHIÊU CÓ ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG? 


Một người bạn của tôi nghỉ chỗ làm lương cao trong một ngân hàng lớn ở 
Honolulu và mở quán bán cơm trưa nhỏ xíu trong một khu công nghiệp của 
thành phố. Anh luôn ao ước được làm chủ công việc và làm việc cho chính 
mình. Lúc còn là nhân viên tín dụng trong ngân hàng, anh thấy những khách 
hàng giàu có nhất luôn là các chủ doanh nghiệp và anh muốn phải thay đổi, vì 
thế mà anh thôi việc để theo đuổi ước mơ của mình. 


Mỗi buổi sáng, anh và mẹ anh dậy từ lúc bốn giờ để chuẩn bị cho quán. Cả 
hai làm việc rất vất vả, cố gắng chắt bóp tiết kiệm để thực khách có bữa ăn 
trưa ngon miệng với giá phải chăng. 


Nhiều năm, tôi vẫn hay ghé ăn trưa và tìm hiếu họ làm ăn thế nào. Họ có 
vẻ hạnh phúc, với cả khách hàng và công việc. “Irong tương lai, mình sẽ mở 
rộng,” bạn tôi nói. “Mình sẽ thuê người làm những việc nặng cho mình.” 
Nhưng tương lai đó đã không đến. Mẹ anh mất, quán đóng cửa, và bạn tôi đi 
làm quản lý cho một cửa hàng nhượng quyền bán thức ăn nhanh. Anh trở lại 
là người làm công. Lần cuối cùng gặp anh, anh nói, “Tiền lương không nhiều 
nhưng ít ra bây giờ khỏe hơn.” Trong trường hợp của anh, chiếc dù đã không 
bung. Anh đã chạm đất trước khi kịp gầy dựng thành công doanh nghiệp. 


Tôi có thể nghe bạn nói, “ít ra thì anh ta cũng đã thử.” Hay “Chỉ là không 
may thôi. Nếu mẹ anh ta còn sống, hăn họ đã mở rộng và kiếm được khối 
tiền.” Hay “Sao anh lại có thể bình phẩm những người làm việc cật lực như 
thế?” Và tôi đồng ý với tất cả những nhận định đó. Tôi không có ý định phê 
phán họ. Dù không phải thân thích nhưng tôi yêu cả hai người. Tôi biết họ đã 
hạnh phúc nhưng không khỏi xót xa khi thấy họ làm việc vất vả mà không bứt 
lên được. Tôi kể câu chuyện này chỉ để đưa ra quan điểm. Một việc làm ăn 
bắt đầu thất bại trước cả khi nó ra đời. Đó là do sự tính toán kém trước khi 
anh ấy thôi việc. 


LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG DÀNH CHO 
BẠN? 


Nếu bạn hoảng sợ trước câu chuyện làm việc vất vả mà vẫn không thành 
công, trước những thất bại có thể, hay trước chuyện nhảy máy bay không dù 


và nảy lên đau đớn thì chủ doanh nghiệp không phải là con đường cho bạn. 


Nhưng nếu những chuyện này cuốn hút bạn, hãy đọc tiếp nhé. Sau khi đọc 
xong, ít ra bạn cũng có khái niệm tốt hơn chủ doanh nghiệp cần gì để thành 
công. Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn làm thế nào để tạo ra, thiết kế và xây dựng một 
doanh nghiệp phát triển dù có bạn hay không có bạn và có thể làm bạn giàu 
sụ, vượt xa mọi giấc mơ điên cuồng nhất. Thực ra, nếu bạn đã dự định nhảy 
máy bay không dù, thì khi thắng, bạn có thể sẽ thắng lớn. 


CÔNG VIỆC CỦA CHÚ DOANH NGHIỆP 


Phần việc quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp bắt đầu trước khi doanh 
nghiệp ra đời và có nhân viên. Công việc của người chủ là thiết kế cơ sở kinh 
doanh có tiềm năng phát triển, thuê nhiều nhân viên, tạo ra giá trị cho khách 
hàng, có trách nhiệm với cộng đồng, mang lại sự giàu có cho tất cả những ai 
làm việc cho mình, có lòng từ thiện, và cuối cùng nó sẽ không còn cần đến 
chủ nữa. Trước khi có công ty thực sự, một người chủ thành công đã hình 
dung rõ ràng mọi việc trong đầu. Theo như người cha giàu, đó là công việc 
của một chủ doanh nghiệp thực thụ. 


THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG 


Có lần sau một thất bại kinh doanh tồi tệ, tôi đến gặp người cha giàu và 
hỏi, “Con đã làm gì sai chứ? Con nghĩ mình đã lên kế hoạch rất tốt mà.” 


“Rõ ràng là không đấy chứ,” người cha giàu cười giễu. 


“Con phải làm việc này bao nhiêu lần đây? Con là đứa thất bại tệ hại nhất 
con từng biết.” 

Người cha giàu nói, “Người thua chùn bước khi thất bại. Người thắng thất 
bại cho đến ngày thành công.” Lật xem giấy tờ trên bàn một lúc, ông nhìn tôi 


và nói tiếp, “Thế giới đầy những người muốn làm ông chủ. Họ ngồi sau bàn 
giấy, có những chức danh thật kêu, như phó chủ tịch, trưởng chi nhánh, hay 
giám sát viên và thậm chí một số có lương rất hậu hĩnh. Những người muốn 
trở thành ông chủ này mơ một ngày khởi sự đế chế kinh doanh của riêng mình 
và vài người trong số họ một ngày nào đó sẽ thành công. Nhưng cha tin là hầu 
hết sẽ chăng bao giờ có ngày đó. Phần lớn ai cũng sẽ viện những lý do như 
“Khi nào mấy đứa nhỏ lớn đã” hay “Đầu tiên tôi sẽ đi học lại.” hay “Khi tôi 
øom đủ tiền.”” 


“Nhưng sẽ chăng bao giờ họ nhảy ra khỏi máy bay,” tôi nói, kết lại những 
lời của ông. 


Người cha giàu gật đầu. 
BẠN MUỐN TRỞ THÀNH LOẠI CHU DOANH NGHIỆP NÀO? 


Người cha giàu tiếp tục giải thích rằng thế giới có nhiều kiểu chủ doanh 
nghiệp khác nhau. Có chủ to chủ nhỏ, có chủ giàu chủ nghèo, có người trung 
thực hay xảo trá, có người vì lợi nhuận, có người không, có người thánh thiện, 
có người tội lỗi, có người chỉ trong một thành phố nhỏ, có người ở tầm quốc 
tế, và có cả thành công lẫn thất bại. Ông nói, “Từ chủ doanh nghiệp là một từ 
nghĩa rất rộng và đối với những người khác nhau, nó có ý nghĩa khác nhau.” 


KIM TỨ ĐỒ 
Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Kim tứ đồ giải thích có bốn nhóm 


người khác nhau tạo nên thế giới kinh doanh và thường thì họ khác nhau về 
chuyên môn, suy nghĩ, và tình cảm. 


Nhóm L là người làm công 


Nhóm T là những người làm tư, có cơ sở làm ăn nhỏ hoặc người làm 
chuyên môn 


Nhóm C là những chủ doanh nghiệp lớn (từ 500 nhân viên trở lên) 


Nhóm ®) là người đầu tư 


Ví dụ, người làm công sẽ nói những câu giống nhau, cho dù người đó làm 
chủ tịch hay bảo vệ công ty. Bạn luôn có thể nghe anh ta nói thế này, “Tôi tìm 
một công việc đảm bảo, ổn định với lương bổng cao.” Những từ khóa ở đây là 
ốn định và đảm bảo. Nói cách khác, sự sợ hãi thường giam hãm họ trong 
nhóm này. Nếu họ muốn đổi sang các nhóm khác thì không chỉ phải là việc 
học những gì thuộc về kỹ năng mà trong nhiều trường hợp còn là những thử 
thách tỉnh thần phải vượt qua. 


Một ngưởi trong nhóm T lại nói, “Nếu muốn làm cho đúng việc đó thì bạn 
phải tự làm thôi.” Trong nhiều trường hợp thử thách đối với người này là học 
cách tin người khác có thể làm một việc gì đó tốt hơn họ. Sự thiếu lòng tin 
thường khiến cơ sở làm ăn của họ nhỏ mãi vì thật khó mà phát triển kinh 
doanh nếu không tin vào người khác. Nếu những người trong nhóm T có phát 
triển thì thường họ cũng phát triển theo kiểu cộng tác, tức là một nhóm những 
người thuộc nhóm T kết hợp với nhau làm cùng một việc. 

Những người nhóm C luôn tìm kiếm những người giỏi và các hệ thống 
kinh doanh tốt. Họ không nhất thiết nhúng tay quá sâu vào công việc. Họ chỉ 
muốn xây dựng một doanh nghiệp để làm việc. Một chủ doanh nghiệp thực sự 
trong nhóm này có thể phát triển công ty của mình trên khắp thế giới. Còn 
một chủ doanh nghiệp trong nhóm T thường hạn chế trong một khu vực nhỏ 
mà anh ta có thể tự điều hành trực tiếp. Dĩ nhiên là lúc nào cũng có trường 


hợp ngoại lệ. 


Nhóm Ð đi tìm những người xuất sắc trong nhóm T hay C để giao tiền cho 
những người đó làm tiền sinh sôi nảy nở. 


Trong quá trình dạy con trai và tôi, người cha giàu đã huấn luyện chúng tôi 
trước tiên xây dựng một cơ sở trong nhóm T thành công và có khả năng phát 
triển thành một doanh nghiệp lớn thành công trong nhóm C. Đó cũng là mục 
tiêu của cuốn sách này. 


BẠN MUỐN XÂY DỰNG LOẠI KINH DOANH GÌ? 


Người cha giàu khuyến khích con trai ông và tôi đi ra ngoài và học càng 
nhiều loại kinh doanh càng tốt, đó là một phần của chương trình huấn luyện 
làm chủ doanh nghiệp của ông. Ông nói, “Làm sao các con có thể làm chủ 
doanh nghiệp thiết kế ra một kế hoạch kinh doanh khi mà các con không biết 
các loại hình kinh doanh và các loại chủ doanh nghiệp khác nhau?” 


NHỮNG CHỦ DOANH NGHIỆP LÀM TƯ 


Người cha giàu giữ vững lập trường rằng nhiều chủ doanh nghiệp thực ra 
không hề làm chủ mà chỉ là những người tự làm công cho mình (hay làm tư) - 
những người sở hữu một công việc hơn là công ty. Ông nói, “Có thế con sẽ là 
người tự làm công cho mình khi tên con cũng là tên của doanh nghiệp, thu 
nhập của con ngưng chảy vào khi con ngưng làm việc, khi khách đến chỉ để 
gặp con, nhân viên gọi tìm con khi có khó khăn. Khi con là người tài giỏi, 
thông minh nhất, được đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực của mình, con cũng có 
thể sẽ là một người tự làm công mà thôi.” 


Ông không phản đối gì những chủ doanh nghiệp tự làm công. Đơn giản 
ông chỉ muốn chúng tôi thấy được sự khác nhau giữa những chủ sở hữu công 
ty và những chủ sở hữu công việc. Các nhà tư vấn, nhạc sĩ, diễn viên, những 
người quét dọn, chủ nhà hàng, cửa hiệu nhỏ, và hầu hết các chủ doanh nghiệp 
nhỏ đều thuộc nhóm sở hữu công việc thay vì sở hữu doanh nghiệp, hay tóm 


lại là thuộc nhóm TT. 


Điểm chính người cha giàu muốn làm rõ về sự khác nhau của chủ doanh 
nghiệp tự làm công và một chủ doanh nghiệp làm ăn lớn là nhiều doanh 
nghiệp tự làm công sẽ rất vất vả khi phát triển thành doanh nghiệp lớn. Nói 
cách khác, đó thật sự là một thử thách để chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Tại 
sao? Một lần nữa, câu trả lời vẫn là kế hoạch kinh doanh yếu kém từ trước khi 
doanh nghiệp thực sự ra dời. 


Bản thân người cha giàu cũng từng bát đầu là một chủ doanh nghiệp tự làm 
công trong nhóm T. Tuy nhiên, trong đầu mình, ông đã vẽ ra một doanh 
nghiệp rất lớn do nhiều người giỏi hơn, có khả năng hơn ông điều hành. 
Trước khi khởi nghiệp, ông đã lập kế hoạch để doanh nghiệp nhóm T của ông 
có thể phát triển sang nhóm c. 


NHỮNG NGƯỜI LÀM CHUYÊN MÔNVÀ NGƯỜI KINH DOANH 


Ông cũng muốn chúng tôi biết có nhiều người làm chuyên môn như bác sĩ, 
luật sư, kế toán, kiến trúc sư, thợ hàn, và thợ điện bắt đầu kiểu kinh doanh tự 
do dựa theo chính ngành nghề của mình. Những người làm chuyên môn và 
kinh doanh này cần có giấy phép của cấp có thẩm quyền để hoạt dộng. 


Trong số này còn có những nhà buôn chuyên nghiệp, nhiều người được cấp 
giấy phép làm tư vấn độc lập, ví dụ địa ốc, bảo hiểm hay cổ phiếu. Phần lớn 
những người này là các chủ doanh làm tư có chuyên mồn, hay còn gọi là nhà 
thầu độc lập. 


Vấn đề là đây không phải là một công ty bán hàng vì không thực sự có 
hàng hóa gì ngoài chính bản thân người chủ. Trong nhiều trường hợp, thực sự 
không có cả tài sản. Chính người chủ là tài sản. Cho dù anh ta có bán tốt đến 
thế nào thì mức độ tăng tài sản cũng không đạt được như một chủ doanh 
nghiệp thật sự trong nhóm C. Ngoài ra, anh ta còn phải chấp nhận “liên tục 
phát triển” để thành công kinh doanh không bị gián đoạn. Vậy là về cốt lõi, họ 
chuyển từ một người chủ sang kẻ làm công cho người mua. 


Theo quan điểm của người cha giàu, không mắc gì phải làm việc cực nhọc 
mà lại chăng tạo ra được tài sản. Vì thế mà ông khuyên con trai và tôi đừng 
bao giờ mơ ước trở thành người làm công. Ông nói, “Tại sao lại làm việc vất 
vả mà chắng xây dựng được gì cả?” 


Ở phần sau trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ nói sâu thêm một số cách chủ 
doanh nghiệp loại này có thể tạo ra tài sản kinh doanh - một tài sản họ có thể 
xây dựng và bán lại trong tương lai. 


CÔNG TY GIA ĐÌNH 


Có một bộ phận lớn doanh nghiệp được gọi là công ty gia đình. Loại hình 
kinh doanh này có tên như vậy vì nhiều doanh nghiệp nhỏ là cơ sở kinh doanh 
gia đình. Ví dụ như bà ngoại tôi có một cửa hàng tạp hóa và gia đình phụ 
nhau bán hàng. 


Vấn đề nảy sinh là thói gia đình trị. Nhiều người đặt trách nhiệm lên vai 
con cháu mình cho dù chúng không có khả năng đi nữa vì một giọt máu đào 
hơn ao nước lã. Thường thì con cái lại không đam mê vào công ty gia đình 
như bố mẹ hoặc chúng không có tinh thần làm chủ để lèo lái chuyện làm ăn. 


NHƯỢNG QUYỀN 


Nhượng quyền, như hệ thống McDonald”s, theo lý thuyết là hình thức hoạt 
động chìa khóa trao tay. Chủ doanh nghiệp bán một cơ sở kinh doanh đã làm 
sẵn cho người không muốn phải trải qua giai đoạn phát triển và sáng tạo để 
khởi nghiệp. Nó giống như làm chủ doanh nghiệp tức thời. Một lợi thế đối với 
kinh doanh nhượng quyền là các ngân hàng sẵn lòng mở hầu bao với người 
mua nhượng quyền hơn là người muốn khởi nghiệp từ con số không. Ngân 
hàng thấy tin tưởng những số liệu thành công của các chủ nhượng quyền và 
cũng đánh giá cao những chương trình huấn luyện mà các hệ thống nhượng 
quyền hỗ trợ cho các chủ cửa hàng mới. 


Một trong những vấn đề lớn nhất của nhượng quyền các tên tuổi lớn là 
chúng thường khá đắt và ít đất sáng tạo cho những người muốn làm chủ. 
Nhượng quyền cũng là loại hình kinh doanh thường gặp rắc rối về pháp lý và 
hay lôi nhau ra tòa. 


Một trong những lý do chính của các cuộc cãi vã là người mua nhượng 
quyền không muốn điều hành cửa hàng theo yêu cầu của người bán nhượng 
quyền, người sáng lập ra thương hiệu. Một lý do nữa là nếu người mua 
nhượng quyền làm ăn không thành công thường đổ lỗi cho người bán nhượng 
quyền. Nếu bạn không muốn đi theo những chỉ dẫn từng chút một của người 
bán nhượng quyền, tốt nhất bạn hãy tự thiết kế, sáng tạo, và bắt đầu công việc 
kinh doanh của riêng mình. 


TIẾP THỊ ĐA CẤP VÀ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 


Tiếp thị đa cấp và bán hàng trực tiếp được nhiều người công nhận là mẫu 
hình kinh doanh phát triển nhanh nhất hiện nay trên thế giới. Nó cũng là loại 
hình gây tranh cãi nhiều nhất. Nhiều người vẫn có phản ứng tiêu cực, cho 
rằng nhiều công ty tiếp thị đa cấp có phương thức kim tự tháp. Tuy nhiên, trên 
thực tế, phương thức kim tự tháp lớn nhất thế giới là các tổng công ty truyền 
thông với một người trên chót vót, phía dưới là tất cả các nhân công. 


Bất kỳ ai muốn làm chủ doanh nghiệp nên xem qua loại kinh doanh tiếp thị 


đa cấp. Một số trong 500 công ty thành công nhất theo tạp chí Fortune bình 
chọn như CitiBank, Avon, Levis, và Smith Bamey phân phối sản phẩm bằng 
tiếp thị đa cấp hoặc hệ thống bán hàng trực tiếp. 


Tuy không phải là thành viên của một công ty tiếp thị đa cấp hay bán hàng 
trực tiếp nhưng chúng tôi rất thích lĩnh vực này. Những ai muốn làm chủ 
doanh nghiệp nên xét tham gia một trong những công ty này trước khi thôi 
việc. Tại sao? Nhiều trong số những công ty này cung cấp các kỹ năng lãnh 
đạo, xây dựng doanh nghiệp và bán hàng rất cần thiết mà không ở đâu có 
được. Một trong những lợi ích khi làm việc cho một công ty có uy tín là nó 
dạy cho bạn cả cách nghĩ lẫn lòng can đảm cần có để trở thành một chủ 
doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ trở nên quen thuộc hơn với các hệ thống cần thiết 
để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Phí tham gia thường khá mềm 
nhưng những bài học thì vô giá. (Để giải thích thêm giá trị đào tạo của những 
loại hình kinh doanh này, chúng tôi có viết một cuốn sách nhỏ tựa đề Trường 
kinh doanh: Cho những người thích giúp người [Warner Books]. Muốn biết 
thêm về cuốn sách này, xin các bạn xem trên trang web www.richdad.com .) 


ĂN CẮP HỢP PHÁP 


Một trong những lần đàm luận thú vị của Mike và tôi với người cha giàu 
liên quan đến đề tài những chủ doanh nghiệp đi ăn cắp từ những chủ doanh 
nghiệp khác. Người cha giàu lấy ví dụ một kế toán làm việc cho một công ty 
kế toán. Đến một ngày, người kế toán này nghỉ việc và mở công ty riêng với 
khách hàng là những người anh ta đã từng gặp khi còn làm công ty nọ. Nói 
cách khác, người kế toán nọ đã bước ra khỏi cửa công ty nhưng mang mối lái 
theo. Người cha giàu nói, “Cho dù là chắng có gì phạm pháp nhưng như vậy 
vẫn là ăn cắp.” Dù đây cũng là một cách xây dựng doanh nghiệp nhưng người 
cha giàu hăn nhiên không muốn đó là con đường của con trai ông và tôi. 


CHỦ DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO 


Kiểu chủ doanh nghiệp ông muốn chúng tôi trở thành là chủ doanh nghiệp 
sáng tạo, giống như Thomas Edison, Walt Disney hay Steve Jobs. Người cha 


giàu nói, “Làm ông chủ nhỏ thì dễ, giống như cửa tiệm sandwich gia đình. 
Làm chủ doanh nghiệp thương mại hay chuyên một ngành nghề nào đó cũng 
tương đối dễ, ví dụ thợ hàn chì hay nha sĩ. Làm chủ doanh nghiệp sao chép và 
cạnh tranh cũng dễ, đó là những người thấy một ý tưởng hay thì sao chép rồi 
cạnh tranh với ngay doanh nghiệp đã đẻ ra ý tưởng đó.” (Trong quyển Bảo vệ 
tài sản số 1 của bạn [Wamer Books], Michael Lechter gọi loại đối thủ cạnh 
tranh này là “kẻ phá bĩnh” hay là “cướp biển”) Đó là chuyện đã xảy đến khi 
tôi đi tiên phong trong công nghệ ví nylon Velcro. Khi chúng tôi đã tạo được 
thị trường và giành được sự quan tâm của công chúng vào sản phẩm mới này 
thì các đối thủ nhảy vào và chúng tôi bị nghiền nát. Dĩ nhiên tôi không thể 
trách họ. Có chăng là trách mình vì một lần nữa, tôi đã thiết kế việc làm ăn 
một cách yếu kém trước khi khởi sự. 


Dù tôi bị một vố đau trời giáng, người cha giàu vẫn thấy vui vì tôi học trở 
thành một chủ doanh nghiệp sáng tạo chứ không phải là một chủ doanh 
nghiệp sao chép. Ông nói, “Có chủ thành công nhờ sáng tạo, có chủ thành 
công nhờ sao chép và cạnh tranh.” Ông nói thêm, “Gặp nhiều thử thách nhất 
trong các loại chủ doanh nghiệp là những người sáng tạo, hay còn được gọi là 
người tiên phong.” 


“Tại sao chủ doanh nghiệp sáng tạo lại là người gặp nhiều khó khăn nhất?” 
tôi hỏi. 


“Vì sáng tạo có nghĩa con thường là người đi tiên phong. Sao chép một sản 
phẩm thành công và đã được chấp nhận là việc dễ. Và nó cũng ít rủi ro hơn. 
Nếu con học cách cải tiến, sáng tạo, hay lập ra con đường đến thành công, 
con là người chủ doanh nghiệp tạo ra giá trị mới hơn là một người thắng lợi 
bằng cách sao chép.” 


CỔ PHẦN VÀ TƯ NHÂN 


Phần rất lớn các doanh nghiệp cả lớn lẫn nhỏ là công ty tư nhân. Một công 
ty tư nhần lớn thường được xem như là một công ty quản lý chặt, có nghĩa là 
công ty thuộc sở hữu chủ chỉ của vài người và lợi nhuận không dành cho 
người bên ngoài. 


Công ty cổ phần là công ty bán một lượng lớn cổ phiếu ra ngoài, thường là 
qua những người môi giới cổ phiếu và những người bán chứng khoán có giấy 
phép. Công ty cổ phần bán cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán giống 
như Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và hoạt động theo những quy 
định nghiêm ngặt hơn các công ty tư nhần. 


Người cha giàu không bao giờ thành lập một công ty cổ phần nhưng ông 
lại khuyên Mike và tôi lập một công ty cổ phần trên con đường phát triển 
thành chủ doanh nghiệp của chúng tôi. Năm 1996, cùng lúc thành, lập Công 
ty Người cha giàu, tôi còn là chủ đầu tư và tham gia thành lập ba công ty cổ 
phần. Một công ty khai thác dầu, một khai thác vàng và một bạc. Công ty dầu 
thất bại dù nó tìm ra dầu, đó cũng là một câu chuyện dài. Công ty vàng và bạc 
kiếm đủ số vàng bạc nó cần. Dù công ty dầu thất bại, công ty vàng và bạc 
mang lại cho những người đầu tư rất nhiều tiền. 


Phát triển công ty cổ phần là một kinh nghiệm tuyệt vời. Như người cha 
giàu đã nói, tôi học được rất nhiều và trở thành một chủ doanh nghiệp ngày 
càng giỏi. Tôi hiểu được rằng các quy định cho công ty cổ phần khó khăn 
hơn, rằng công ty cổ phần thực sự là hai công ty khác nhau phục vụ cho hai 
đối tượng khách hàng khác nhau - khách hàng thực sự và những người đầu tư 
- cũng như phục vụ hai ông chủ, ban giám đốc và công ty chứng khoán nhà 
nước, ví dụ như SEC (ủy ban Giao dịch Chứng khoán). Tôi cũng hiểu các 
chuẩn mực kiểm toán chặt chẽ hơn và chuẩn bị báo cáo nghiêm ngặt hơn. 


Khi tôi khởi sự làm chủ doanh nghiệp, người cha giàu nói, “Giấc mơ của 
nhiều chủ doanh nghiệp là một ngày công ty họ thành lập được niêm yết trên 
sàn giao dịch.” Tuy nhiên, sau những vụ Enron, Arthur Anderson, Worldcom, 
và Martha Stewart, các quy định trở nên chặt chẽ hơn và các yêu cầu chấp 
thuận phức tạp, tốn kém hơn. Chính phủ cũng dòm ngó các công ty cổ phần. 
Thành lập công ty cổ phần không vui vẻ như tôi nghĩ. Dù học được nhiều 
điều, kiếm được nhiều tiền cho bản thân và các nhà đầu tư, trở thành một chủ 
doanh nghiệp giỏi hơn, và tôi thực sự vui khi trải qua quá trình học hỏi dó 
nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lại mở công ty cổ phần nữa. Loại hình kinh 
doanh đó là cho những kiểu chủ doanh nghiệp khác. Phần tôi có thể kiếm tiền 


mà vẫn vui vẻ trong những công ty tư quản lý chặt. (Nếu bạn muốn có thêm 
thông tin về ưu nhược điểm của công ty tư nhân và cổ phần, chúng tôi khuyên 
bạn nên dọc cuốn Tiền của người khác, tác giả Michael Lechter, Warner 
Books, 2005.) 


AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP? 


Người cha giàu muốn con trai ông và tôi hiểu rằng ai cũng có thể trở thành 
chủ doanh nghiệp. Làm chủ chẳng có gì là đặc biệt. Ông không muốn ý nghĩ 
làm chủ làm hỏng đầu chúng tôi. Ông không muốn chúng tôi coi thường bất 
kỳ ai hay nghĩ rằng mình “xin” hơn những người khác một khi chúng tôi trở 
thành những ông chủ thành công. 


Về chuyện này, ông nói, “Ai cũng có thể là chủ. Người giữ trẻ bên hàng 
xóm cũng là chủ. Mà Henry Ford thành lập tập đoàn Ford Motor cũng vậy. Ai 
có sự tiên phong là có thể làm chủ. Vì thế đừng nghĩ chủ doanh nghiệp đặc 
biệt hay tốt hơn người khác. Việc của con là xác định loại chủ doanh nghiệp 
nào con muốn trở thành - giữ trẻ hay là Henry Ford. Cả hai đều có sản phẩm 
hoặc dịch vụ giá trị. Cả hai cùng quan trọng với khách hàng. Tuy nhiên, họ 
hoạt động ở những lĩnh vực rất khác nhau, vai trò làm chủ rất khác nhau. Nó 
giống như sự khác nhau của đá bóng chân đất, đá bóng ở trường trung học, 
đại học hay đá bóng chuyên nghiệp.” 


Qua ví dụ đó, chúng tôi hiểu điều người cha giàu muốn nói. Khi còn học 
đại học ở New York, tôi chơi bóng đá cho đội trường và có cơ hội tập luyện 
với vài cầu thủ chuyên nghiệp của đội New York Jets. Dù thời gian rất ít 
nhưng tất cả thành viên trong đội bóng của trường nhận ngay ra rằng dù chơi 
cùng một thứ bóng nhưng chúng tôi ở hai đăng cấp hoàn toàn khác nhau. 


Tôi làm hậu vệ biên và việc đầu tiên là cố gắng tấn công một cầu thủ New 


York Jets đang chạy vượt đường biên. Tôi nghĩ là anh chàng không hề chú ý 
tôi đã tông vào anh. Anh ta chạy lướt qua tôi. Cảm giác như tôi đang cố tấn 
công một con tê giác đã được sạc điện. Không phải tôi làm đau anh ta mà rõ 
ràng là ngược lại. Chàng cầu thủ nọ và tôi ngang nhau về kích cỡ và tôi nhận 
ra sự khác biệt không nằm trong thể chất mà là tinh thần. Anh ta có trái tim, 
khao khát, và một tài năng bẩm sinh để trở thành một cầu thủ xuất sắc. 


Bài học của ngày đó là chúng tôi chơi cùng một môn thể thao nhưng không 
cùng đăng cấp. Thế giới kinh doanh và trò chơi doanh nghiệp cũng vậy. 
Chúng ta ai cũng có thể là chủ doanh nghiệp. Làm chủ chăng có gì to tát cả. 
Câu hỏi đúng hơn khi lên kế hoạch kinh doanh là “Bạn muốn chơi ở đắng cấp 
nào?” 


Giờ đây khi đã lớn hơn và khôn ngoan hơn, tôi không còn ảo tưởng rằng 
mình sẽ là một ông chủ vĩ đại như Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs 
hay Walt Disney. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể học hỏi từ họ và xem họ là người 
dẫn đường, là mẫu hình lý tưởng. 


Đó là bài học làm chủ số 1 của người cha giàu, “Một công ty thành công 
được hình thành từ trước khi nó ra đời.” 


Phần việc quan trọng nhất của một chủ doanh nghiệp là thiết kế công ty 
trước khi nó ra đời. 


ĐẶT NỀN MÓNG CHO THÀNH CÔNG - THIẾT KẾ KINH DOANH 


Hầu hết các chủ doanh nghiệp mới đều rất phấn khích khi có một sản phẩm 
mới hay một cơ hội mà họ nghĩ sẽ giúp họ làm giàu. Tiếc là phần lớn lại chỉ 
quan tâm đến sản phẩm hay cơ hội hơn là dành thời gian tính toán khai thác 
sản phẩm hay cơ hội đó như thế nào. Trước khi thôi việc, cũng là một việc 
hay nếu bạn tìm hiểu đời sống của các chủ doanh nghiệp và những loại hình 
kinh doanh khác nhau mà họ lập ra. Rất nhiều lần, người ta đi xin lời khuyên 
kinh doanh từ người có kinh nghiệm của một người làm công chứ không phải 
người làm chủ. 


Trong phần sau cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu Tam giác C-ĐÐ, phác 
họa những yếu tố cần có để tạo nên bất kỳ chuyện làm ăn nào, dù to hay nhỏ, 
nhượng quyền hay sở hữu riêng, công ty gia đình hay phát hành cổ phiếu. Khi 
đã hiểu được những yếu tố khác nhau tạo nên doanh nghiệp, bạn sẽ dễ dàng 
lập kế hoạch kinh doanh hơn nhiều cũng như đánh giá được cái nào tốt cái 
nào xấu. 


Chúng tôi cũng luôn đề nghị bạn nên có một chuyện kinh doanh thêm bên 
cạnh công việc chính hằng ngày, không phải vì tiền mà vì những kinh 
nghiệm. Có nghĩa là cho dù công việc làm thêm không kiếm ra tiền đi nữa, 
bạn vẫn có được một thứ còn quan trọng hơn cả tiền - kinh nghiệm sống thật 
sự. Không chỉ là những điều bạn hiếu về kinh doanh mà bạn sẽ hiểu về chính 
mình. 


PHẦN THƯỞNG 


Một trong những lý do mang lại thành công cho Công ty Người cha giàu là 
doanh nghiệp do ba người chủ thành công sáng lập: Sharon, Kim và tôi. Mỗi 
chúng tôi góp kinh nghiệm và quan điểm cá nhân cho cả nhóm. Sharon là một 
sinh viên hạng A xuất sắc, một kế toán công có chứng chỉ đã chuyển qua lĩnh 
vực doanh nghiệp. Cô đã mở và phát triển nhiều công ty riêng trước khi mở 
Công ty Người cha giàu với Kim và tôi. Sharon sẽ chia sẻ tâm nhìn riêng 
cùng những suy nghĩ và kinh nghiệm liên quan đến mỗi bài học như một phần 
quà cho các bạn. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 1: Một công ty thành công được hình thành từ trước khi nó ra 
đời. 


Con đường làm chủ doanh nghiệp giống cuộc hành trình băng qua hoang 


mạc. Nếu bạn muốn sống sót và đến đích thành công, bạn phải chuẩn bị trước. 
Trước khi băng qua rừng, bạn phải khăn gói kỹ càng để đảm bảo có đủ những 
vật dụng cần thiết cho chuyến ởi. Hãy nghĩ đến những trở ngại và nguy hiểm 
mà bạn có thể sẽ phải đối đầu. Bạn nghe dự báo thời tiết. Chuẩn bị đầy đủ áo 
quần, thiết bị, thức ăn và nước uống. Con đường làm chủ doanh nghiệp cũng 
đòi hỏi chuẩn bị kỹ như thế. Những chuẩn bị nào là cần thiết để giúp bạn có 
vị thế đảm bảo nhất đến thành công? 


Bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng mình có cách nghĩ đúng - rằng bạn 
hãy suy nghĩ giống một chủ doanh nghiệp chứ không phải một người 
làm công. 

Làm bài tập: nghiên cứu thị trường, đối tượng khách hàng, và đối thủ 
cạnh tranh. 

Xúc định những kỹ năng cần thiết để kinh doanh thành công trong 
thị trường đó và tập hợp một nhóm những đối tác và các nhà tư vấn 
cung cấp những kỹ năng bạn cần. 

Xác định những lợi thế cạnh tranh và những cách làm mình khác 
biệt trong suy nghĩ của khách hàng tiềm năng. 

Đặt ra một kế hoạch kinh doanh, phác thảo con đường đi đến thành 
công. 


Đặt ra cơ sở pháp lý đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. 


Cơ sở pháp lý chúng tôi muốn nói là gì? Có vài ví dụ: 


Bạn chọn một loại hình pháp lý đem lại mức trách nhiệm hạn chế 
nhất và mức thuế thấp nhất (có thể đọc cuốn Sở hữu tập đoàn riêng của 
Garrett Sutton, Warner Books). 


Bạn có tất cả giấy phép cần thiết, đảm bảo các hợp đồng thỏa 
thuận dạng văn bản đây đủ và rõ ràng để tránh những hiểu lầm trong 
tương lai. 


Có sự bảo vệ pháp luật phù hợp để bạn có thể duy trì lợi thế cạnh 
tranh. Như chồng tôi, Michad Lechter nói là: bạn dựng một pháo đài 
quanh quyền sở hữu trí tuệ để có thể đánh trả những kẻ phá bĩnh hay 
những tên cướp biển trong số các đối thủ của bạn (có thể đọc cuốn Bảo 


vệ tài sản số 1 của bạn do Michad viết, Warner Books). 


CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG 


Một chủ doanh nghiệp có những đặc điểm gì? Về mặt tỉnh thần, một chủ 
doanh nghiệp có gì khác với mọi người? Hẳn nhiên, dám chấp nhận 
những rủi ro có tính toán là một yếu tố. Một yếu tố nữa là ý chí vượt lên 
những nếp nghĩ thông thường. Micheal vẫn hay nói rằng một chủ doanh 
nghiệp sẽ “nghỉ ngờ” và thử làm gì đó cho dù mọi người xung quanh đều 
nói không thể được. 


Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đặc điểm xác định một chủ doanh 
nghiệp thật sự là sáng tạo và khả năng đạt được những điều nằm ngoài 
nguồn lực của họ. Họ là tay tổ trong việc giải quyết khó khăn, chuyển 
những trở ngại thành những tài sản trí tuệ vô giá và biết cách tận dụng 
những tài sản trí tuệ đó vào kinh doanh. Họ là bậc thây trong việc sử dụng 
tiền và nguồn lực của người khác. Phương châm của một ông chủ là, “Để 
xem chúng ta có cách nào làm việc đó”, và không bao giờ ta nghe những 
câu tiêu cực như, “Chúng ta không thể làm được” hay “Chúng ta không 
đủ lực”. 


KHƠI ĐẦU 
Lập doanh nghiệp hay mua doanh nghiệp? 
Không thể kể hết có bao nhiêu người nói với chúng tôi rằng họ muốn khởi 
nghiệp. Câu chuyện vẫn hay diễn ra như thế này: 
“Sharon, tớ rất phấn khích chuyện sắp kinh doanh riêng,” Susan nói. 


Tôi trả lời, “Tuyệt, thế cậu quan tâm kiểu kinh doanh nào vậy?” 


Susan trả lời không chút ngập ngừng, “Mình muốn kiểu kinh doanh mang 
lại lợi nhuận cao mà các nhân viên có thể chủ động để mình có nhiều thời 
gian cho gia đình. À mà mình không muốn đầu tư nhiều đâu nha. ” 


Đến lúc đó thì tôi biết Susan không thực sự là một chủ doanh nghiệp và có 
thể chăng bao giờ trở thành một bà chủ được. Cô hoàn toàn không hiểu được 
sự toàn tâm toàn ý cần có để xây dựng doanh nghiệp thành công. Rằng “Mình 
không muốn đầu tư nhiều đâu nha” và “Mình muốn kiểu kinh doanh mang lại 
lợi nhuận cao” cho thấy cô thực sự muốn một doanh nghiệp do một doanh 
nhân thành công dựng nên. Người bán đã tạo ra giá trị và sẽ được Susan bồi 
thường cho những giá trị đó. Cô ấy sẽ phải mua những giá trị hiện có. Trong 
trường hợp này, trừ khi Susan biết làm thế nào có thể đưa việc kinh doanh lên 
tầm cao mới hoặc biết cách thâm nhập thị trường mới, không thì cô ấy đang 
mua việc làm chứ không phải xây dựng doanh nghiệp. 


Có những khác biệt lớn giữa người chủ doanh nghiệp gầy dựng nên doanh 
nghiệp riêng và mua doanh nghiệp khác. Với ví dụ của Susan, rõ ràng là cô ây 
muốn “mua” chứ không phải muốn “gầy dựng” doanh nghiệp cho mình. 


Việc mua một cơ sở kinh doanh không có gì sai. Tuy nhiên, chính sự SÁNG 
TẠO mới tạo năng lượng cho một chủ doanh nghiệp. Xây dựng một doanh 
nghiệp từ con số không trở nên thành công, tạo ra giá trị và bền vững là mục 
tiêu thực sự của một chủ doanh nghiệp. Chính phần SÁNG TẠO mang lại lợi 
nhuận tối đa và đôi khi những khoản lợi không kể hết cho những gì đầu tư. 
Khi bạn mua sự sáng tạo của ai đó thì thông thường họ, chứ không phải là 
bạn, thu lợi tối đa. Dĩ nhiên không có nghĩa việc mua lại một doanh nghiệp có 
sẵn là “sai”, đặc biệt nếu bạn sử dụng được tài năng hoặc thứ gì đó để đưa 
việc kinh doanh lên đẳng cấp mới hoặc khi mua doanh nghiệp chỉ là một phần 
trong một kế hoạch lớn hơn. 


Ví dụ, mua nhượng quyền xong không phải là lúc cuộc chơi chấm dứt cho 
một chủ doanh nghiệp thật sự. Nhượng quyền có thể là một bước đi tuyệt vời 
- là cơ sở đào tạo cho chủ doanh nghiệp - nhưng trong nhượng quyền có rất ít 
chỗ để thể hiện vai trò làm chủ và những nỗ lực kinh doanh. Khi mua nhượng 
quyền, người mua mua quyền sử dụng thương hiệu và các hệ thống kinh 
doanh đã được phát triển trong mối hợp tác với doanh nghiệp của người bán 
nhượng quyền (và đôi khi cả quyền tham gia vào những chương trình bán 
hàng hay tiếp thị chung). Một lợi ích của kinh doanh nhượng quyền là nó có 
uy tín tức thời (ví dụ với người cho vay) vì các hệ thống đã được người bán 


nhượng quyền kiểm nghiệm và chứng tỏ độ tin cậy. (Dĩ nhiên, để nhượng 
quyền được thành công, người mua nhượng quyền phải đóng góp rất tích 
Cực.) 


Tuy nhiên, sự thống nhất của các cửa hàng nhượng quyền với nhau là một 
trong những yếu tố hàng đầu để việc nhượng quyền thành công. Thực tế, theo 
luật định, người bán nhượng quyền được yêu cầu phải kiếm soát việc kinh 
doanh của người mua nhượng quyền, nếu không người bán sẽ mất những 
quyền lợi giá trị. Dù có một số người chủ nhượng quyền đồng ý thực hiện 
những đề xuất từ người mua nhượng quyền, quyết định cuối cùng vẫn nằm 
trong tay người chủ. Vì thế sự sáng tạo của người mua nhượng quyền rất hạn 
chế và đôi khi tỉnh thần làm chủ của họ bị bóp nghẹt. 


Lời một chủ nhượng quyền 


Qua những vụ nhượng quyền của chúng tôi trong nhiều năm, tôi chú ý có bốn 
vấn đề lớn. Hiểu được mối liên hệ giữa bốn vấn đề này là điều tôi chú trọng 
khi huấn luyện những người mới mua nhượng quyên. 


1i. Từ ngữ: Những từ ngữ nào định hướng cho việc nhượng quyền của chúng 
tôi? 


Tôi đón khách như thế nào? Tôi bán cho khách hàng như thế nào? Tôi sử 
dụng những từ ngữ nào để điều hành và xây dựng văn hóa công ty? 


Từ ngữ được sử dụng trong công ty luôn cho bạn biết nhiều điều về công 
ty. 


2. Số liệu: Những con số nào tôi dùng để kiểm tra những từ tôi đang dùng? 


Lời chào hàng rất quan trọng. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cuộc bán hàng 
thành công, chỉ phí bao nhiêu, tôi có thể đo dòng tiền vào và ra không? 


Số liệu thể hiện hiệu quả của kinh doanh nhượng quyền. 


3... Biểu tượng: Những biểu tượng nào đại diện cho công ty mà tôi muốn cả 
thế giới biết đến? 


Chữ, số, hoặc hình ảnh có thể là biểu tượng, logo, đồng phục, con người - tất 
cả những thứ đánh bóng việc nhượng quyền và thương hiệu của bạn. 


Biểu tượng đánh bóng việc kinh doanh nhượng quyền của bạn. 


4... Hành động tập trung: Đây là phần lõi của kinh doanh nhượng quyền. Nó 
tạo nên hoặc hủy hoại bất kỳ công ty nào. Tôi đang làm øì đây? Dù bạn đang 
làm øì thì hành động tập trung hoặc hỗ trợ bạn hoặc phá hoại bạn trong việc 
xây dựng nhượng quyền của mình. 

Tôi đã lập ra một công thức kết hợp bốn yếu tố này để sử dụng cho tất cả các 
việc kinh doanh tôi lên kế hoạch: 


(Từ ngữ + số liệu) x biểu tượng/ tập trung 


Tóm lại, người mua nhượng quyền phải tập trung vào hệ thống kinh doanh đã 
có chỗ đứng, kể cả từ ngữ họ sử dụng, những số liệu họ đạt được, và những 
biểu tượng họ sử dụng để đạt được thành công lớn nhất trong các cửa hàng 
nhượng quyền. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc mua nhượng quyền 
là chủ nhượng quyền đã tạo ra tên tuổi thành công cho hệ thống kinh doanh. 
Kelly Ritchie 


Hệ thống Quản lý Nhượng quyền 


Lập doanh nghiệp hay tạo việc làm? 


Robert đã nói về những người chủ làm tư, những người xây dựng một công 
ty nhỏ dựa trên chính bản thân họ. Có lẽ đó là người sở hữu một công việc 


hơn là một doanh nghiệp. Người cha giàu có một tiêu chí về sự khác nhau 
giữa công việc và công ty. Nếu bạn tách khỏi công ty một năm và khi quay lại 
thấy nó lớn mạnh hơn tức là bạn đã xây dựng một doanh nghiệp lớn, thuộc 
nhóm c. Nếu không thể tức là bạn đã tạo ra một công việc hay là một doanh 
nghiệp nhỏ nhóm T. Ví dụ, nhiều luật sư hay kế toán thành công đến độ khách 
hàng chỉ muốn làm việc với họ. Càng thành công, họ càng có ít thời gian. Tức 
họ sở hữu công việc chứ không phải công ty. Có sự khác nhau rõ ràng giữa 
hai nhóm. 


Nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể xây dựng doanh nghiệp dựa 
trên chuyên môn và sự sáng tạo của bạn. Bạn chỉ đơn giản tìm cách để tận 
dụng chúng: tạo ra những hệ thống cho phép người khác (nhân viên và người 
hợp tác với bạn) áp dụng được chuyên môn và sự sáng tạo của bạn. 


LÝ DO NÀO ĐỂ BẠN KHỞI NGHIỆP? 


Vì chúng ta mở đầu cuốn sách này về việc trở thành chủ doanh nghiệp nên 
hiểu được Động cơ cá nhân của bạn khi muốn khởi nghiệp là điều quan trọng. 
Bạn hãy tự hỏi mình những câu sau: 


1. Tại sao tôi muốn sở hữu doanh nghiệp riêng? 

2.. Tôi muốn sở hữu doanh nghiệp riêng đến mức nào? 
3. Tôi muốn chơi ở đẳng cấp nào? 

4. Tôi sẵn sàng gắng sức chơi đến đăng cấp nào? 

5 


Tôi có sẵn sàng dành thời gian để học hỏi từ những chủ doanh nghiệp 
thành công và công việc của họ? 
6. Tôi có sợ thất bại? 


7. Tôi có thể chuyển nỗi sợ thất bại thành sức mạnh để dẫn dắt doanh nghiệp? 
8. Tôi có học được từ những sai lầm của mình? 


9. Tôi có thể xây dựng một ê-kíp hay tôi thích làm việc một mình? 
10. Tôi có sẵn sàng trả giá? 
11. Tôi có sẵn sàng đầu tư thời gian bây giờ để được hưởng thành quả sau 


này? 
12. Tôi có chấp nhận trì hoãn hưởng thụ những thành quả tài chính, cho đến 
khi việc kinh doanh thành công hay tôi muốn có thu nhập ổn định? 


Sau khi trả lời những câu hỏi trên mà bạn vẫn kiên quyết khởi nghiệp, hãy 
tiến thêm một bước qua những câu hỏi sau đây: 


Những thành tựu lớn nhất của bạn là gì? 


Những thất bại lớn nhất của bạn là gì? 
` Đã bao nhiêu lần bạn làm việc không được trả tiền? 
` Bạn có chấp nhận làm cho công ty này không lương không? 


° Gia đình và bạn bè có ủng hộ về mặt tinh thần những nỗ lực của bạn 
trong công việc này không? 

° Bạn có sẵn sàng tự học tất cả những yếu tố trong Tam giác C-Ð (những 
yếu tố căn bản của một doanh nghiệp thành công sẽ được thảo luận và 
đánh giá trong suốt cuốn sách này)? 


Nếu sau khi đã trả lời tất cả những câu hỏi này mà bạn vẫn hăm hở trở thành 
chủ doanh nghiệp thì có lẽ bạn đã có những gì cần thiết để trở thành người 
chủ thành công. 


Xin chúc mừng bạn bước vào con đường đi tìm tự do tài chính! 


4 
Ä “À “ 


Ji5ãuïÌ lhqpe € 2l @lq»aanlhi 0nes|hllàIp ggế) 22 &tốlm 


Ñ£euuMbÏi @]buwi esjlhnt01 


Học cách biến cái rủi thành cái may. 


Có một sự trớ trêu là những gì làm người ta thông mình cũng làm họ kém 
thông mỉnh - đó là họ học từ những sai lầm của mình. 


CHƯƠNG 2 


Càng đốt lại càng giàu 


LẦN KINH DOANH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI 


Lần kinh doanh đầu tiên của tôi thất bại năm 1956. Lúc đó tôi chín tuổi. 


Lần kinh doanh thứ hai thành công năm 1956. Lúc đó tôi vẫn chín tuổi. 
Nếu không thất bại trong cuộc kinh doanh thứ nhất thì tôi đã không thành 
công trong lần thứ hai. 


THẤT BẠI LÀ CHIẾN LƯỢC 


Kinh doanh thất bại lúc còn trẻ là một kinh nghiệm quý. Nó thiết yếu cho 
việc phát triển chiến lược thành công trong tương lai của tôi. Từ lúc lên chín, 
tôi đã bắt đầu nhận ra rằng phạm lỗi là cách tốt nhất để học kinh doanh. Dù 
không kiếm nhiều tiền, tôi hiểu rằng bằng cách thất bại và học từ thất bại 
mình sẽ trở nên thông minh hơn và rồi mình sẽ giàu có hơn. Bây giờ, trong 


kinh doanh, tôi vẫn thường tiếp tục làm những điều mà biết rằng mình có thể 
thất bại. Tại sao? - Vì từ năm lên chín, tôi đã học được rằng thất bại là mẹ 
thành công. 


Có hai lý do chính vì sao chủ doanh nghiệp thất bại. Một là những ông chủ 
tương lai vì quá sợ thất bại mà không dám bắt tay khởi nghiệp. Họ thức dậy 
mỗi sáng và đi làm - trong đầu luôn vương vấn lý do này nọ vì sao chưa sẵn 
sàng thôi việc và khởi nghiệp. Những lý do thường vẫn là không đủ tiền, rủi 
ro quá, chưa tới lúc, con còn nhỏ, và nhiều thứ khác nữa. 


Lý do thứ hai các chủ doanh nghiệp thất bại là họ thất bại chưa dủ. Nhiều 
chủ công ty nhỏ và những người làm tư thành công đến một mức độ rồi dừng 
lại. Công việc cứ bình bình hoặc bắt đầu đi xuống. Cơ sở đạt đến một tầm 
mức rồi không phát triển nữa. Và đó là lúc chủ doanh nghiệp cần chấp nhận 
thất bại trước khi có thể bát đầu phát triển lên. 


Nỗi sợ thất bại là lý do lớn nhất khiến rất nhiều người không thành công 
trong cuộc sống hoặc không thành công như họ mong muốn. Chuyện này 
không chỉ diễn ra trong kinh doanh mà còn trong những linh vực khác của 
cuộc sống. Tôi nhớ lúc còn học trung học, tôi không quen được cô bạn gái 
nào chỉ vì tôi quá sợ bị từ chối. Cuối cùng, trước ngày tốt nghiệp, tôi rủ một 
cô bạn xinh đẹp đi cùng đến buổi tiệc tốt nghiệp và cô ấy đã đồng ý. Chuyện 
của chúng tôi chăng có gì vui vẻ nhưng ít ra là tôi cũng đã có tiến bộ. 


THÊM MỘT ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI LÀM CÔNG VÀ CHỦ 
DOANH NGHIỆP 


Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên radio, người phỏng vấn có gọi tôi 
là “người rước rủi ro.” Tôi đã đáp rằng, “Trong thế giới thay đổi nhanh chóng 
ngày nay, những ai không chấp nhận rủi ro mới là người rước rủi ro. Những ai 
không chấp nhận rủi ro sẽ bị tụt lại đằng sau.” 


Đó là chương trình Bí quyết thành công của tôi, khoảng nửa giờ, thường 
xuyên phỏng vấn nhiều người thuộc những lĩnh vực khác nhau. Khi người 
dẫn chương trình hỏi tôi về bí quyết thành công, tôi kế lại thất bại đầu tiên của 
mình năm lên chín và thất bại đó đã dẫn đến thành công kế tiếp như thế nào. 
Và tôi nói, “Tôi nhận ra thất bại là con đường đưa đến thành công.” 


“Anh học được điều đó từ năm lên chín?” người dẫn chương trình hỏi. 


“Đúng vậy” tôi trả lời. “Giống như đa số, tôi không thích thất bại. Tôi ghét 
nó. Nhưng thất bại trong kinh doanh từ khi còn nhỏ cho tôi cái nhìn vào tương 
lai. Tôi đã thấy quá trình đến thành công. Có người tiến lên nhờ biết tất cả các 
cầu trả lời đúng. Những người này thường học giỏi. Nhưng đó không phải là 
con đường của tôi. Tôi đi lên bằng thất bại. Vì thế mà tôi khởi nghiệp bằng 
nhiều việc kinh doanh khác nhau. Thất bại nhiều hơn là thành công. Nhưng 
cái nào đã thành công là thành công lớn, giống như thành công của Công ty 
Người cha giàu, công ty địa ốc và hai công ty cổ phần khai thác vàng bạc mà 
tôi đã góp tay thành lập. Những năm đầu sự nghiệp làm chủ, tôi chăng kiếm 
được là bao nhưng giờ thì tôi kiếm nhiều tiền hơn đa số.” 


“Vậy bí quyết thành công trong kinh doanh của ông là sẵn sàng phạm lỗi 
và học hỏi từ chúng.” 


“Phải. Đó là công việc của một chủ doanh nghiệp. Công việc của tôi là đặt 
ra mục tiêu mới, lên kế hoạch, làm sai, và chấp nhận rủi ro thất bại. Càng sai 
nhiều, tôi càng khôn ngoan hơn và hy vọng công ty phát triển, có thành tựu 
nhờ những bài học đã học.” 


“Nếu mắc quá nhiều lỗi trong công việc hăn là tôi sẽ bị đuổi việc,” người 
phỏng vấn nói. “Đối với tôi, sai phạm và thất bại là thất bại. Tôi làm mọi điều 
có thể để không sai phạm. Tôi ghét sai phạm. Tôi ghét cảm thấy mình ngu 
ngốc. Tôi phải biết câu trả lời. Tôi nghĩ làm đúng mọi việc ngay lập tức là 
điều quan trọng, theo cách mà công ty đòi hỏi tôi phải làm.” 


“Và vì thế mà cô là một người làm công giỏi” tôi trả lời lịch sự. “Cô được 
thuê không phải để phạm lỗi. Việc của người làm công là theo đúng các quy 
định như được hướng dẫn; cứ đúng việc mà làm. Nếu người làm công làm 
việc theo cách riêng hay không theo các quy định hay mắc quá nhiều lỗi, họ 
sẽ bị sa thải vì họ đã không làm tròn phận sự mà họ đã được trả lương.” 


“Vậy công việc của người làm công là không được chấp nhận rủi ro và 
công việc của ông trong vai trò người chủ là đối đầu rủi ro, sai phạm và đôi 
khi là thất bại. Có phải ông muốn nói thế?” 


“Phải” tôi trả lời. “Đó là sự khác nhau căn bản giữa người làm chủ và 
người làm công.” 


“Và ông chấp nhận rủi ro. Đó là việc ông làm vì là chủ doanh nghiệp?” 


“Không hăn thế,” tôi cười trả lời. “Tôi không đón nhận rủi ro một cách tùy 
tiện. Đầu tiên, tôi phải học khoa học sai phạm và học từ những lỗi lầm. Sau 
đó, tôi phải học cách chọn rủi ro như thế nào. Các kỹ năng làm chủ doanh 
nghiệp càng tốt, phán đoán khi chấp nhận rủi ro có tính toán của tôi càng tốt 
hơn. Bây giờ, tôi xem rủi ro là một phần công việc của mình và không muốn 
nhân viên của mình chấp nhận rủi ro.” 


“Nghe giống như một tiêu chuẩn kép,” người dẫn chương trình nói. 


“Kinh doanh mà,” tôi trả lời. “Thất bại thì không có gì vui nhưng nó cần 
thiết cho sự phát triển.” 


“Vậy ông có thích thất bại?” người dẫn chương trình hỏi. 


“Không, trái lại là khác. Tôi cũng ghét thất bại như ai. Chỉ khác ở chỗ tôi 
hiểu thất bại là một phần của quá trình đưa đến thành công trong kinh doanh. 
Tại thời điểm thất bại, tôi hiểu mình ở điểm đột phá trong nhận thức. Đó là 
điểm mà có một con người mới trỗi lên trong tôi.” 


“Con người mới?” người phỏng vấn cười giễu. “Phép mầu đó là gì vậy?” 


“Vâng,” tôi trả lời chậm rãi. “Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua cảm 
giác về con người mới. Ví dụ, khi còn là những đứa trẻ nhỏ và chưa thể đi 
được, chúng ta cứ đứng rồi lại ngã, đứng rồi lại ngã. Cho đến một ngày ta 
không ngã nữa và bát đầu bước đi. Từ lúc chúng ta bước đi được chúng ta 
không còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa. Người ta gọi ta là trẻ con, chứ không 
phải trẻ sơ sinh. Và khi chúng ta học lái xe, chúng ta trở thành những người 
lớn trẻ tuổi. Cứ mỗi khi chúng ta học được một điều mới thì lại có một con 
người mới trỗi dậy và thế giới của ta thay đổi. Ý của tôi về con người mới là 
thế. Chúng ta mới vì chúng ta có thêm những kỹ năng mới và có khả năng đối 
mặt tốt hơn với thế giới mới.” 


“Vậy có cả một thế giới khác biệt giữa người làm công và chủ doanh 
nghiệp?” người phỏng vấn hỏi khích. 


“Ð hoàn toàn đúng” tôi trả lời, cố gắng thoát khỏi cái bẫy mà cô ta giăng 
ra. “Chúng ta sống trong những thế giới khác nhau vì chúng ta là những con 
người khác nhau. Một đàng sống trong thế giới giàu lên nhờ nguy hiểm. Một 
đàng sống trong thế giới tránh né sự nguy hiểm. Những thế giới khác nhau, 
những con người khác nhau.” 


Không khí lặng đi một lúc. Người phỏng vấn có vẻ như đang gom những 
suy nghĩ của mình. “Và vì thế mà có rất nhiều người làm công không bao giờ 
trở thành người làm chủ?” 


“Đó là một trong những lý do nhưng không phải là lý do duy nhất,” tôi trả 
lời nhẹ nhàng. “Chuyển từ một thế giới tránh sai phạm sang một thế giới sẵn 
sàng sai phạm không phải là chuyện dễ dàng.” 


“Nhưng sao ông nói nghe quá dễ,” người phỏng vấn nói. “Dường như ông 
không băn khoăn về thất bại.” 


“Tôi không nói là dễ dàng nhưng quả là nó đang trở nên dễ dàng hơn,” tôi 
trả lời. “Vấn đề ở chỗ một người chủ cần học nhiều thứ và cần phải học thật 
nhanh. Người làm chủ không được trả lương đều đặn. Anh ta phải mắc lỗi và 
sửa thật nhanh. Nếu anh ta tránh mắc lỗi và giả như không phạm lỗi rồi đố lỗi 
cho một người khác thì quá trình học hỏi sẽ mất tác dụng với người chủ và 
việc kinh doanh sẽ thất bại.” 


“Ông phải học nhanh vì ông đang tay không mà gột nên hồ,” người phỏng 
vấn thêm vào. “Không có gì hỗ trợ ông cả.” 


“Đặc biệt là ở giai đoạn phát triển ban đầu của một chủ doanh nghiệp. Tuy 
nhiên vì bạn trở nên giỏi hơn, bạn có thể đi lên từ con số không rất nhanh. 
Một trong những niềm vui lớn của chủ doanh nghiệp là khả năng đưa ra một ý 
tưởng và chuyển ý tưởng đó thành thành công kinh doanh trong một thời gian 
ngắn. Cách đây nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu thuật chế kim cố gắng luyện 
chì thành vàng. Công việc của chủ doanh nghiệp là chuyển ý tưởng thành 
vàng.” 


“Gần như tay không kiếm tiền,” người phỏng vấn nói. 


“Gần như vậy” tôi trả lời. “Nếu có thể làm như vậy, bạn sẽ không bao giờ 
cần một công việc. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới mà vẫn làm giàu. 
Tôi kinh doanh trên tám mươi nước. Một trong các công ty khai khoáng của 
tôi nằm ở Trung Quốc còn các công ty khác năm ở Nam Mỹ. Công việc của 
một người làm công hay người làm tư chỉ bó hẹp trong một thành phố, một 
bang, hay một nước.” 


Z 


“Vì thế mới nói đó là một thế giới khác” người phỏng vấn kết luận. 


“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Đó là thế giới của người chủ. Nếu bạn giỏi, bạn tự 
do đi khắp thế giới làm ăn. Một người làm công cần xin Visa lao động trước 
khi đi làm ở một nước nào đó. Còn một chủ doanh nghiệp nhập cảnh với danh 
nghĩa đại diện cho một công ty, một liên doanh với một công ty trong nước 
đó. Đào tạo mình thành chủ doanh nghiệp là phát triển khả năng thâm nhập 
vào thế giới của sự giàu có gần như vô hạn.” 


“Và để làm thế, ông cần học cách biến thất bại thành thành công.” 


“Đúng vậy” tôi đáp. 


“Còn nếu ông thất bại và mất tiền?” cô ta hỏi. 


“Đó là một phần để trở thành người làm chủ. Tôi chưa biết ông chủ nào 
mà lại không mất tiền bao giờ.” 


“Nhưng nếu một nhân viên làm mất tiền của công ty thì anh ta sẽ bị đuổi 
việc,” người phỏng vấn nói với giọng diệu một chút mỉa mai. 


“Trong nhiều công ty, đúng là có chuyện đó” tôi trả lời khẽ. “Quan điểm 
của tôi là nỗi sợ mất tiền mới làm người ta tốn tiền nhất. Họ quá sợ mất nên... 
họ mất. Họ chỉ chăm chăm cho thu nhập ổn định. Trong đời họ hăn sẽ không 
mất nhiều tiền nhưng họ mất vì đã bỏ qua triển vọng có được sự giàu sang tột 
đỉnh.” 


PHÚT NÓI THẬT TRONG GIỜ GIẢI LAO QUẢNG CÁO 


“Chúng ta có vài phút dành cho quảng cáo,” người dẫn chương trình nói và 
tắt thiết bị thu. Nhân viên kỹ thuật âm thanh ngưng thu và chuyển sang phát 
quảng cáo của nhà tài trợ. 


“Đã nhiều năm tôi muốn nghỉ việc,” người dẫn chương trình nói, cảm thấy 
an toàn hơn trong căn phòng cách âm và không phát sóng ra cả thế giới. 


“Nhưng cô được trả lương quá nhiều nên không nghỉ được,” tôi nói, kết 
thúc suy nghĩ của cô ấy. 


Cô gật đầu và nói, “Quả thế. Không quá nhiều nhưng đủ để cầm chân tôi 
không đi một nơi khác. Tôi cần lương. Cả chồng và tôi kiếm được nhiều tiền 
nhưng với bốn đứa trẻ đang đi học thì không có cách gì chúng tôi làm những 
điều ông đã nói.” 


Dù không đồng quan điểm, tôi vẫn để cô ấy biết rằng tôi hiểu được cảm 
giác của cô. 


“Vậy ông sẽ nói với tôi sao đây? Làm thế nào tôi có thể bứt ra? Tôi cần 
lương. Tôi cần công việc này dù lương không phải là quá nhiều. Tôi thấy 
mình bị kẹt trong một căn phòng với bốn bức tường khép kín. Tôi có thể làm 
øì đây?” 


Tôi mất một lúc để suy nghĩ rồi nói, “Cô còn nhớ ví dụ tôi đưa ra về việc 
em bé tập đi không?” 


“Có,” người dẫn chương trình nói. “Và khi biết đi thì đứa bé sơ sinh thành 
một đứa trẻ. Và khi học lái xe thì nó thành một thanh niên.” 


“Và đó là cách mà chúng ta học bất cứ thứ gì trong đời. Để học, trước hết 
cần phải có khao khát thay đổi, chúng ta muốn điều gì đó tốt đẹp hơn. Có thể 
cô đã từng yêu thích công việc này nhưng bây giờ cô biết đã đến lúc phải thay 
đối, đã đến lúc tiến lên, giống như một em bé biết đã đến lúc phải thay đối. 
Em bé bắt đầu bằng cách bám vào cái gì đó, ống quần bố mẹ hay chân bàn. 
Nó chập chững từng bước nhỏ khi học cách xóa đi khoảng cách giữa bò và đi. 
Nó cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày thả tay ra và té oạch. Thất bại. Thay vì 
bỏ cuộc, như nhiều người lớn vẫn thế, em bé lại tiếp tục cố gắng. Cho đến 
một ngày cả tỉnh thần, cơ thể và ý chí em bé hòa làm một và nó có thể đứng 
được. Ngay khi đứng được, em bé sẽ học cách đi. Đứa bé sơ sinh giờ đã thành 
một đứa trẻ.” 


“Sau đó là xe đạp rồi đến xe hơi,” người dẫn chương trình nói. “Em bé 
thành đứa trẻ và đứa trẻ thành người lớn.” 


Tôi kết thúc suy nghĩ của mình, “Vâng, và quá trình đó cũng giống như làm 
chủ doanh nghiệp. Tôi đã bát đầu lúc chín tuổi, thất bại cũng lúc đó và thành 
công cũng lúc đó. Cô cũng có thể làm tương tự nếu cô sẵn sàng chấp nhận thử 
thách vượt qua quá trình học tập.” 


“Vậy ông có tự tin vào những kỹ năng làm chủ doanh nghiệp của mình 
chưa?” người dẫn chương trình hỏi. 


“Không hoàn toàn. Tôi tự tin vào khả năng mắc lỗi, sửa lỗi, và cải tiến 
công việc. Tôi trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi hơn và tôi có kế hoạch 
ngày càng tốt hơn. Nhưng không, không bao giờ tôi hoàn toàn tin vào kỹ năng 
làm chủ doanh nghiệp của mình vì tôi không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi 
liên tục đặt mình trong những hoàn cảnh vượt quá khả năng của mình. Tôi 
luôn ở thế chênh vênh, luôn trù tính, luôn kiểm tra mình. Đó là cách để tôi 
liên tục tiến bộ.” 


“Và vì thế mà ông luôn bắt đầu chuyện làm ăn mới cho dù thất bại?” người 
dẫn chương trình hỏi. 


“Tôi bắt đầu chuyện làm ăn mới cho dù đang thành công đi nữa. Vì thế mà 
tôi có rất nhiều công ty, những công ty vẫn hoạt động mà không cần tôi. Đó là 
bí quyết cho sự giàu có của tôi. Mỗi người làm công chỉ có một công việc. 
Còn làm chủ, tôi có rất nhiều công ty.” 


“Vì thế mà ông không cần tự làm hay điều hành doanh nghiệp.” 


“Phải, và vì thế mà tôi vui khi mình thất bại năm lên chín. Từ lúc chín tuổi, 
tôi đã biết cách lập ra những cơ sở làm ăn hoạt động mà không cần tôi. Tôi đã 
viết về những việc kinh doanh này trong cuốn Dạy con làm giàu (tập 1) rồi.” 


“Vâng, tôi có nhở,” người dẫn chương trình nói. “Tôi chỉ không hiểu được 
tác động to lớn của những việc làm đó. Tôi không nhận ra rằng những chuyện 
kinh doanh cò con đó lại có tác động sâu sắc đến cuộc đời ông.” 


Tôi gật đầu nói, “Tôi đã nhìn thấy chiến lược cho đời mình từ năm lên 
chín.” 


Nhân viên kỹ thuật âm thanh báo hiệu giờ quảng cáo đã hết và tiếp tục 
cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn bật micro và nói, “Chúng ta chỉ còn vài 
phút nên sẽ đi vào phần kết. Ông đang nói rằng công việc của một chủ doanh 
nghiệp là phạm lỗi và của một người làm công là không phạm lỗi. Có phải 
vậy không?” 


“Đúng thế. Ít ra là theo cách nhìn nhận của tôi. Nếu tôi không đón nhận 
những rủi ro có tính toán, không sai phạm và phát triển công ty thì tôi nên bị 
đuổi. Còn nếu nhân viên của tôi có quá nhiều sai phạm thì tôi cũng phải để 
anh ta lên đường. Vì thế mà tôi thuê những nhân viên ghét làm sai. Họ làm 
việc của họ, tôi làm phần tôi.” 


“Vì thế mà chúng ta vẫn dạy con cái “Đi học để sau này có công việc đàng 
hoàng” người dẫn chương trình nói. “Trường học đào tạo con cái chúng ta 
thành những người làm công.” 


“Phải,” tôi trả lời. “Nếu bạn học hành giỏi, bạn sẽ có thể làm tốt trong một 
công ty hay trong cơ quan chính phủ” 


“Thế ông có thích trường học không?” cô ta hỏi. 


“Không thích lắm” tôi đáp. “Thành tích của tôi không tốt lắm vì tôi mắc 
quá nhiều lỗi. Tôi có nhiều điểm C, D, thậm chí là E. Vì thế mà ở trường tôi 
nghiệm ra rằng mình chỉ giỏi mắc lỗi nên mình sẽ là một chuyên gia trong 
việc mắc lỗi. Do đó tôi trở thành một chủ doanh nghiệp chứ không phải một 
người làm công. Tôi không thuộc loại sáng dạ trên đường học vấn. Sẽ không 
ai thuê tôi với mức lương cao. Tôi không thích làm theo mệnh lệnh nên cũng 
có thể tôi chăng bao giờ được thăng chức. Tôi thích thay đối và làm việc theo 
cách của mình hơn là theo hướng dẫn.” 


“Chắc chắn ông không thể tìm được việc làm ở đài phát thanh này,” người 
dẫn chương trình nói. 


“Tìm việc thì không được nhưng tôi biết cách mua đài phát thanh này và 
thuê những người thông minh hơn tôi điều hành thay.” Tôi nói, giọng pha 
chút hài hước. 


“Vâng, chúng ta phải kết thúc. Ông có còn ví dụ nào cho thấy sai lầm và 
thất bại là cần thiết cho chủ doanh nghiệp? Còn ví dụ nào hay dẫn chứng một 
người nào ngoài ông có thể ủng hộ cho quan điểm này?” Người dẫn chương 
trình hỏi. 


“Ô dĩ nhiên. Thomas Edison bị đuổi học vì các giáo viên cho rằng ông loạn 
trí và thần kinh. Sau đó, ông bị phê phán vì thất bại hàng ngàn lần trước khi 
phát minh ra bóng đèn điện. Khi hỏi ông về cảm giác lúc đã thất bại hàng 
ngàn lần, câu trả lời của ông thế này: Tôi thất bại hơn một ngàn lần. Tôi tin 
1014 lần thí nghiệm thất bại trước khi tôi thành công. Và nhất thiết phải có ít 
nhất một ngàn thất bại đó để tôi có thể phát minh ra bóng đèn điện” 


“Ý ông ấy là sao khi nói rằng nhất thiết phải có ít nhất một ngàn lần thất 
bại để có thể phát minh ra bóng đèn điện?” người dẫn chương trình hỏi. 


“Có nghĩa là nếu bây giờ cô hay tôi muốn phát minh ra bóng đèn thay vì đi 
mua ở tiệm thì chúng ta cũng phải thất bại một ngàn lần như thế mới biết cách 
làm ra bóng đèn điện.” 


“Ông bị cho là kẻ bỏ đi ở trường học và thất bại hàng ngàn lần trước khi 
phát minh ra bóng đèn điện” người dẫn chương trình nói. “Điều đó có nghĩa 
là ông là một nhà phát minh. Nhưng làm thế nào ông lại trở thành một chủ 
doanh nghiệp?” 


“Cô có biết ông thành lập công ty gì không?” tôi hỏi. 


“Không.” 


“Ông đã sáng lập General Electric, một trong những công ty lớn nhất thế 
giới. Tên ban đầu của nó là Edison General Electric, một trong mười hai 
thành viên ban đầu của Dow Jones Industrial Average, và GE là thành viên 
duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Thành tựu không đến nỗi của một kẻ 
bị xem là đồ bỏ và thất bại rất nhiều.” 


Cuộc phỏng vân kết thúc. 


HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM CỦA MÌNH 


Người cha giàu rất tin tưởng vào việc học từ những sai lầm của mình. Ông 
không xem những sai lầm là thứ gì xấu mà là cơ hội để lĩnh hội điều gì đó về 
công việc và chính bản thân mình. Ông nói, “Sai lầm giống như dấu hiệu báo 
ngưng. Sai lầm nói với con, “Nè, đã tới lúc phải ngừng lại... nghỉ một chút... 
có điều gì đó cậu không biết... Đã đến lúc ngừng lại và suy nghĩ” Người cha 
giàu cũng nói, “Sai lầm là tín hiệu cho biết đã đến lúc phải học cái gì đó mới, 
một điều mà trước đây con chưa biết.” Cũng với cách lập luận đó, ông nói, 
“Có rất nhiều người lười biếng không chịu suy nghĩ. Thay vì học cái mới, họ 
lại chỉ có một cách nghĩ hết ngày này đến ngày khác. Suy nghĩ là quá trình lao 
động vất vả. Khi bị buộc phải suy nghĩ, con mở rộng khả năng trí não của 
mình. Khi mở rộng khả năng trí não, sự giàu có của con cũng tăng. 


“Vì thế mà lúc nào mắc sai lầm, hãy dừng lại và tận dụng cơ hội học hỏi 
điều gì đó mới, điều gì đó rõ ràng là con cần phải học. Khi có việc gì không 
đúng ý hay có gì sai, hay con thất bại, hãy tận dụng thời gian để suy nghĩ. Khi 
đã tìm ra bài học cần thiết, con sẽ cảm ơn sai lầm. Nếu con buồn, giận, xấu 
hổ, đổ lỗi cho người khác, hay con giả như mình không sai, đó là con đã 
không suy nghĩ thấu đáo. Khả năng trí tuệ của con không được mở rộng. Con 
không học được gì cả. Vì thế hãy luôn suy nghĩ.” 


TRIẾT LÝ CỦA NGƯỜI CHA NGHÈO VỀ SAI LẦM 


Là một nhà giáo dục, người cha nghèo có quan điểm khác về chuyện phạm 
sai lầm. Đối với ông, phạm sai lầm cho thấy bạn không biết một điều gì đó và 
cũng có nghĩa là bạn ngu ngốc và có vấn đề về trí tuệ. Khi người cha nghèo 
làm gì sai, ông thường giả vờ như mình không làm, phủ nhận chuyện đó hay 
đổ lỗi sang cho người khác. Ông không xem sai lầm là một cơ hội để học và 
tăng khả năng trí tuệ của mình. Ông cố gắng tránh sai lầm. Ông không xem 
sai lầm là một điều tốt như người cha giàu vẫn nghĩ. 


RỦI THÀNH MAY 


Học cách chuyển cái rủi thành cái may là bài học số hai vì tôi để ý những 
điểm khác nhau giữa người cha giàu và người cha nghèo về phạm sai lầm. 
Theo tôi nghĩ, chính quan điểm riêng của mỗi người về chuyện mắc lỗi đã xác 
định thành công cuối cùng của anh ta trong cuộc đởi. 


THẤT BẠI LỚN ĐẦU TIÊN CỦA ÔNG 


Trong những cuốn trước đây, tôi có viết chuyện trở về sau thời gian phục 
vụ trong quân đội và phải quyết định đi theo con đường của người cha nào. 
Lúc đó tôi chừng hai mươi lăm còn cả hai người cha đều vừa bước vào tuổi 
năm mươi. Thời điểm đó, người cha nghèo vừa mất cơ hội làm ứng viên Đảng 
Cộng Hòa ra tranh chức thống đốc bang Hawaii. Vì ông tranh cử với chính 
sếp của mình, thông đốc bang, nên ông không được làm việc cho chính quyền 
bang nữa. Vậy là lúc năm mươi tuổi, ông thành kẻ thất nghiệp. 


Vấn đề là cả đời mình, ông chỉ biết thế giới giáo dục. Ông bước vào thế 
giới học hành từ lúc lên năm và ở mãi trong đó đến năm năm mươi tuổi. Khi 
mất việc, ông đành phải nghỉ hưu sớm. Ông rút hết tiền lương hưu và làm một 
ông chủ lừng khừng trên ngưỡng cửa thế giới kinh doanh bằng cách mua 
nhượng quyền một nhãn hiệu kem tên tuổi. Ông mua nhượng quyền vì nghĩ 
rằng đó là cách kinh doanh không thể thất bại. Chưa đầy hai năm, cửa hàng 
nhượng quyền không thể thất bại nọ tan nát và giờ đây cha tôi lại một lần nữa 
mất việc, lần này còn mất sạch cả tiền. 


ĐỔ LỖI KHÔNG PHẢI LÀ HỌC 


Người cha nghèo tức giận, đau khổ, buồn bã và trút mọi sự giận dữ lên chủ 
nhượng quyền cũng như các cộng sự cho thất bại và số tiền bị mất của ông. 
Vào những ngày đó tôi đã hiểu tại sao người cha giàu nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc dừng lại, suy nghĩ, học hỏi, và sửa chữa. Rõ ràng là cha tôi 
trong cả suy nghĩ và tỉnh thần đều nhận được nhiều tín hiệu báo ngưng nhưng 
ông lại đố lỗi thay vì học hỏi. Ông đã tiếp tục cách nghĩ với khả năng trí tuệ 
của một người làm công chứ không phải một người làm chủ. 


Chỉ sau vài tháng khai trương tiệm kem, cha tôi đã thấy có vấn dề. Có lần 
mãy người bạn ghé ngang mua kem, họ thấy cả cửa hàng dường như trống 
trơn. Cha tôi ngồi hàng giờ, một mình và không có khách hàng. Thay vì dành 
thời gian dể dừng lại, suy nghĩ, và tìm lời khuyên, ông lại sa thải nhân viên để 
giảm bớt chi phí, làm việc nhiều hơn và cực hơn, cãi cọ với người cộng tác và 
rồi trút chút tiền còn lại thuê luật sư, kiện tụng, chủ nhượng quyền. Nói cách 
khác, ông xài hết tiền để kết tội chủ nhượng quyền về những khó khăn của 
mình. Hết tiền, việc làm ăn cũng chấm dứt. Rõ ràng người cha ruột của tôi đã 
biến chuyện rủi thành tệ hại thêm. Thay vì ngưng lại, học hỏi và sửa sai, ông 
không thể thừa nhận rằng mình phạm sai lầm. Thay vì cải thiện, ông lại làm 
mọi chuyện xấu hơn. 


Thất bại trên chính trường và thất bại của lần kinh doanh đầu tiên mà cũng 
là cuối cùng, khiến ông cáu bẩn và cay đắng cho đến ngày qua đời, gần hai 
mươi năm sau. Vì thế mà bài học về sai lầm, vận rủi, đã nghèo càng thêm 
nghèo mà đã giàu càng thêm giàu này lại quan trọng với tôi đến vậy. 


HÃY CHỈ CHO TÔI MỘT NGƯỜI THẤT BẠI VUI VÉ 


Tôi từng nghe Vince Lombardi, huấn luyện viên nổi tiếng của đội bóng đá 
chuyên nghiệp Green Bay Packers, nói, “Hãy chỉ cho tôi một người thất bại 
vui vẻ và tôi sẽ chỉ cho bạn một người thất bại.” Trong nhiều năm, tôi dành 
thời gian để cố hiểu câu nói đầy ý nghĩa này của ông. Bề ngoài câu nói của 
Vince Lombardi dường như có nghĩa rằng những ai xem nhẹ chuyên thất bại 
là những người thất bại. Tôi đã từng là người thất bại vui vẻ nhiều lần trong 
đời, đã từng nói những câu như, “Ờ, đâu có chuyện gì. Thắng thua đâu có 
quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã chơi như thế nào.” Bề ngoài, tôi có vẻ 
thờ ơ, lãnh đạm hoặc vẫn vui vẻ về chuyện thất bại, nhưng thực tế sâu trong 
tâm, tôi ghét thất bại. Nói cách khác, tôi giả vờ không quan tâm đến chuyện 
thất bại nhưng đó là tôi đang lừa dối mình. 


Tôi càng nghĩ về câu nói của Lombardi càng thấy nó có nhiều tầng nghĩa. 
Y ông còn muốn nói những điều này: 


¡. Không ai thích thất bại. Thất bại không hề là điều người ta trông đợi. 
2. Thất bại nên kích thích thành công. 


3. Có người tránh thất bại bằng mọi giá vì nó rất đau đớn. 


Theo ý tôi, chính ý nghĩa thứ ba là nguyên nhân làm ăn thất bại của người 
cha nghèo. Suốt nhiều năm dài, cha tôi sống trong thế giới mà mọi người 
tránh thất bại, sai lầm, thua thiệt bằng mọi giá. Là một người làm công, ông 
đã quen với thu nhập đều đặn và những quyền lợi được đảm bảo. Với nhiều 
nhân viên, giống như cha tôi sự đảm bảo quan trọng hơn cơ hội nhiều. Vì thế 
mà nhiều người làm công, theo suy nghĩ riêng, tránh mắc lỗi bằng mọi giá. 
Một trong những nguyên nhân thất bại của cha tôi đơn giản là ông đã cố gắng 
tránh sai lầm quá lầu. 


HỌC ĐUA TỐC ĐỘ 


Tháng 3 năm 2005, vợ tôi - Kim, và tôi đăng ký học lớp đua xe thể thức 
một trong bốn ngày của Bob Bondurant ở Phoenix, Arizona. Đừng hỏi tại sao 
chúng tôi đăng ký học lớp dó. Chúng tôi đi học đơn giản vì thấy vui và thú vị. 
Cả hai không phải những tay đua chuyên nghiệp và cũng chẳng hề có ý định 
trở thành chuyên nghiệp. 


Cả đời, tôi yêu những bộ phim đua xe Grand Prix và xe hơi Thể thức một. 
Tôi ghen tị với Paul Newman và sở thích đua xe của anh ta. Kể từ chiếc xe 
hơi đầu tiên, chiếc Datsun 2000 đời 1969, tôi gần như luôn dùng những xe 
hơi loại mạnh. Sau chiếc Datsun, tôi mua một chiếc Corvette, nhiều chiếc 
Porsch, và một chiếc Ferrari. Nhưng vấn đề là xe luôn mạnh hơn khả năng 
của tôi. Chuyện đó là một trong những lý do khiến Kim, cũng có một chiếc 
Porsch chạy rất nhanh, và tôi quyết định thử một lần học lái xe đua trên 
đường đua. 


Ngay ngày đầu tiên đi học, chúng tôi nhận ra mình đã sai lầm. Có hai lớp. 
Một lớp cho lái xe động cơ mạnh. Đây là lớp chúng tôi lễ ra nên học. Lớp đó 
cho những người bình thường, chỉ muốn học lái xe thường ở tốc độ cao. Lớp 
thứ hai gọi là Lái xe Grand Prix, là lớp mà Kim và tôi học. Lớp này dành cho 
những tay đua chuyên nghiệp và những tay đua nghiệp dư nhưng nhiều năm 
kinh nghiệm dua xe. Kim và tôi không nhận ra mình sai lầm mãi cho đến khi 
chú ý lớp kia lái xe động cơ mạnh Cadillac còn chúng tôi thì đang lái xe động 
cơ mạnh Corvette. 


Ý nghĩ xin đối lớp thoáng qua đầu nhưng chúng tôi quyết định ở lại với 
mấy tay đua chuyên nghiệp, hy vọng học được nhanh hơn. Nhưng trong bụng 
tôi cứ đánh lô tô sau khi kiên quyết ở lại với lớp này. Tôi biết sắp đối mặt với 
một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Kim cũng thế. Sau giờ ăn trưa 
ngày đầu tiên, chúng tôi đã chạy trên những chiếc Corvette bị lên cơn đó. Nỗi 
sợ hãi được nâng cấp thành kinh hoàng. Tôi gần như tê cứng cả não. 


Buổi sáng ngày thứ hai, cảm giác bần thần còn tệ hơn. Suy nghĩ tỉnh táo 
bảo tôi hãy bỏ chạy, tìm cách gì thoát cho thật đẹp. Trong lớp, huấn luyện 
viên lịch sự đến nói với tôi, “Anh lái chậm quá. Anh cần lái nhanh hơn 
nhiều.” Lúc dó, tôi đã sẵn sàng nghỉ học nhưng chỉ vì câu nói của huân luyện 
viên nọ, “Vợ anh, cô Kim theo kịp lớp đấy. Cô ấy đua nhanh hơn anh nhiều.” 
Ngay lập tức, niềm kiêu hãnh của đàn ông trong tôi trào lên, suy nghĩ tỉnh táo 


vất hết và tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu Kim chạy hơn tôi thì tôi phải 
ở lại. Có một lưu ý nhỏ: Kim là quý cô duy nhất trong lớp 12 ngưởi. Cô nàng 
rất khoái chí chuyện vượt được đàn ông. 


ĐỐT CHÁY NỖI SỢ 


Ba ngày tiếp theo, cái cảm giác quặn thắt vì sợ càng lớn vì tốc độ tăng 
không ngừng, các khúc cua đến nhanh hđn và đầu tôi không nhớ hết nổi tất cả 
những gì mình đã học và thực hiện ở vận tốc cao. Cuối cùng, vào buổi trưa 
ngày thứ ba, tôi hỏi người hướng dẫn tại sao anh ta cứ thúc tôi tăng tốc độ. 
Tôi chỉ muốn lái chậm dể có thể học dược các chỉ dẫn trước khi tăng tốc. Anh 
ta mỉm cười nói, “Tôi muốn anh chạy nhanh vì tốc độ sẽ đốt cháy nỗi sợ trong 
anh. Sự sợ hãi trói anh lại và làm anh không dám đạp øa. Sự sợ hãi đang điều 
khiến xe anh. Vì thế mà khi thấy sợ hãi, tôi muốn anh chạy hết tốc lực. 


Một lần nữa tôi lại muốn bỏ cuộc. Một lần nữa tôi lại bị chê là lái chưa đủ 
nhanh. Một lần nữa tôi lại nghĩ cách học là luyện tập ở tốc dộ thấp chứ không 
phải tốc độ cao. “Nghe này,” Les, người hướng dẫn nói. “Anh phải tin rằng có 
một tay đua tốc độ trong anh chứ. Nếu không chạy nhanh, anh sẽ chăng bao 
giờ gặp được tay đua đó. Tôi muốn anh phải thúc đẩy chính mình, đạp hết ga 
và tay đua trong anh sẽ hiện ra và điều khiển vô lăng. Nếu anh cứ chạy chậm 
như thế thì chỉ có một tay nhát gan đang cầm vô lăng mà thôi. Chỉ có một 
cách cho tay đua chuyên nghiệp lộ diện, đó là đạp thật mạnh chân ga. Khi anh 
chạy hết tốc lực, anh buộc phải tin rằng tay đua chuyên nghiệp trong anh sẽ 
nắm quyền chủ động.” 


Ngày thứ tư thì sự sợ hãi càng thậm tệ và đầu tôi cứ xoay mòng mòng với 
đủ lý do vì sao tôi không cần theo lớp học này. Ngày thứ tư, cả lớp thôi không 
chạy xe Corvette nữa mà lái xe Thể thức một mui trần. Ngày hôm đó chúng 
tôi mặc áo khoác đỏ và đội nón bảo hiểm. Vì hơi bị mập nên tôi chui vào xe 
khó khăn một chút. Trông cứ như tôi leo vào quan tài. Tôi không xoay chuyển 
được. Và kẻ hèn nhát trong tôi gần như nắm quyền. Tôi chỉ muốn bỏ cuộc. 
Tôi nghe trong đầu mình có tiếng nói, “Cậu không cần phải làm chuyện này. 
Chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu sẽ không bao giờ là một tay đua tốc độ. Tại sao 
cậu lại dính vào chuyện này? Khùng quá.” 


Chưa đầy một giờ sau, tôi thấy mình hạnh phúc hơn cả nhiều năm cộng lại. 
Tôi thấy thật thoải mái trong chiếc xe. Bỗng dưng, ba ngày dài với những bài 
học, sự lo sợ, kinh hoàng tan mất và tôi lái xe hết tốc độ. Thay cho nỗi sợ là 
sự phấn khích cực độ. Tay đua trong tôi đã đè bẹp kẻ hèn nhát và giành quyền 
cầm vô lăng. 


Vào cuối chiều hôm đó, chúng tôi kết thúc khóa học mà tỉnh thần phơi 
phới, một học sinh trong lớp lái xe dòng sedan động cơ mạnh đã gặp chúng 
tôi và nói, “Tôi thích khóa mình học nhưng thực tình tôi muốn phải chi học 
lớp bên đó.” 


Tôi cảm ơn và trả lời, “Thật tức cười, vì mãi cho đến lúc nãy tôi vẫn còn ao 
ước học bên lớp của anh.” 


HAI THẾ GIỚI KHÁC NHAU 


Tôi kể về lớp học đua xe không phải để “khoe” về kỹ năng lái xe tốc độ 
của mình. Tôi kể vì trường học đua đó là một quá trình - một quá trình rất 
giống với việc người làm công trở thành chủ, một quá trình chuyển từ thế giới 
này sang thế giới khác. 


Một trong những bài học đầu tiên là những gì cần làm trên đường và xa lộ 
trái hắn những øì tôi phải làm trên đường đua. Ví dụ, trên xa lộ, nếu bạn thấy 
có vết nứt phía trước, hầu hết đều đạp thắng. Ở trường học đua, chúng tôi 
được dạy là đạp hết ga. 


Trên thực tế, khi xe bị trượt, ai cũng đạp thắng. Trong trường dạy đua, 
chúng tôi phải biết khi nào đạp thắng và khi nào đạp ga. Nói cách khác, tùy 
tình huống trượt mà xử lý khác nhau. Tin tôi đi, đạp thắng là chuyện dễ. Đạp 
øa khi xe bị trượt mới khó. Chuyên đó trái với mọi điều tôi từng biết. Để làm 
được, rõ ràng tôi cần phải tăng cường khả năng thể chất và trí tuệ. Khi lái xe 
bình thường, hầu như ai cũng được yêu cầu lái xe dưới hoặc ở tốc độ cho 
phép. Trong trường dạy đua, chúng tôi được dạy đạp ga và vượt giới hạn tốc 
độ của mình. Rõ ràng tốc độ và sự sợ hãi đã làm tăng khả năng của tôi. 


MỘT CHƯƠNG TRÌNH TUYỆT VỜI 


Bốn ngày ở trường dạy đua động cơ mạnh Bob Bondurant là bốn ngày tạo 
nên bước ngoặt - đó là khoảng thời gian tôi lĩnh hội được nhiều nhất trong 
cuộc đời mình. Những điều học được ở trường đua để lại dẫu ấn sâu sắc hơn 
cả lúc tôi học ở trường thủy quân lục chiến. Bob Bondurant không chỉ là tay 
đua Thể thức một tài giỏi mà anh còn là một giáo viên tuyệt vời. Vì cũng là 
một giảng viên nên dù phần lớn thời gian luôn trong tâm trạng kinh hoàng, tôi 
vẫn lưu tâm đánh giá phương pháp giảng dạy của anh ta. Tôi thật sự ấn tượng 
với chương trình học trong lớp và trên đường dua. Trong bốn ngày, anh và 
những người hướng dẫn khác đưa chúng tôi vượt qua nỗi sợ cũng như những 
hạn chế về tinh thần và thể chất với một độ an toàn cao. Khi đã vào đường 
đua, tôi không còn chú ý đến phần thể xác của mình nữa. Mối bận tâm trên 
hết của tôi là vợ tôi — Kim, nhiều lần vượt tôi bằng tốc độ cao hơn. Dĩ nhiên 
về thể xác thì chăng có vấn đề gì nhưng lòng kiêu hãnh của tôi thì bầm dập 
nghiêm trọng mỗi khi xe của nàng vượt tôi. 


QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP 


Việc chuyển từ một người chạy xe trên đường sang một tay đua tốc độ 
buộc tôi phải quên đi nhiều thứ đã học. Nói cách khác, những điều đúng trên 
đường phố sẽ giết bạn trên đường đua. Những điều khôn ngoan trên dường 
phố, ví dụ chạy chậm lại, thường là điều dại trên đường đua. Quá trình 
chuyển từ người làm công sang làm chủ cũng thế. Đó là hai thế giới khác 
nhau và những gì đúng ở đầy lại là sai khi ở bên kia. 


Lý do tôi kể câu chuyện người cha nghèo chuyển từ thế giới công chức 
sang thế giới chủ doanh nghiệp là để minh họa điểm này — những gì ông làm 
đúng khi còn là công chức lại không đúng khi làm chủ doanh nghiệp. 


Vì một chủ doanh nghiệp mới phải tạo từ không ra có nên sai sót là chuyện 


hiển nhiên. Để thành công, một ông chủ mới cần phải cố gắng vượt qua 
những bước sau một cách nhanh chóng: 


i Khởi nghiệp 

2. Thất bại và học hỏi 

3. Tìm người đỡ đầu 

4. Thất bại và học hỏi 

s... Theo học một số khóa học 
6. Lại thất bại và học hỏi 

7. Ngừng lại khi thành công 
s Ấn mừng 

9... Tính tiền, tiền thu và chi ra 
10. Lập lại quá trình đó 


CĂN BỆNH ĐÁNG SỢ 


Theo ước tính của tôi, khoảng 90% những người muốn làm chủ không đến 
được bước một. Có thể họ đã có kế hoạch, họ đã vẽ ra một chuyện làm ăn 
hoàn mỹ trong đầu hay trên giấy nhưng căn bệnh đáng sợ có tên là Té liệt 
phân tích đã nhiễm vào họ. Thay vì tiến lên, tôi lại thấy nhiều ông chủ tương 
lai cứ điều chỉnh kế hoạch tới lui. Hoặc họ có những lý do vì sao mà thời 
điểm và kế hoạch chưa phù hợp. Thay vì hành động và thất bại, họ lại cố gắng 
để không thất bại. Họ đã bị nhiễm vào sự Tê liệt phân tích. 


Không thể nào trở thành chủ nếu không bắt đầu khởi nghiệp. Việc đó cũng 
giống như học lái xe đạp mà không có xe đạp hay như tôi muốn học đua xe 
mà không có cả xe lẫn đường đua. Người cha giàu nói, “Lý do chính để khởi 
nghiệp là có một cơ sở kinh doanh mà luyện tập. Nếu con không có xe đạp để 
tập thì làm sao mà tập? Nếu con không có cơ sở làm ăn để tập thì làm sao con 
có thể học làm chủ?” 


NHỮNG CÁCH NGHĨ KHÁC NHAU 


Ở trường dạy đua Bondurant, chương trình học không tập trung vào việc 
làm đúng. Khóa học tập trung vào việc mắc lỗi khi chạy ở tốc độ cao. Khi khả 
năng mắc lỗi và sửa lỗi ở vận tốc cao tăng lên, lòng tự tin của chúng tôi cũng 
được nâng cao. Vào ngày thứ tư của khóa học, tôi có thể phạm một lỗi tệ hại 
ở tốc độ cao, mất kiểm soát chiếc xe tại một khúc cua, lấy lại kiểm soát, đưa 
chiếc xe vào đúng đường, lại đạp hết ga và đua tiếp. Nếu ngày đầu tiên cố 
gắng làm thế, có lẽ tôi đã nằm trong bệnh viện. 


Một lần nữa, tôi đề cập đến trường đua vì nó phản ánh sự trái ngược trong 
những cách nghĩ. Người cha nghèo tập trung vào việc tránh mắc lỗi. Vì thế 
mà ông là một người làm công giỏi. Người cha giàu khuyến khích việc mắc 
lỗi. Vì thế mà ông là một ông chủ giỏi. 


DỐT CÀNG THÊM DỐT 


Chương này có tựa Càng đốt càng giàu như một lời dành cho Jim Carrey. 
Với những ai đã từng xem phim của Jim Carrey, bạn có thấy là trên màn ảnh 
anh chàng càng ngố xị chừng nào thì anh ta lại càng giàu có chừng đó không. 
Làm chủ cũng như vậy. Nếu bạn là người lúc nào cũng muốn có vẻ thông 
minh, tài ba, không mắc lỗi và luôn có câu trả lời đúng thì có lẽ đi làm công 
hay làm tư là con đường phù hợp cho bạn hơn. 


Lúc mới bắt đầu, trông tôi như một chú hề trong thành phố. Việc làm ăn 
lên như diều rồi đổ ập. Danh tiếng ông chủ của tôi là trò cười trong giới làm 
ăn ở Honolulu. Nếu không có người cha giàu dẫn dắt và khuyến khích tôi học 
hỏi từ những lỗi lầm và vượt lên để giành được nhiều hơn, có lẽ tôi đã bỏ 
cuộc. Đóng những vai của Jim Carrey trong đời thật sao mà đau thế. 


Nhiều năm qua, sai lầm càng lúc càng lớn nhưng không còn đau thế nữa, 
đơn giản vì tôi đã là một chuyên gia trong việc mắc lỗi. Thay vì bỏ lỡ năm 
bảy biển báo ngừng, tôi ngừng ngay, suy nghĩ, học hỏi, sửa sai và tăng cường 
khả năng của một ông chủ trước khi tiếp tục. Ngày nay, tôi có thể chân thành 
nói rằng tôi giàu hơn các bạn bè mình, những người học hành rất giỏi hay có 


việc làm lương cao hơn tôi lúc còn trẻ, đơn giản chỉ vì tôi sẵn sàng ngày một 
thêm dốt. Đó là một phần trả giá để thành công. 


BIỀN CÁI RỦI THÀNH CÁI MAY 


Khi chúng tôi vào trung học, người cha giàu dạy con trai ông và tôi làm thế 
nào biến cái rủi thành cái may. Lúc đó, cả Mike và tôi đều nhanh chóng đuối 
sức trong năm đầu trung học chỉ vì cả hai học môn Văn dở tệ. Mike và tôi 
không có khả năng viết văn. 


Thay vì thất vọng, người cha giàu lại nói, “Hãy khiến cho nhược điểm ở 
trường làm cho con mạnh mẽ hơn. Nếu con có thể chuyển cái dở thành cái 
hay, con sẽ vượt xa những bạn bè trong lớp.” 


“Nhưng cả hai đứa con đều bị điểm F trong số,” Mike phản đối. “Mà điểm 
đó sẽ bám theo tụi con cho đến khi ra trường.” 


“Phải, điểm số bám theo con nhưng bài học cũng theo con cả đời. Về lâu 
dài, bài học này trong đời sẽ quan trọng hơn điểm số rất nhiều nếu con biết 
tận dụng cái dở để chuyển nó thành cái hay.” 


Mike và tôi thực sự căm tức giáo viên dạy Văn. Chúng tôi thất vọng và 
cảm giác thất bại. Nhìn hai đứa, người cha giàu cười mà nói, “Thầy của các 
con đang thắng. Còn các chàng trai đang thua vì các con đang hành động như 
những kẻ bại trận.” 


“Chúng con làm gì được chứ?” tôi hỏi. “Thầy có quyền. Thầy đã chế giễu 
tụi con và giờ thì cả trường biết chuyện đó.” 


“Thầy chỉ có sức mạnh để giễu các con,” người cha giàu mỉm cười. “Còn 
các con thì lại có quyền nổi giận và làm những việc xuẩn ngốc hơn, chăng 


hạn đâm thủng bánh xe của thầy, cha ngờ là trong đầu bọn con đã nghĩ đến 
chuyện đó, hoặc làm chuyện tốt, chăng hạn biến sự giận dữ đó thành nỗ lực 
học tập ở trường, hay là đá bóng, hay là lướt ván. Hãy biến sự tức tối thành 
sức mạnh. Và con sẽ thắng. Nếu con ôm sự tức giận đó và đầm thủng bánh xe 
của thầy thì con làm sự việc trầm trọng hơn mà thôi. Thậm chí con còn bị 
phạt rất nặng nếu làm điều con nghĩ.” 


SỨC MẠNH CỦA CẢM XÚC 


Một hôm người cha giàu dạy chúng tôi rằng con người có bốn cung bậc 
cảm xúc cơ bản. 


1. Vui mừng 

2. Giận dữ 

3. Sợ hãi 

4. Yêu thương 


Ông cũng giải thích rằng còn có nhiều cảm xúc khác nhưng đây là những 
cung bậc cơ bản. Những cảm xúc khác là sự kết hợp của hai hay hơn các cảm 
xúc cơ bản này. Ví dụ, sự buồn bã thường là kết hợp của giận, sợ, và yêu... và 
đôi khi có cả vui. 


Ông cũng giải thích cho chúng tôi rằng mỗi cảm xúc có thể sử dụng theo 
hai cách chính, hoặc tốt hoặc xấu. Ví dụ, tôi có thể thấy vui và vì niềm vui đó 
mà ra ngoài uống cho thật say, đó là kiểu dùng niềm vui cho một mục đích 
xấu. Hãy vì niềm vui mà gửi thư cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình. 
Điều này đúng cho cả bốn cung bậc cảm xúc, kể cả tình yêu. 


Cho đến giờ, tôi vẫn không thích thầy giáo dạy Văn nhưng tôi cảm ơn vì 
thây đã chế giễu tôi. Nếu không vì điểm F đó, tôi dã không dốc sức để vượt 
qua bậc trung học và cũng đã không trở thành tác giả có sách bán chạy trên cả 
thế giới như thế này. 


Nói cách khác, điểm F năm mười lăm tuổi cùng với thất bại kinh doanh 
đầu đời lúc chín tuổi đã khiến tôi thành một triệu phú. Và tuyệt vời nhất là tôi 


không chỉ học nhiều bài học về cuộc đời và bản thân, tôi còn học được cách 
biến sự giận dữ thành niềm vui, và tôi lĩnh hội được rằng càng dốt có thể 
khiến tôi ngày càng giàu. 


Và đó là một trong các bước chuyển cái rủi thành cái may. Như người cha 
giàu đã nói, “Nếu con có thể biến rủi thành may, con sẽ may mắn gấp đôi 
trong cả tình yêu, cuộc sống, sức khỏe và tiền bạc.” 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Trước khi thôi việc, có lẽ bạn nên luyện cách chuyển rủi thành may hay 
biến sự giận dữ thành niềm vui. Những kỹ năng đó là hành trang quan trọng 
trước khi bạn đưa chân rời thế giới của người làm công, nơi phải tránh, mắc 
lỗi, sang thế giới của người làm chủ, nơi phải có sai lầm. 


Phần sau của cuốn sách này, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào và từ khi 
nào tôi đã quyết định “mắc lỗi” là chuyên môn của mình. Có một lý do tôi 
quyết định tiến lên bằng thất bại, đơn giản là vì ở trường học tôi vẫn hay thất 
bại. Tôi không thuộc loại sáng dạ trong chuyện học. Dù bây giờ đọc nhiều, tôi 
vẫn thuộc loại đọc chậm, khi đọc vẫn phải mấp máy môi, và khi đếm hay tính 
tiền tôi vẫn nhấm bằng tay. Dù tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, suốt 
những năm ở trường, tôi luôn là sinh viên loại C, D, E và đội số trong lớp. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 2: Học cách chuyển cái rủi thành cái may. 


Người cha giàu nói, “Không có sai lầm, chỉ có cơ hội học hỏi.” 


CÔNG VIỆC CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP LÀ PHẠM SAI LÂM. 


CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG LÀ KHÔNG PHẠM SAI LẦM. 


Tôi điều chỉnh nó khác một tí: MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP KHÔNG 
THỂ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ NHỤT CHÍ VÌ NỖI SỢ PHẠM SAI 
LẦM. Anh ta không để nỗi sợ đó cản đường. 


Không ai thích sai lầm. Theo quan điểm của tôi, mục tiêu của chủ doanh 
nghiệp không phải là “phạm sai lầm.” Tuy nhiên, thử và sai là một phần tất 
yếu khi làm chủ doanh nghiệp. Những chủ doanh nghiệp thành công không sợ 
nguy cơ sai lầm và nếu có, họ sẽ học được từ đó, thậm chí đôi khi họ có thể 
tận dụng và khai thác được từ sai lầm đó. 


LỰA CHỌN SAI CÓ PHẢI LÀ MỘT SAI LÂM? 


Một vấn đề gọi là “sai lầm” còn tùy thuộc vào cách nhìn. Cách nhìn của 
người chủ khác với của người làm công. Thử những điều mới, đặc biệt những 
gì người khác nghĩ không làm được, là một phần cốt lõi của người làm chủ. 
Vì người chủ doanh nghiệp có khuynh hướng đi theo những con đường chưa 
từng được khai phá nên chuyện bước sai là rất có thể. Hầu hết chủ doanh 
nghiệp nhận ra điều đó và chấp nhận. Thí nghiệm có nghĩa là thử một điều gì 
xem nó có đúng hay không. Hẵn nhiên, không phải thí nghiệm nào cũng 
thành công. Nếu đã là một điều chắc chắn thì đó đâu còn là thí nghiệm. Đôi 
khi cũng phải có sai sót. Đôi khi bạn lựa chọn sai. Nếu một người làm thí 
nghiệm thất bại thì việc cố gắng thí nghiệm phải chăng là một cái tội? Người 
làm chủ thường không cho rằng đó là sai lầm mà thí nghiệm là thí nghiệm, 
một rủi ro có tính toán. Hãy nhớ câu chuyện của Robert về Thomas Edison. 


XỬ LÝ SAILẦM 


Khi chủ doanh nghiệp có sai lầm họ thường không dăn vặt về hậu quả. Họ 
không lo lắng gì chuyện sai lầm làm họ xấu mặt. Thay vào đó, một chủ doanh 
nghiệp thực sự tập trung vào việc học tập từ sai lầm. Bạn giải quyết được vấn 
đề gì nảy sinh từ sai lầm? Làm thế nào bạn tránh chuyện tương tự trong tương 
lai? Làm thế nào bạn giảm thiểu hậu quả xấu của sai lầm nếu trong tương lai 
nó xuất hiện trở lại? Có cách gì tận dụng được sai lầm và biến nó thành lợi thế 
chăng? 


Làm thế nào bạn khai thác được sai lầm? Tôi thích nhìn vấn đề ở khía cạnh 
chuyển khó khăn thành lợi thế. Bạn xác định khó khăn và đưa ra giải pháp - 
làm thế nào tránh hay giảm thiểu hậu quả sai lầm. Giải pháp đó rất có thể sẽ là 
một tài sản đáng giá (thường vẫn được gọi là sở hữu trí tuệ) mà bạn có thể có 
cách kinh doanh tốt hoặc có thể là một công cụ để phát triển thêm chuyện làm 
ăn vốn có. Dĩ nhiên bạn cần được luật pháp bảo vệ để độc quyền sở hữu giải 
pháp đó. 


Ví dụ, chúng ta thử trở về quá khứ và giả định bạn đang phát triển một 
trong những chiếc radio bán dẫn đầu tiên. Bạn phải rất vất vả để hiểu rằng nếu 
bạn nối pin với bán dẫn nhầm (lộn cực)/ bán dẫn sẽ cháy thành tro. Vào thời 
đó, bán dẫn rất đắt và đó quả là một sai lầm đắt đỏ. Nhưng bạn học được từ 
sai lầm đó. Bạn đã tìm ra vấn đề và có được giải pháp: một phích cắm với 
chìa khóa để ngăn khỏi bị cắm nhầm. Giả sử bạn có thể có ,bằng sáng chế cho 
giải pháp đó. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể kinh doanh từ giải pháp đó không? 


MỔ XÉ MỘT SAI LÂM 


Thực tế có hai vấn đề chính về nỗi sợ phạm sai lầm - sợ hậu quả của sai 


lầm và sợ bị mất mặt. Chúng tôi không nói rằng đánh giá hậu quả của một 
hành động là sai. Các chủ doanh nghiệp vẫn thường nghĩ qua những hệ quả có 
thể của hành động. Làm chủ doanh nghiệp không có nghĩa là hành động vô 
trách nhiệm. (Làm chủ không có nghĩa là bạn thí nghiệm một hệ thống thắng 
xe mới lần đầu tiên bằng cách chạy xe hết tốc lực đến cách một con vật chỉ 
vài mét rồi đạp thắng.) Sự khác nhau giữa người làm chủ và người làm công 
là chủ không bị hoảng sợ vì những hậu quả tiềm ẩn sâu xa mà sẽ tìm cách 
giảm thiểu những hậu quả tiêu cực. 


Còn vấn đề sợ mắc sai lầm - sợ mình trông ngu xuẩn - thì, nói thật, quả là 
ngu xuẩn. Không có gì ngạc nhiên chuyện người ta sợ sai lầm vì nghĩ mình sẽ 
bị cho là dốt. Như chúng tôi đã từng đề cập trong những cuốn sách khác, các 
trường học của chúng ta có khuynh hướng làm cho mọi người sợ bị đánh giá 
là dốt. Liên tục là một sinh viên hạng A, đây là một vấn đề lớn đối với tôi. Tôi 
muốn mình đúng và không bao giờ muốn người khác thấy mình không hiểu 
một vấn đề nào đó. Thậm chí tôi còn nghĩ đặt câu hỏi tức là thú nhận mình 
không biết. Mất gần hai mươi năm tôi mới vượt qua được trở ngại tinh thần 
này và nhận ra rằng hỏi tức là cách chúng ta học. Tôi phải thú nhận là mình 
vẫn còn ám ảnh khao khát “muốn mình đúng.” Tôi cũng nhận ra vật cản tâm 
lý đó ở nhiều người học cao như tôi và khiến tôi thấy buồn cho họ. Đôi khi có 
thể “trông dốt” hoặc hỏi lung tung mở ra cả một thế giới mới cho các sinh 
viên hàng đầu. Bây giờ tôi gọi mình là “sinh viên hạng A hồi phục” và mời tất 
cả các sinh viên hạng A liên tục khác cùng tham gia với tôi. 


Nói thế, nhưng vẫn có trường hợp chủ doanh nghiệp phải nghĩ đến uy tín. 
Ủy tín của bạn trong giới kinh doanh và chuyên môn có thể bị tốn hại nếu bạn 
phạm quá nhiều sai lầm. Nhưng khi người ta quá sợ sai lầm, thường họ lại 
không sẵn sàng chịu rủi ro, và thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trở 
thành chủ doanh nghiệp. Mà nếu họ có khởi nghiệp thì họ lại chú tâm quá 
nhiều vào việc tránh sai lầm nên trở thành nạn nhân của bệnh “tê liệt phân 
tích,” như Robert đã nói. Họ còn cố gắng thu thập thông tin, xác định và xóa 
bỏ mọi rủi ro khiến họ cảm thấy không an tâm tiếp tục bước vào kinh doanh. 
Tê liệt phân tích đã ngán chần họ trên đường đua. 


Chúng tôi không đề nghị bạn cứ tiến tới mà không xem xét hậu quả. Bạn 
cần hành động có trách nhiệm và phải làm bài tập trước. Bạn cần đặt ra nền 


tảng cho việc kinh doanh để nó khỏi sụp đổ trong tương lai. Bạn cần có kế 
hoạch. MỘT CÔNG TY THÀNH CÔNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ 
TRƯỚC KHI NÓ RA ĐỜI. Nhưng bạn cũng phải nhận ra điểm ranh giới. Có 
một khoảng cách rộng giữa hành động mù quáng với trở thành nạn nhần của 
bệnh tê liệt phân tích. Thực tế, bạn không bao giờ có thể xóa sạch rủi ro. 


Có những lúc, bạn sẽ có đủ thông tin để hành động và việc lên kế hoạch 
thêm nữa chỉ phí thời gian. Khi bạn đã nhận ra cơ hội và những nguy cơ lớn, 
hãy đặt nền móng và phát triển kế hoạch kinh doanh để giảm thiểu rủi ro, sau 
đó tiến hành thực hiện kế hoạch. 


Tê liệt phân tích không chỉ là trở ngại duy nhất cho bước khởi đầu làm chủ 
doanh nghiệp. Tính “ì” cũng là một vấn đề. Không làm gì cả là điều dễ dàng 
nên có rất nhiều người đã như thế: chăng làm gì cả. Điều này đặc biệt đúng 
nếu bạn cảm thấy đang thoải mái với hoàn cảnh hiện tại. Thường phải có một 
sự xáo trộn gì đó thúc đấy người ta vào con đường chủ doanh nghiệp, một 
điều khiến bạn muốn thay đổi tình trạng hiện tại. 


QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI 


Chúng ta hãy cùng xem xét những giai đoạn bạn có thể trải qua khi chuyển 
từ người làm cồng sang chủ doanh nghiệp. 


Giai đoạn 1 - Bạn không còn thấy vui khi làm công 


Chúng tôi không nói làm công là sai. Để thế giới này tồn tại, chúng ta vẫn 
cần những người vui vẻ làm công. Làm công chỉ trở thành vấn đề một khi bạn 
không còn muốn làm công nữa. Bắt đầu những tối chủ nhật buồn và bạn thấy 
sợ đi làm mỗi sáng thứ Hai. Bạn sẽ nói hay nghĩ như thế này: 


T “Tôi không muốn đi làm. Ngoài ra, bảng mô tả công việc của tôi bắt 
đầu với chữ tăm tối. ” 


Hào 


Bà, 


10. 


11. 


“Tôi thích công việc nhưng thấy mình không tiến bộ. Khi nhìn lên bậc 
thang chức vụ, tôi chỉ thấy sếp của mình đứng chắn ngang.” 


“Tôi không được trả lương xứng đáng. Cho dù tôi có làm việc cật lực hay 
là ngủ gục trong giờ làm thì lương cũng như nhau. Nhiều đồng nghiệp có 
làm vất vả như tôi đâu mà lương cũng thế. Tôi thấy không công bằng. Nếu 
tôi làm việc cực hơn thì tôi muốn mình phải được nhiều tiền hơn chứ.” 


“Tôi đã từng rất yêu thích công việc nhưng giờ thì chán rồi. Tôi muốn 
công việc nhiều thử thách hơn nhưng sếp cứ nói tôi chưa đủ năng lực. Ông 
nói tôi cần đi học thêm trước khi có thể thăng chức.” 


“Tôi không muốn chạy lòng vòng từ việc này sang việc khác. Mà cũng 
đến lúc tôi phải làm cho mình, có việc kinh doanh của riêng mình rồi.” 


“Tôi đã lên quá cao rồi làm sao mà nghỉ. Nếu nghỉ, tôi lại phải bắt đầu từ 
bậc thấp nhất ở công ty mới và phải nhận lương thấp hơn.” 
“Công ty tôi đang làm chăng đi đến đâu.” 


“Tôi làm hết còn sếp thì hưởng tất.” 


“Tại sao tôi phải làm việc cho lão, điều hành công ty của lão, trút tiền vào 
túi lão? Có bao giờ lão đến đây đâu. Lão chỉ có mỗi việc chơi golf. Tôi nên 
quản lý công ty của chính mình và làm giàu cho mình chứ.” 


“Tại sao tôi phải cật lực làm cho các khách hàng đều giàu 
còn mình thì chỉ làm công ăn lương?” 


“Tôi muốn làm việc của mình. Tôi muốn là chủ của chính 
mình.” 


12.  “Ớ đâu lại có chuyện lạ đời. Họ thăng chức cho người trẻ hơn tôi.” 


13. “Tôi không thể nghỉ việc hay về hưu được. Tôi chẳng còn bao nhiêu 
tiền tiết kiệm, còn quỹ lương hưu thì tan tành trong đợt sụp đổ thị trường 
chứng khoán.” 


Nếu bạn có những suy nghĩ như vậy, có lẽ đã đến lúc bạn trở thành chủ 
doanh nghiệp. Bạn có thể muốn bắt đầu một việc kinh doanh bán thời gian và 
vẫn đi làm công. Nhưng từ quan trọng ở đây là “bắt đầu.” 


Giai đoạn 2 - Vượt qua nỗi sợ bắt đầu 


Những năm qua, tôi đã gặp nhiều người muốn bỏ việc nhưng lại rất sợ thất 
bại. Thay vì nghỉ việc và bắt đầu làm ăn riêng, họ tiếp tục làm việc hết ngày 
này sang ngày khác với những lý lẽ như: 


1. “Thôi để ngày mai làm.” 

2. “Lôi sẽ bắt đầu khi cơ hội hoàn hảo xuất hiện.” 

3. “Fôi sẽ làm khi có tiền.” 

4. “Tôi sẽ làm khi đúng thời điểm.” 

5. “Tôi sẽ làm khi có thêm thời gian.” 

6. “Tôi sẽ làm khi kiếm được đối tác thích hợp.” 

7. “Tôi sẽ làm khi bọn trẻ đã học xong.” 

8. “Fôi muốn lắm nhưng vợ tôi lại muốn tôi cứ làm việc như bây giờ.” 

9.. “Tôi chờ xem có được thăng chức lần tới không. Nếu không, tôi sẽ bắt đầu 
làm ăn riêng.” 


10. “Tôi sẽ lại đi học vài khóa øì đó cái đã.” 
tị: “Chuyện gì sẽ đến nếu tôi thất bại?” 

12. “Nếu thất bại thì thật là nhục.” 

l8 “Tôi không lanh lợi lắm.” 


14. “Bạn bè mình sẽ nói gì đây?” 


Giai đoạn 3 - Hãy bắt đầu! 


Bạn đã quyết định vượt qua nỗi sợ và khởi nghiệp. Bạn có kế hoạch kinh 
doanh, sản phẩm hay dịch vụ, và bạn sẵn sàng bắt đầu. Hãy quyết tâm theo 
những bước người cha giàu đã chia sẻ với Robert càng nhanh càng tốt. 

¡i. Khởi nghiệp 

2... Thất bại và học hỏi 

3. Tìm người đỡ đầu 

4. Thất bại và học hỏi 

4. Theo học một số khóa đào tạo 
s.. Lại thất bại và học hỏi 

ø. Ngừng lại khi thành công 

; Ăn mừng 

3s. Tính tiền, tiền thu vào và chỉ ra 


9. Lặp lại quá trình 


Bạn đã nghe câu “Bắt đầu đã là thành công một nửa.” Hãy biến nỗi sợ 
thành động lực thành công. 


TẠI SAO KHÔNG? 


Khi tôi thôi làm kế toán công, nhiều bạn bè và gia đình bất ngờ nên cứ hỏi, 
“Tại sao? Tại sao cậu lại liều lĩnh rời bỏ con đường đang tốt đẹp trở thành 
một nhân viên quan trọng trong công ty kế toán quốc tế để làm một việc thật 
nguy hiểm là mở công ty riêng?” Thực sự tôi cũng mất nhiều thời gian tự vấn. 
Lúc đó tôi hai mươi lăm (và tôi nghĩ mình biết mọi thứ). Con người kế toán 
bảo thủ trong tôi cũng hỏi câu đó, “Tại sao?” Tuy nhiên, có một chủ doanh 
nghiệp trong tôi nói, “Đừng hỏi mình tại sao. Hãy hỏi mình tại sao không.” 


Tôi không hề hối tiếc về quyết định của mình ở cái tuổi hai mươi lăm đó vì 
tôi đã nghe người chủ doanh nghiệp trong tôi, “Fại sao không?” 


Lúc nào tôi cũng có thể tìm được việc làm trong một công ty kế toán khác 
nhưng không bao giờ có cơ hội sở hữu cổ phần trong một công ty như thế. 
Công ty tôi góp quyền sở hữu là một cơ hội học hỏi tuyệt vời - và tôi đã lĩnh 
hội được rất nhiều. Chỉ trong một năm tôi đã thăng tiến, nhưng tôi chưa bao 
giờ hối hận về quyết định của mình khi nghe theo con người làm chủ trong 
tôi. Phần thưởng lớn là tôi đã gặp chồng mình, anh Michael, qua công ty đó. 


Giờ đây, khi đánh giá một cơ hội mới, tôi vẫn hỏi mình “Tại sao không?” 
thay vì “Tại sao?” 


Vì thế tôi đề nghị bạn hãy tự hỏi mình “Tại sao không? Tại sao không bắt 
đầu hôm nay?” 


4 
Cứ “ 


Ji5ãMjÌ lhqe € lu @lqpaanlhì 0nes|hflIp ggế? s7 &tốlm 


Ñ£euuwbÏi @]luan esjflht0I 


Hiểu sự khác nhau giữa nghề nghiệp và công 
Việc 


CHƯƠNG 3 
Tại sao làm việc không công? 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGHỀ NGHIỆP VÀ CÔNG VIỆC 


“Con có thấy sự khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc không?” Ngày 
nọ người cha giàu hỏi. 


Tôi hơi bối rối và hỏi lại, “Không phải hai thứ là một sao cha? Không phải 
nghề nghiệp giống như công việc sao?” 


Người cha giàu lắc đầu nói, “Nếu con muốn thành công trong đời, con cần 
biết sự khác nhau đó.” 


“Có gì là quan trọng?” Mike hỏi và cả hai đứa nhún vai, chờ bài học của 
cha vì biết nó sẽ đến cho dù chúng tôi có muốn nghe hay không. 


“Cha ruột của con thường nói gì về chuyện tìm việc làm?” 


Nghĩ một chút, tôi trả lời, “Cha con vẫn nói là đi học và học cho giỏi vào 
để tìm được việc làm tốt.” 


“Thế cha con có nói “Làm bài tập đi để có việc làm tốt không?” 
“Vâng, có” tôi trả lời. “Cha con có nói những điều như thế.” 


“Vậy cái khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc là øì?” người cha giàu 
hỏi lại. 


“Con không biết” tôi trả lời. “Với con thì cái nào cũng là công việc thôi.” 


“A, con hiểu cha muốn nói gì rồi,” Mike thốt lên. “Nghề nghiệp là việc con 
làm được trả lương. Còn công việc thì con không được trả lương, ví dụ bài 
tập về nhà. Công việc là những øì con làm để chuẩn bị cho nghề nghiệp của 
mình.” 


Người cha giàu gật đầu, “Đúng vậy. Đó là sự khác nhau giữa công việc và 
nghề nghiệp. Con ăn lương từ nghề của mình nhưng con chăng được trả 
lương cho việc của mình.” Nhìn tôi, ông hỏi, “Thế con có được trả tiền để dọn 
cỏ hay mẹ con có được trả tiền để làm việc nhà không?” 


“Dạ không,” tôi trả lời. “Irong nhà con không có chuyện đó. Con còn 
chăng được cho tiền tiêu vặt nữa là.” 


“Vậy con có được trả tiền làm bài tập không?” người cha giàu hỏi. “Cha 
con có cho tiền để con đọc sách không?” 


“Dạ không,” tôi trả lời giọng nghi ngờ. “Ý cha là bài tập về nhà cũng là 
bước chuẩn bị cho nghề nghiệp của con?” 


“Đúng vậy đấy,” người cha giàu mỉm cười. “Về chuyện tiền bạc, càng làm 
nhiều bài tập, con càng kiếm được nhiều tiền trong nghề nghiệp. Những ai 
không làm bài tập sẽ kiếm được ít tiền hơn, cho dù là làm công hay làm chủ.” 


Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi nói, “Vậy có thực là nếu con không làm 
bài tập về nhà khi đi học, con sẽ không có nghề lương cao?” 


“Phải, ý cha là thế,” người cha giàu nói. “ít nhất, nếu con không làm bài 
tập thì con sẽ không thể trở thành bác sĩ, kế toán, hay luật sư. Nếu con đi làm 
công, con sẽ gặp khó khăn trên đường thăng tiến và ít lương bổng nếu con 
không có các kỹ năng được đào tạo đàng hoàng hay bằng cấp đại học.” 


“Và nếu muốn trở thành chủ doanh nghiệp, chúng con cần làm nhiều loại 
bài tập khác nữa?” 


Người cha giàu gật đầu nói, “Và nhiều chủ doanh nghiệp thôi việc mà 
không làm bài tập. Vì thế mà rất nhiều doanh nghiệp nhỏ thất bại hoặc rất vất 
vả chuyện tài chính.” 


“Vì thế mà cha đang ép chúng con làm bài tập để trở thành chủ doanh 
nghiệp.” 


“Chính xác,” người cha giàu nói. “Và vì thế mà cha không trả tiền cho các 
con. Làm việc không lương cho cha tức là các con đang làm bài tập. Nhiều 
chủ doanh nghiệp không hiểu chuyện làm việc không lương. Họ cho rằng cái 
øì họ làm cũng phải được trả tiền chứ. Vì thế mà họ thất bại. Họ tiếp tục suy 
nghĩ theo cách của người làm công. Họ muốn được hưởng lương đều đặn.” 


NHIÊU VIỆC NHƯNG LẠI KHÔNG NGHỀ 


“Trong những khu vực nghèo của thành phố, có rất nhiều công việc làm... 
nhưng lại có ít nghề nghiệp,” người cha giàu nói tiếp. 

Tôi nghĩ một lúc nhưng cuối cùng lặp lại những gì ông nói, “Có nhiều việc 
làm nhưng lại không có nghề?” Tôi thấy sao mà đánh đố quá và cần phải nghĩ 
thêm những øì ông nói. 


“Tại sao lại như vậy?” Mike hỏi. 


“Một lý do là chúng ta được đào tạo ở trường để có nghề nghiệp. Nếu 
không có nghề, anh sẽ thất nghiệp dù có nhiều chỗ làm đến mấy. Khi nhà máy 
đóng cửa hay chuyển ra nước ngoài, hậu quả thường là rất nhiều nhân viên 
mất việc.” 


Người cha giàu tiếp tục giải thích, “Người làm công không thấy nghề thì sẽ 
không làm gì cả. Ngược lại, chủ doanh nghiệp thấy rất nhiều cơ hội. Họ biết 
nghề nghiệp sẽ đến nếu làm xong việc.” 


“Và họ cần đào tạo lại. Họ cần làm bài tập” tôi thêm vào. “Đó là việc cần 
làm cho xong.” 


“Đó chỉ là một phần việc,” người cha giàu nói. “Nào... điều cha muốn nói 
là có quá nhiều người nhầm lẫn giữa công việc và nghề nghiệp. Quá nhiều 
người mong đợi được đào tạo nghề miễn phí. Ngay cả khi đã có nghề, vẫn có 
rất nhiều nhân viên mong muốn ông chủ vừa đào tạo thêm cho họ vừa trả 
lương.” 


“Họ muốn công ty trả tiền cho việc đào tạo của họ?” tôi hỏi. Còn là một 
đứa trẻ và chưa từng làm việc trong một công ty lớn, ý nghĩ đòi được trả 
lương trong khi đào tạo nghe thật xa lạ với tôi. 


“Nhiều người còn mong muốn Chính phủ phải đào tạo miễn phí cho họ 
nữa kìa,” người cha giàu nói thêm. 

“Và vì thế mà cha gọi họ là người nghèo,” Mike nói. “Không chỉ là chuyện 
tiền bạc, đó là thái độ nghèo đối với giá trị của giáo dục, đào tạo, và chuẩn bị 
cho chính mình những kỹ năng mà người ta rồi sẽ phải trả tiền cho nó.” 


Người cha giàu đồng ý, “Cha đã thấy những nhân viên dự các khóa đào tạo 
mà mắt cứ liếc đồng hồ. Đến giờ tan lớp, họ đứng bật dậy ra khỏi lớp dù giáo 
viên vẫn chưa dứt bài. Hay cha thấy có nhân viên ra đứng ngoài, hút thuốc tán 
øãu; hay đi uống ở bar và xem thể thao trên ti vi; rồi cợt nhả với các nhân 
viên khác thay vì dự các khóa học mà người chủ đã trả tiền cho anh ta học. Vì 
thế mà có rất nhiều người cả đời không giàu lên được. Có quá nhiều người 
chẳng học được øì dù là miễn phí hay được trả tiền cho học. Và điều này có 
cả ở nhân viên lẫn chủ doanh nghiệp.” 


Vì xuất phát từ gia đình công chức giáo dục, tin vào giáo dục miễn phí nên 
tôi hỏi, “Cha có thể giải thích thêm cho con mối quan hệ giữa công việc và 
nghề nghiệp không?” 


BÁC SĨ LÀM VIỆC KHÔNG CÔNG 


“Dĩ nhiên” người cha giàu nói. “Bác sĩ y khoa tốn rất nhiều tiền và thời 
gian để học làm bác sĩ trước khi họ có thu nhập. Đó là lý do vì sao họ kiếm 
nhiều tiền hơn những người khác.” 


“Bác sĩ làm bài tập trước khi họ được trả lương,” Mike nói thêm. 


VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP LÀM VIỆC KHÔNG CÔNG 


“Đúng như thế,” người cha giàu nói. “Và cũng xét các vận động viên xuất 
sắc kiếm được nhiều tiền. Cha chưa thấy vận động viên xuất sắc nào được trả 
tiền khi luyện tập thể thao. Hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp đều bắt 
đầu từ sớm, luyện tập nhiều hơn và vất vả hơn các vận động viên bình 
thường. Họ luyện tập nhiều năm, nhiều người phải trả tiền học, mất rất nhiều 
thời gian trước khi bắt đầu kiếm được tiền. Họ phải làm bài tập trước khi có 
nghề nghiệp chuyên môn.” 


“Vì thế mà cha không trả tiền cho chúng con” tôi nói nhẹ nhàng. “Chúng 
con làm không công cho cha.” 


Người cha giàu mỉm cười, “Đến cả the Beatles còn phải làm không công 
trước khi trở nên nổi tiếng thế giới và giàu có nữa là. Giống như bác sĩ hay 
các nhà chuyên môn, họ cũng phải trả một cái giá. Họ làm bài tập. Họ không 
đòi hỏi có hợp đồng thu được đảm bảo, không lương tháng, và không bảo 
hiểm y tế trước khi họ bắt đầu luyện tập.” 


“Con đã mua nhiều đĩa nhạc của nhóm” Mike nói. “Con đã giúp họ giàu 


^ 3% 


co. 


“Họ tự làm giàu cho mình đấy chứ” người cha giàu cười nói. “Làm bài tập 
còn ứng dụng trong nhiều thứ chứ không chỉ là tiền. Điều đó cũng đúng với 
sức khỏe nữa. Nhiều người bệnh tật chỉ vì họ không vận động.” 


“Vì không luyện tập nên họ có sức khỏe kém” tôi nói. 


“Các con có để ý từ nghèo không?” người cha giàu hỏi. “NÑghèo tiền bạc và 
nghèo sức khỏe. Những người lười biếng và thiếu kỷ luật thường là những 
người nghèo cả tiền bạc lẫn sức khỏe.” 


“Vì thế mà chúng con cần làm bài tập nếu chúng con muốn trở thành chủ 
doanh nghiệp” tôi kết luận. 


“Do đó mà các con làm việc không công cho cha trong những năm này. 
Các con đang làm bài tập để trở thành ông chủ. Nếu Cha huấn luyện các con 
làm nhân viên, cha sẽ trả lương theo giờ cho các con.” 


“Và vì thế mà cha ruột của con, một giáo viên công chức, đã rất tức tối khi 
cha bắt con làm không công cho cha,” tôi nói thêm. 


Người cha giàu bật cười và gật đầu, “Cha ruột con nghĩ theo cách của 
người làm công. Vì thế mà ông nghĩ cha nên trả lương cho con. Ông ấy không 
hiểu làm việc không công. Ông ấy không hiểu rằng con đang học những bài 
học vô giá. Đó không phải là cách giáo dục mà ông trân trọng. Kiểu giáo dục 
một nhân viên cần khác với kiểu giáo dục một chủ doanh nghiệp.” 


“Vì thế mà cha ruột con nghĩ cha đang gạt chúng con, ” tôi tiếp lời. 


“Cha biết” người cha giàu mỉm cười. “Nghe này, nhiều năm nữa, con sẽ rất 
giàu có nhờ những gì cha đang dạy con. Những gì con học được giá trị hơn 
lương tháng nhiều.” 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Trước khi thôi việc, bạn cần tìm hiểu có bao nhiêu công việc khác nhau 
hình thành nên một doanh nghiệp. 


Người cha giàu nói, “Một người cực kỳ thành công khi đi làm công - ví dụ 
như ngành bán hàng - chưa chắc cũng thành công tương tự khi mở công ty.” 
Lý do theo ông là bán hàng chỉ là một trong rất nhiều những nghề cần trong 
một công ty. Một quan điểm nữa của ông: một công ty khó khăn là công ty có 
một hay một số ” nghề không được thực hiện hoặc thực hiện không tốt. “Chủ 
doanh nghiệp có thể làm việc vất vả mỗi lúc một nghề. Vì thế mà nhiều chủ 
công ty tư nhân phải chật vật và đôi khi kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Họ 
làm việc cực nhọc nhưng không thể làm được hết các nghề mà một công ty 
đòi hỏi.” 


NHỮNG CÔNG VIỆC CƠ BẢN TRONG MỘT CÔNG TY 


Trong cuốn Dạy con làm giàu (tập 3), Tam giác C-Ð đã được giới thiệu. G 
và Ð là viết tắt từ Chủ doanh nghiệp và nhà Đầu tư trong Kim tứ đồ. 


Đây là Tam giác C-Ð mà người cha giàu đã chỉ cho tôi. 


/ Các hệ thống. G2) 
Truyền thông 
Lưu lượng tiển mặt 


Ngưởi cha giàu nói với tôi, “Nếu con sắp là chủ doanh nghiệp hay nhà đầu 
tư, hiểu rõ Tam giác C-Ð là điều bắt buộc cho thành công của con.” Lúc còn 
là một cậu bé, tôi không hoàn toàn tin hay đề cao sự đánh giá của người cha 
giàu về tầm quan trọng của tam giác này. Nhưng ngày nay thì tôi tâm phục. 


MỘT SẢN PHẨM MỚI TUYỆT VỜI 


Có rất nhiều người vẫn nói, “Tôi có ý tưởng cho một sản phẩm mới rất 
tuyệt.” Như bạn thấy trong Tam giác C-Ð, sản phẩm chỉ là phần nổi của tảng 
băng trôi. 


NGHỀ NGHIỆP 


Bạn có thể nghĩ đến các khía cạnh khác nhau của công ty giống như bảng 
mô tả công việc. Để thành công, công ty cần những người có kỹ năng để hoàn 
thành từng chức năng này. Bắt đầu với sản phẩm, bạn sẽ thấy một danh sách 
các nghề cần có để đưa sản phẩm ra thị trường. Nói một cách đơn giản, những 


yếu tố sản phẩm, luật, hệ thống, giao tiếp và trao đổi thông tin (hay gọi tắt là 
truyền thông), và lưu lượng tiền mặt gắn với những nghề chuyên môn cần có 
cho công ty hoạt động thành công. Nếu một hay một số những yếu tố này 
không được thực hiện hoặc thực hiện kém, công ty sẽ gặp khó khăn và thường 
là thất bại. 


Khi việc kinh doanh kem của ngưởi cha nghèo bắt đầu thất bại, nguyên 
nhân không phải là sản phẩm kem không đạt; thực ra là kem rất ngon. Theo ý 
tôi, lý do kinh doanh thất bại là vì cha tôi không phải là một người làm tiếp 
thị hay bán hàng giỏi. Ông là một người giao tiếp giỏi nếu nói về khoản diễn 
thuyết, nhưng ông thất bại khi làm công việc được gọi là giao tiếp và trao đổi 
thông tin. 


Đào sâu thêm bài học kinh doanh kem của người cha nghèo, cha tôi đã 
không nhận ra rằng bán hàng và tiếp thị không chỉ đơn giản là đăng quảng cáo 
hay bán thêm được một cúp kem nữa cho khách hàng. Vấn đề nảy sinh khi 
ông nghĩ rằng nhãn hiệu kem là tất cả những gì ông cần để thành công. Vấn 
đề bắt đầu khi ông thuê một vị trí rẻ tiền ở một siêu thị xa lắc. Tiệm kem nằm 
trong góc khuất của mồôt siêu thị hạng thường. Có nghĩa là chăng có mãy 
người hay xe qua lại trước tiệm. Không ai biết có tiệm kem ở đó. Ông nghĩ 
nhãn hiệu kem đủ mạnh để kéo khách đến. Như tôi đã nói ở chương một, việc 
kinh doanh bắt đầu thất bại từ trước khi nó ra dời. 


ÔNG ĐÃ GẦN ĐẾN ĐÍCH 


Theo thứ tự, ông đã làm rất tốt trong việc chọn sản phẩm. Phần pháp lý cho 
nhượng quyền cũng tốt. Hệ thống làm kem thì tuyệt hảo. Chủ nhượng quyền 
đòi hỏi phần kế toán rõ ràng là một yêu cầu của kinh doanh nên phần lưu 
lượng tiền mặt cũng đã được giải quyết. Vẫn đề chỉ là không có đủ tiền để 
đếm thôi. Như vậy, người cha nghèo đã giải quyết tốt bốn trong năm yếu tố 
của tam giác C-Ð. Ông đã gần đến đích. 


Điều cha ruột tôi làm không tốt chính là truyền thông. Ông không hiếu hết 
sự phức tạp của bán hàng và tiếp thị. Khi không bán được hàng, kinh doanh 
bắt đầu sụp đố. Thay vì giảm thua lỗ và lập tức mua một vị trí tốt hơn, cha tôi 


lại làm giống như nhiều người vẫn làm khi doanh thu giảm và tiền bạc trở nên 
khó khăn. Ông giảm người làm. Ông cắt giảm quảng cáo. Ông hà tiện thay vì 
tăng chỉ tiêu. 


Khi chi tiền, ông lại chi cho các khoản kiện tụng, đổ lỗi cho chủ nhượng 
quyền về khó khăn của mình. Chăng có gì phí phạm, cho bằng theo đuổi một 
vụ kiện. Thế nhưng đó là cách thông thường khi người ta đổ lỗi thay vì học 
hỏi. Thay vì nhìn lại những hành động của mình và chịu trách nhiệm cho 
chính những sai phạm, cha ruột tôi lại khăng khăng mình đúng. Cuối cùng 
ông phá sản. Có một bài thơ mô tả những người sẵn sàng chết để được đúng. 
Nó như thế này: 


Năm đây thân xác Justin Grey 


Anh chết, bảo vệ rằng mình ngay 


Anh đúng... lý lẽ đứng về anh 


Nhưng chết rồi, đúng sai có còn nghĩa gì. 


Cứ mỗi lần thấy người ta đứng chờ ở ngã tư, hy vọng tất cả xe hơi đều 
dừng lại để họ băng qua con đường đông đúc, tôi lại nghĩ đến bài thơ này. Khi 
tôi gặp những người lúc nào cũng cần mình đúng; những người thường đổ lỗi 
cho người khác khi có trục trặc; những người thích tranh cãi hơn lắng nghe; 
những người biết mọi câu trả lời; và những người nghĩ họ là cái rốn của vũ 
trụ, tôi lại nghĩ đến bài thơ này. Tôi cũng vẫn thầm đọc bài thơ này cho chính 
mình bất cứ khi nào tôi trở thành chàng Justin Grey nọ. 


TAM GIÁC CỦA THÀNH CÔNG TÀI CHÍNH 


Tam giác C-Ð không chỉ áp dụng cho nhóm C và Ð trong Kim tứ đồ. Nhìn 
vào Kim tứ đồ dưới dây, bạn sẽ thấy có một Tam giác C-Ð dưới mỗi nhóm. 


Ví dụ nếu một nhân viên là tiếp tân thì sản phẩm của người đó sẽ là trả lời 
điện thoại tốt. Đó là sản phẩm của nghề tiếp tân. Theo tôi nghĩ, tiếp tân là một 
trong những nghề quan trọng nhất trong công ty. Nếu tiếp tân làm tốt thì việc 
công ty cũng trôi chảy hơn. Nếu tiếp tân có sản phẩm kém, ví dụ như trả lời 
điện thoại thô lỗ thì giá trị của người đó đối với công ty đi xuống. Tiếp tân đó 
cần được hướng dẫn, 


đào tạo lại, hoặc cho nghỉ việc. Tôi chắc là chúng ta ai cũng từng một lần gặp 
tiếp tân thô lỗ rồi. 


Tiếp tân cũng có quyền pháp lý. Nếu công ty vi phạm những quyền đó, tiếp 
tân có thể thưa kiện. Tiếp tân là một phần không thể thiếu của cả hệ thống 
kinh doanh. Ở nhà, tiếp tân có thể là lãnh đạo một hệ thống gọi là nhà cửa và 
gia đình. Nếu cuộc sống gia đình hạnh phúc, người tiếp tân đó sẽ dễ làm việc 
công ty tốt hơn. Nếu hệ thống ở nhà bị trục trặc, ví dụ không có máy sưởi, 
không nước, mái dột, người nào đó trong gia đình gặp khó khăn, hệ thống 
trục trặc ở nhà đó có thể ảnh hưởng đến hệ thống của công việc. 


Vì người tiếp tân là một mắt xích tương tác trong hệ thông truyền thống 


của công ty, nếu người đó có kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin kém, hăn 
nhiên, cả hệ thống kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng. Việc tái đào tạo hoặc thay 
thế là cần thiết. Nếu tiếp tân có cách giao tiếp và trao đổi thông tin đầy tình 
thương trong gia đình, điều đó sẽ phản ánh trong cuộc sống của tiếp tân. Nếu 
giao tiếp và trao đổi thông tin ở nhà là những lời lẽ không tốt đẹp thì nó có 
thể ảnh hưởng nhiều đến phong cách làm việc của nhân viên tiếp tân đó. 


Quản lý lưu lượng tiền mặt ở nhà rất quan trọng. Nếu vị tiếp tân nọ tiêu xài 
quá trớn thì không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mà còn có thể ảnh 
hưởng cả thái độ trong công việc. Lý do số một cho các cuộc cãi cọ trong hôn 
nhân là chuyện tiền bạc. Nhiều cuộc hôn nhân có kết cuộc đáng buồn chỉ vì 
những vấn đề về lưu lượng tiền mặt trong gia đình. 


BÀI TẬP CỦA MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP 


Trước khi thôi việc, chủ doanh nghiệp nên làm bài tập trước, có nghĩa là 
đảm bảo nắm vững năm yếu tố trong Kim tứ đồ của việc kinh doanh. 
1. Sản phẩm 
2. Luật 
3. Quản lý các hệ thống 
4. Giao tiếp và trao đổi thông tín (Truyền thông) 


5. Lưu lượng tiền mặt 


Nếu chủ doanh nghiệp nắm không vững một trong số năm yếu tố này thì 
công ty có nguy cơ thất bại, khó khăn về tài chính., hoặc không thể phát triển 
được. Đó là lý do mà bài học trong chương một có tên: Một công ty thành 
công được hình thành từ trước khi nó ra đời. 


TÔI CÓ Ý TƯỞNG CHO SẢN PHẨM MỚI 


Cứ khi nào có người nói, “Tôi có ý tưởng cho sản phẩm mới,” bản danh 
sách năm yếu tố này lại có thể được sử dụng, mang lại chút thực tiễn trên 


chặng đường đưa sản phẩm ra thị trường. Trong hầu hết các trường hợp, 
những ông chủ tương lai bỏ dở ý tưởng vì họ không sẵn sàng làm bài tập. Họ 
lập tức nhận ra rằng vì sao sản phẩm mới chỉ là đỉnh của tảng băng trôi hay cụ 
thể hơn ở đây là phần đỉnh của Tam giác C-Ð. 


VÌ SAO HỌ BỎ CUỘC 


Một lý do khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp tương lai bỏ cuộc là họ bắt đầu 
nhận ra rằng mình chỉ mới được đào tạo một trong năm yếu tố của Tam giác 
C-Ð. Ví dụ, một người sáng tạo chỉ được đào tạo đầy đủ về thiết kế sản phẩm. 
Một luật sư lại chỉ được đào tạo cho phần luật của công ty. Một kỹ sư chỉ 
được học về sản phẩm hay quản lý các hệ thống chứ không phải các yếu tố 
khác. Một người có bằng cấp bán hàng và tiếp thị chỉ giỏi về truyền thông. Và 
một nhân viên kế toán có thể chỉ chuyên về lưu lượng tiền mặt. 


Khi chủ doanh nghiệp tương lai nhìn vào năm yếu tố, thường họ nhận ra 
mình còn phải làm nhiều bài tập nữa trước khi sản phẩm mới hấp dẫn của họ 
trở thành cỗ máy in tiền. 


NHỮNG NGƯỜI CHUYỀN MÔN LÀM TƯ 


Những người làm chuyên môn có học vấn cao hay có mức độ thành công 
cao hơn vì họ thường được đào tạo nhiều hơn một nghề. Ví dụ, xét công ty 
của một luật sư theo Tam giác C-Ð: 


¡. Sản phẩm: Luật sư là sản phẩm. Bạn thuê luật sư cho các dịch vụ mà họ đã 
được đào tạo để thực hiện. 

2. Luật: Luật sư được cấp phép. Nhìn chung các hợp đồng xác định quyền và 
nghĩa vụ của từng thành viên trong công ty luật. Ngoài ra, hầu hết luật sư 
đều làm hợp đồng để xác định mối quan hệ của họ với khách hàng. 

3. Hệ thống: Luật sư được đào tạo để lập các hệ thống kinh doanh thực hiện 
dịch vụ, tính tiền và thu tiền. Ví dụ, để cung cấp nghiên cứu pháp lý được 
hiệu quả về chi phí, các luật sư ít kinh nghiệm và phí rẻ sẽ làm các bước đầu 
để tìm ra các trường hợp phù hợp, sau đó chuyển chúng cho các luật sư kinh 
nghiệm hơn phân tích. Việc tính chi phí, báo giá và thu tiền được thực hiện 


bằng các phần mềm có sẵn. 

4... Giao tiếp và trao đổi thông tin: Luật sư hiểu rằng để thành công, họ cần 
duy trì danh tiếng và mối quan hệ tốt với khách hàng. Hầu hết các công ty 
luật tiếp thị truyền miệng dù một số đã bắt đầu đăng quảng cáo. Hầu như ai 
cũng hiểu luật sư làm gì, có nghĩa là họ ít cần giải thích hay truyền thông øì 
hơn. 

s.. Lưu lượng tiền mặt: Người ta biết phải trả tiền cho dịch vụ của luật sư. 
Tuy nhiên, không có nghĩa là luật sư bỏ qua vân đề lưu lượng tiền mặt. Rất 
thường lệ, hóa đơn dịch vụ gửi vào cuối tháng, dù công việc đã bắt đầu từ 
trước đó và khách hàng chậm trễ thanh toán phí cho luật sư. Từ khi chuyển 
hóa đơn dịch vụ cho đến khi thanh toán xong mất 90 hay 120 ngày là bất 
thường. Luật sư cần có lương nên hóa đơn cần phải thanh toán đúng hạn. 


Cái này thực ra cũng là đơn giản hóa tối đa. Tuy nhiên, nó giải thích tại sao 
những người như luật sư, kế toán, bác sĩ, nha sĩ, thợ hàn, tài xế xe tải, xe taxi 
và giữ trẻ có thế bắt đầu kinh doanh dễ hơn. Có một thị trường cần dịch vụ 
của họ và sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ đó. 


Với những nghề như giáo viên hay nhân viên xã hội, con đường trở thành 
chủ làm tư có thu nhập cao có thể khó khăn hơn. Điều đó vẫn có thể nhưng 
một thực tại buồn là người ta thường thuê và trả tiền cho các dịch vụ của một 
luật sư hơn là cho một giáo viên. 


Một lý do tại sao những người học cao như người cha nghèo của tôi, một 
giáo viên, khi làm chủ doanh nghiệp thì đau khổ thế là vì việc đào tạo nghề 
nghiệp không chuẩn bị cho họ những nghề khác nhau trong Tam giác C-Ð. 
Nhiều người như lính cứu hỏa, y tá, thủ thư, hay thư ký được đào tạo để thực 
hiện những dịch vụ quan trọng nhưng lại không phải là các dịch vụ cần có cho 
một công ty. Trước khi họ thôi việc, tôi chân thành khuyên họ nên làm bài tập 
đã. 


BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN MỚI CHIẾN THẮNG 
ĐƯỢC 


Nhiều người vẫn nghĩ Thomas Edison là người đầu tiên phát minh ra bóng 
đèn điện và là sản phẩm đầu tiên giúp ông thành lập General Motor. Thực sự 
ông không phải là người đầu tiên. Ghi nhận cho biết ông là người thứ hai 
mươi ba trong danh sách những người phát minh ra bóng đèn điện. Vậy tại 


sao lịch sử lại xác nhận ông là người phát minh và tại sao công ty của ông lại 
trở thành công ty lớn nhất thế giới? Câu trả lời xuất hiện trong Tam giác C-Ð 
và cuộc đời ông. 


1i. Edison sinh năm 1847. 


2. Từ mười hai đến mười lăm tuổi, ông làm việc ở ga xe lửa, bán bánh kẹo và 
in tờ báo riêng. 

3. Từ mười lăm đến hai mươi hai, ông làm cho công ty điện báo. 

4. Năm 1869, hai mươi hai tuổi, ông nhận bằng sắng chế đầu tiên. 

5. Năm 1876, ông xây phòng thí nghiệm riêng đầu tiên ở New Jersey. 

s. Năm 1878, ông phát minh ra máy hát đĩa thiếc. 


?. Năm 1879, ông phát minh ra đèn điện. 


3. Năm 1882, ông lắp đặt xong hệ thống điện hoàn chỉnh cho New York. 


THU HÚT VỐN: TRUYỀN THÔNG 


Bạn có để ý là thay vì đi học, từ mười hai đến mười lăm tuổi, Edison đã đi 
bán hàng không. Ông đi dọc theo các toa tàu bán kẹo và tờ báo do chính mình 
in. Ông đã làm việc gắn với truyền thông. 

Khi tôi rời hải quần năm 1974, người cha giàu nói, “Con phải tìm một việc 
làm bán hàng. Bán hàng là kỹ năng căn bản của tất cả các chủ doanh nghiệp.” 
Năm 1974, tôi đến làm việc cho tập đoàn Xerox và đau khổ suốt hai năm vì 
tôi rất nhát và ghét bị từ chối. Nhưng từ 1977-78, tôi đã nằm trong số năm 
người bán hàng giỏi nhất công ty. 


Bây giờ, tôi gặp nhiều ngưởi muốn làm chủ có ý tưởng tuyệt vời cho một 
sản phẩm hay dịch vụ mới, vấn đề của hầu hết những người đó là họ không 
thể bán, có nghĩa là họ không thu được tiền. Không có khả năng thu được tiền 
có lẽ là lý do số một vì sao phần đông những người muốn làm chủ bỏ cuộc và 
quay lại với công việc. 


NẾU KHÔNG BÁN ĐƯỢC, BẠN KHÔNG THỂ LÀM CHỦ DOANH 
NGHIỆP ĐƯỢC: LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT 


Nếu không bán được, bạn không thể làm chủ. Nếu không bán được, bạn 
không lấy tiền được. Nếu ý nghĩ bán hàng làm bạn khiếp sợ, hãy tìm một 
chân bán hàng trong cửa hàng và khởi đầu từ đó. Hay tìm một chỗ làm trong 
công ty như Xerox, bạn phải đi đến các công ty khác và gõ cửa bán hàng. Khi 
lòng can đảm tăng lên, có thể bạn muốn thử làm cho một công ty bán hàng 
trực tuyến hay tiếp thị đa cấp, họ sẵn sàng đào tạo bạn. 


Một chủ doanh nghiệp thu hút vốn từ: 
1. bạn bè và gia đình 
. ngân hàng và các tổ chức hỗ trợ chủ doanh nghiệp 
. khách hàng 
. nhà cung cấp 
. người đầu tư 
. thị trường cổ phiếu 


SA ƠI + C2 


Michael Lechter đã viết cuốn Tiền người khác (Other People?s Money, 
Wamer Books). Cuốn sách quan trọng cho tất cả các chủ doanh nghiệp, nó 
bàn cặn kế những cách “gọi” vốn đầu tư cần thiết cho công ty của bạn. 


Những cuốn sách tôi từng đọc về Edison, cho biết khả năng bán hàng đã 
khiến nguồn vốn liên tục đổ vào các dự án của ông. Ông đi trước thời đại 
trong việc hiểu và vận dụng khái niệm tự tiếp thị. Khả năng tự tiếp thị là một 
trong những lý do ông được tiếng là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn 
điện cho dù thực ra ông là người thứ hai mươi ba. 


NGƯỜI SỞ HỮU CÔNG TY 


Thông thường người huy động tiền hay bỏ tiền vào mở công ty sẽ chiếm đa 
số cổ phần của công ty. Vì thế hãy học cách bán hàng và không ngừng học 
hỏi. Với tôi, học bán hàng giống như học lái xe đua. Đó cũng là nỗi lo sợ mà 
tôi từng phải vượt qua. 


Tôi thật buồn khi thấy nỗi sợ trong mắt của những người muốn làm chủ mà 
lại sợ bán hàng. 


BẢO ĐẢM BẢN QUYỀN: PHÁP LÝ 


Năm 1869, Thomas Edison nhận bằng phát minh đầu tiên lúc hai mươi hai 
tuổi. Ông đã làm cái việc gọi là bảo vệ tài sản của mình một cách hợp pháp. 
Trong phần sau cuốn sách này, tôi sẽ đi sâu phân tích tại sao bước này lại rất 
quan trọng cho bất cứ chủ doanh nghiệp nào. 


CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY ĐIỆN TÍN: HỆ THỐNG 


Khi làm việc trong công ty điện tín, Thomas Edison đã học để hiểu được 
sức mạnh của hệ thống. Vì thế mà khi phát minh ra bóng đèn điện, ông cũng 
đã thiết kế hệ thống điện dành cho bóng đèn. Nếu chưa từng làm việc cho 
công ty điện tín, có lẽ ông đã không thấy được tầm quan trọng của hệ thống 
này. 


Một từ khác cho hệ thống là mạng. Những người giàu nhất thế giới kiểm 
soát các mạng, chăng hạn mạng truyền hình, mạng sóng phát thanh, mạng 
nhiên liệu, mạng truyền tiêu, và mạng kinh doanh phân phối. 


Một điểm khác giữa chủ kinh doanh nhỏ và kinh doanh lớn là sự thông 
hiểu tầm quan trọng của hệ thống hay mạng. Cứ xét Công ty Người cha giàu, 
thành công của chúng tôi chủ yếu là nhờ vào các hệ thống mạng. Ví dụ 
Wamer Books phân phối sách của chúng tôi qua hệ thống bán sách của họ. 
Chương trình TV phát nhờ sóng các mạng truyền hình toàn cầu. Các buổi dạy 
đầu tư của chúng tôi liên doanh với các mạng phát thanh lớn. 


ĐƠN GIẢN HÓA 


Như bạn thấy ví dụ đơn giản này chứng tỏ tầm quan trọng đảm bảo tất cả 


năm yếu tố trong Tam giác C-Ð cần được thực hiện. Một lần nữa, tôi nhắc lại 
nếu một trong năm yếu tố không được thực hiện, cả công ty sẽ rất bấp bênh. 
Nếu chủ doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh và quên đi một trong năm yếu 
tố, tình hình sẽ rất khó khăn và thậm chí thất bại. Chuyện kinh doanh thành 
bại rõ từ trước khi bắt đầu kinh doanh. Vì thế mà làm bài tập là việc quan 
trọng, cho dù có là làm không công đi nữa. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Phần tiếp theo cuốn sách, chúng tôi sẽ khai thác sâu hơn Tam giác C-Ð. 
Trước khi nghỉ việc, nhất thiết bạn phải hiểu kỹ từng yếu tố trong Tam giác C- 
Ð. Điều này không có nghĩa bạn phải là chuyên gia ở từng lĩnh vực mà có 
nghĩa nếu bạn là chủ doanh nghiệp bạn không phải nắm vững một yếu tố mà 
cả năm. Vì thế trước khi nghỉ việc, hãy dành thời gian học cho từng yếu tố 
trên. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 3: Hiếu sự khác biệt giữa nghề nghiệp và công việc. 


Người cha giàu nói, “Làm việc để học, không làm vì tiền.” Qua lời khuyên 
đó, ông nói với Robert phải làm bài tập, học những kỹ năng giúp anh xây 
dựng được Tam giác C-Ð mạnh trong kinh doanh. Ông khuyến khích Robert 
học cách bán hàng. 


Những kỹ năng của bạn là gì? Hãy nhìn vào năm yếu tố trong Tam giác C- 
Ð và đánh giá bạn mạnh nhất và yếu nhất ở lĩnh vực nào. 


° Sản phẩm 

° Pháp lý 

° Hệ thống 

° Truyền thông 

` Lưu lượng tiền mặt 


Nếu bạn thấy mình thiếu hoàn toàn một kỹ năng nào đó trong số những kỹ 
năng này thì sao? Một nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ nhận ra một trong các yếu 
tố bị thiếu và có thể không đầu tư, cho dù bạn có làm tốt nghề bán hàng đến 
đâu đi nữa. Phải chăng điều đó có nghĩa bạn sẽ không thoát cảnh thất bại? Dĩ 
nhiên không. Bạn đưa người có kỹ năng bạn thiếu vào nhóm. Người đó có thể 
là một cổ đông (đồng sở hữu) của công ty, một người làm công, hay một nhà 
tư vấn. Không ai giỏi tất cả mọi thứ. Khi lên kế hoạch kinh doanh, bạn tạo ra 
một ê-kíp thực hiện cả năm yếu tố, đảm bảo có một Tam giác C-Ð mạnh. Vì 
thế mà “Ê-kíp” là một phần khung của Tam giác C-Ð. 


Ở Công ty Người cha giàu, mối quan hệ hợp tác của chúng tôi rất tuyệt vì 
chúng tôi mang đến những kỹ năng khác nhau. Robert, Kim, và tôi là những 
chủ doanh nghiệp mạnh mẽ có kỹ năng của cả năm lĩnh vực. Nhưng chính sự 
kết hợp các điểm mạnh đã đẩy việc kinh doanh vượt bậc. 


Sản phẩm - Trò chơi CASHFLOVW là sản phẩm cùng với Dạy con làm giàu 
(tập 1) được viết như một cuốn “brochure” cho trò chơi. Robert và Kim đã tạo 
ra trò chơi này còn Robert và tôi đã viết Dạy con làm giàu (tập 1). Và khi hai 
sản phẩm này vẫn còn là sản phẩm chủ lực thì chúng tôi lại tiếp tục đưa ra 
những sản phẩm và dịch vụ đa chiều hỗ trợ cho chúng. Bộ sách Dạy con làm 
giàu được viết để chia sẻ với các bạn lời khuyên mà chúng tôi đã nhận từ 
những người tư vấn với hy vọng bạn có thể thấy hữu ích trong quá trình xây 
dựng ê-kíp của mình. 


Pháp lý - Không có thành viên sáng lập nào của Công ty Người cha giàu là 
luật sư, vì thế chúng tôi dựa vào các nhà tư vấn để làm tròn phần này. Michael 
Lechter là một phần không thể thiếu của nhóm chúng tôi và bảo vệ quyền lợi 
của chúng tôi đối với sản phẩm bằng bằng phát minh, quyền sở hữu, đăng ký 
bản quyền, và những hợp đồng chặt chẽ với nhà cung cấp và các đối tác. 
Ngoài ra, Michael giúp chúng tôi phát triển liên doanh và các chiến lược xin 


giấy phép quốc tế mà đến giờ chúng tôi vẫn sử dụng. Chúng tôi phát triển nhờ 
vận dụng hợp tác chiến lược và giấy phép để sử dụng tiền và nguồn lực của 
người khác. 


Dành thời gian và vốn để mở công ty và bảo vệ tài sản ngay từ ban đầu rất 
quan trọng. Như bài học của Robert trong lần mở công ty làm ví, bạn có thể 
không có cơ hội thứ hai. Tăn tiện ở những bước quan trọng ban đầu sẽ làm 
bạn tốn kém không ít về sau. 


Hệ thống - Tôi có kinh nghiệm về thiết kế và xây dựng các hệ thông cần để 
hỗ trợ công ty. Nhiều năm kinh nghiệm trong xuất bản sách và trò chơi, tôi 
biết cách tạo ra những hệ thống sản xuất, đặt hàng, kho vận, bán hàng, phục 
vụ khách hàng, và kế toán để công ty hoạt động trơn tru và định vị cho công 
ty phát triển. Chúng tôi cũng tìm những nhà kế hoạch chiến lược đã có sẵn hệ 
thống trong một số thị trường để hỗ trợ và chúng tôi không cần tạo lại những 
øì sẵn có. Nếu một hệ thống không hoạt động đúng, nó có thể khiến cho cả 
công ty sụp đổ. 


Truyền thông - Robert là người giao tiếp và trao đối thông tin tài ba. Anh 
có thể biến những đề tài phức tạp như kế toán và tài chính thành những 
chuyện rất dễ hiểu. Anh có thể nói với một đám đông hai mươi lăm ngàn 
người mà mỗi người vẫn có cảm giác như anh chỉ nói với riêng mình. Robert 
và Kim đã có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và thuyết giảng tại các hội 
thảo về đầu tư. Kim kiểm tra các mối quan hệ cộng đồng, đảm bảo chúng tôi 
luôn được công chúng lưu tâm càng nhiều càng tốt. Tôi chăm sóc phần truyền 
thông với các đối tác và đồng minh chiến lược. Tất cả chúng tôi là những 
nhân viên bán hàng cực giỏi. 


Để đọc thêm về bán hàng, các bạn xem cuốn Salesdogs (Wamer Books) - 
tạm dịch Người bán hàng tận tụy - trong bộ Dạy con làm giàu, tác giả Blar 
Singer. Blar giới thiệu qua các mẫu người bán hàng và mỗi mẫu người làm 
thế nào trở nên hiệu quả trong bán hàng. 


Bên cạnh đó, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của nhãn hiệu và sự nhận 
biết nhãn hiệu. Nhãn hiệu là biểu tượng để giao tiếp với khách hàng rằng các 
sản phẩm và dịch vụ người cha giàu là của chúng tôi. Nhãn hiệu ràng buộc 
danh tiếng và trách nhiệm của công ty với sản phẩm và dịch vụ của nó đối với 


khách hàng. 


Chúng tôi dựa vào các nhà tư vấn để phát triển và bảo vệ nhãn hiệu. Ngày 
nay thương hiệu Người cha giàu và giá trị thương mại được nhận biết qua các 
sản phẩm và dịch vụ người cha giàu khắp cả thế giới. Điều đó không phải tự 
nhiên mà có. 


Giữ quan hệ giao tiếp với khách hàng rất quan trọng. Qua trang web 
www.richdad.com chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí cho cả những khách 
hàng thường xuyên lẫn không thường xuyên và thông tin về câu lạc bộ 
CASHFLOVW các chương trình khuyến mãi đặc biệt và các sự kiện sắp đến. 


Lưu lượng tiền mặt - Là một kế toán từ trường lớp và một chủ doanh 
nghiệp từ trong máu, tôi là người nắm chuyện tài chính của công ty. Cả ba 
chúng tôi cùng chung tư tưởng là không tiêu tiền cho đến khi nào biết rõ 
doanh thu mới từ đâu để trả cho đồng tiền đi ra đó. Chính nhờ tư tưởng chung 
này mà quan hệ cộng tác của chúng tôi rất vững chắc. Cả ba không cần tiền 
và không lĩnh lương của công ty suốt nhiều năm đầu cho đến khi nguồn tiền 
đã đủ mạnh. Phần lưu lượng tiền mặt trong Tam giác C-Ð cực kỳ quan trọng 
vì nguồn tiền trong kinh doanh giống như nhu cầu khí oxy của cơ thể đối với 
máu vậy. Thiếu lưu lượng tiền mặt là một trong những lý do thường gặp nhất 
khiến các công ty thất bại. 


TÔI XÂY DỰNG Ê-KÍP NHƯ THỂ NÀO? 


Đây là một trong những câu hỏi tôi thường gặp nhất. Cách tốt nhất để xây 
dựng ê-kíp của bạn là bắt đầu nhìn vào năm yếu tố trong Tam giác C-Ð. Bạn 
không cần chia quyên sở hữu công ty với tất cả các thành viên trong ê-kíp 
nhưng bạn cần có đầy đủ các kỹ năng trong Tam giác C-Ð. 


TÔI TRẢ TIỀN CHO HỌ NHƯ THẾ NÀO? 


Trong giai đoạn đầu kinh doanh, bạn có thể cần sáng tạo trong cách đưa ê- 
kíp lại với nhau. Bạn có thể đồng ý trả cho một nhà tư vấn nhiều hơn anh ta 
muốn nếu anh ta đồng ý hoãn nhận thù lao cho đến khi công ty đã có doanh 


thu. Bạn có thể thu hút thêm tài năng của một ban tư vấn thay vì thuê người 
vào trong công ty luôn. Nhưng đôi khi, bạn cũng phải cắn răng kiếm tiền mà 
trả cho các tư vấn và bảo vệ pháp lý cần thiết. 


Khi tìm đối tác hay các đối tác chiến lược, thương thảo tiền bạc là chuyện 
quan trọng. Cố gắng tìm các đối tác không thuộc dạng “khát tiền.” Khát tiền 
đã đưa nhiều mối quan hệ làm ăn đẹp đến một kết cục đắng chát. 


CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ Ê-KÍP 


Người cha giàu nói, “Kinh doanh và đầu tư là những môn thể thao đồng 
đội.” Có được một ê-kíp giỏi, một mục tiêu kinh doanh, và những con người 
đáp ứng đủ năm yếu tố trong Tam giác C-Ð thì quả là hạnh phúc. Khi tất cả 
các vị trí đều có được người thích hợp, công ty của bạn sẽ có cơ hội thành 
công rất lớn. 


Ở trường chúng ta được dạy thành những người chơi đơn. Nhưng trong thế 
giới kinh doanh, có được ê-kíp tốt và hợp tác cùng phát triển kinh doanh mới 
là tất cả. 


(Để có thêm kiến thức về xây dựng một ê-kíp mạnh, hãy đọc thêm cuốn 
The ABC oƒ building a business team that wins của Blair Singer, Wamer 
Books.) 


SỬ DỤNG TIỀN VÀ LỰC CỦA NGƯỜI KHÁC 
ĐỂ XÂY DỰNG KINH DOANH CỦA BẠN 


Như tôi đã nói ở phần trên, chủ doanh nghiệp là tay tổ trong việc sử dụng 
tiền và nguồn lực của người khác để xây dựng doanh nghiệp của mình. Có 
nhiều hình thức và nhiều nguồn khác nhau của Tiền người khác (TNK). Khái 
niệm TNK không chỉ đề cập những cơ chế truyền thống hút vốn cho kinh 
doanh - vay nợ, bán cổ phiếu có lãi cho nhà đầu tư. Nó còn bao hàm cả những 
hình thức khác như đóng góp bằng hiện vật (không phải tiền) và hợp tác liên 


doanh. Bằng cách lựa chọn loại hình TNK và lên kế hoạch các đợt gây vốn 
một cách chiến lược, bạn có thể xây dựng kinh doanh của mình mà vẫn giảm 
thiểu những mất mát về quyền kiểm soát. 


QUẢN LÝ MỚI 


Công ty Người cha giàu phát triển và nhu cầu đưa thêm vào người quản lý 
cũng phát sinh. Dù Robert, Kim, và tôi vẫn chịu trách nhiệm quản lý với tư 
cách là chủ, chúng tôi nhận ra nhu cầu cần thêm người quản lý và lãnh đạo để 
coi sóc từng cấp của Tam giác C-Ð. Khi công ty của bạn phát triển thì nhu cầu 
có ề-kíp và người tư vấn đúng sẽ càng tăng. Việc nhận thức được lúc nào bạn 
đứng sang một bên vì sự phát triển tương lai của công ty là điều quan trọng. 


BẮT ĐẦU 


Quay lại với việc đánh giá những kỹ năng của bạn trong mối quan hệ với 
Tam giác C-Ð. Bạn có một ê-kíp có những kỹ năng đáp ứng các yếu tố trong 
Tam giác C-Ð. Nếu không, hãy tìm phần ê-kíp còn thiếu. Như thế, bạn đã 
thêm một bước gần hơn đến việc xây dựng công ty thành công. 


JiãuIL Jùnqpe đ 2] đlqoanllt 0nes|htlffàpp sgấ) ⁄} &tlla 


Ñ£eauwill @]luwi sejltầuUi 


Thành công phản ánh thất bại của bạn. 


CHƯƠNG 4 


e 2 @® 


Giỏi ngoài đời thực và giỏi ở trường 


ĐIỂM CAO TRONG THỂ GIỚI THỰC 


“Nếu con xuất sắc ở trường thì con có xuất sắc trong thế giới thực không?” 
tôi hỏi người cha giàu. 


“Điều đó còn tùy thuộc con định nghĩa thế nào là thế giới “thực'. ” 


Tam giác C-Ð càng trở nên có ý nghĩa với tôi sau khi cửa hàng bán kem 
nhượng quyền của người cha nghèo đóng cửa. Ông đã dồn toàn bộ tiền nghỉ 
hưu non ở tuổi năm mươi và tiền tiết kiệm vào đó rồi mất sạch. Thay vì 
gượng dậy như nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm khi phá sản, cha tôi dường 
như xuống dốc luôn. 


Một lý do nữa ông không gượng dậy được là hết tiền. Thay vì học cách thu 
hút vốn cho việc kinh doanh kế tiếp, ông lại đi tìm việc. Có nghĩa ông bắt đầu 
mọi thứ từ đầu, làm những gì ông đã biết, làm việc và để dành tiền, thay vì 
học cái mới, chẳng hạn học cách thu hút vốn. Ông lại trở về với thế giới của 
người làm công mà ông cảm thấy thoải mái. 


CHUYỆN HỌC VẤN TIẾP DIỄN 


Khi nhận ra việc thiếu kỹ năng truyền thông khiến cha tôi thất bại, tôi đã 
xin việc bán hàng ở IBM và Xerox. Tôi xin việc không phải vì lương mà vì 
được đào tạo về bán hàng. Người cha giàu đã nói với tôi rằng nếu muốn 
thành chủ doanh nghiệp, tôi phải rèn luyện kỹ năng truyền thông trong Tam 
giác C-Ð. 


Sau hai cuộc phỏng vấn, tôi nhận thấy IBM không phải là công ty thích 
hợp cho mình và tôi chắc họ cũng biết tôi không thể là nhần viên cho họ. Sau 
năm vòng phỏng vấn ở Xerox, tôi năm trong danh sách mười người cho bốn 
vị trí. Cuộc phỏng vấn cuối cùng là với nhà quản lý chi nhánh Honolulu. Hôm 
đó sáu trong số mười người ngồi bên ngoài văn phòng, một cảnh rất giống 
như trong show truyền hình nổi tiếng của Donald Trump - The Apprentice 
(Thực tập sinh). Bốn người kia đã qua phỏng vấn. 


Lúc đó, tôi còn phục vụ cho hải quân và vẫn đang mặc đồng phục hải quân. 
Ngôi bên ngoài văn phòng của giám đốc chi nhánh, tôi lo lắng điểm mặt các 
đối thủ. Tất cả đều trẻ hơn tôi, vừa mới ra trường, những chàng trai cô gái hấp 
dẫn và ăn mặc như những nhân viên cao cấp. 


Tôi cảm thấy mình thật sự lạc lõng khi ngồi cạnh những thanh niên đúng 
phong cách kinh doanh, này trong bộ quân phục hải quân: áo kaki ngắn tay, 
quần xanh, tóc cắt cao cùng những món đồ nhà binh đi kèm. 


Cuối cùng, thư ký thông báo ông giám đốc đã sẵn sàng nói chuyện với tôi. 
Bước vào văn phòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông. Vươn người 
qua bàn bắt tay tôi, ông ta không để phí một giây, đi thăng vào vấn đề, “Tôi 
đã xem hồ sơ của anh. Các nhân viên của tôi qua phỏng vấn đã đánh giá anh 
rất cao. Họ tin anh là một tài sản giá trị với nhóm bán hàng của chúng tôi.” 


Nghe thế, tôi hít thật sâu nhưng im lặng, chờ đợi không biết tin lành hay 
đữ. Dù ông nói ra những lời tốt đẹp nhưng tôi để ý ông ta nhìn tôi không thoải 
mái lắm. Mắt ông ta không rời tập hồ sơ của tôi. 


Cuối cùng ông ta nhìn lên và nói, “Tôi không muốn nói thăng nhưng tôi sẽ 
không nhận anh.” Ông ta đứng dậy chìa tay ra rồi nói, “Cảm ơn đã nộp hồ 
sơ.” 


Tôi đứng dậy bắt tay mà máu sôi lên. Tôi muốn biết tại sao. Tại sao tôi lại 
bị gạt? Nghĩ cũng chẳng có gì để mất, tôi hỏi, “Ông có thể cho tôi biết vì sao 
tôi bị loại không? Ông thậm chí còn chưa phỏng vấn tôi nữa. Ông có thể cho 
tôi lý do cụ thể vì sao ông tin chắc rằng tôi không thể là một trong số các ứng 
viên?” 


“Bây giờ không phải là lúc” vị giám đốc chi nhánh nói “Lúc này, chúng tôi 
có mười hồ sơ xuất sắc mà chỉ có bốn vị trí. Tôi ước mình, có nhiều chỗ hơn 
nhưng chịu. Tại sao anh không chờ năm sau nộp đơn lại? Có thể lúc đó cơ hội 
của anh sẽ cao hơn. Còn bây giờ thì xin lỗi, tôi cần tiếp tục phỏng vấn các 
ứng viên khác.” 


Tôi nhìn thẳng vào ông ta và nói, “Xin hãy cho tôi biết lý do. Làm sao ông 
có thể biết được người nào tốt hơn người nào nếu không phỏng vấn? Ngoài 
ra, tôi nghĩ cách đối xử như thế này là thô lỗ. Tôi đã vượt qua tất cả các vòng 
và sau đó ông lại không thèm phỏng vấn tôi. Vậy hãy cho tôi biết làm thế nào 
ông đi đến kết luận mà không cần lý do. Đó là tất cả những øì tôi cần biết.” 


“Được, nếu anh cần biết, anh là người duy nhất không có bằng MBA. Anh 
chỉ có bằng đại học.” Nói đến đó, viên quản lý bước lại cửa để mời tôi ra 
ngoài. 


“Hượm đã,” tôi nói. “Sau khi tốt nghiệp Học viện hàng không dân dụng, 
nơi tôi lấy bằng đại học, tôi đã trải qua năm năm trong hải quân. Tôi làm cho 
Standard Ơi] và có giấy miễn quân dịch, nhưng tôi đã tình nguyện. Và bây giờ 
ông nói sẽ không thuê tôi chỉ vì tôi đã không ở lại trường để kiếm tấm bằng 
thạc sĩ. Vì tôi còn phải làm những chuyện khác. Và ông nói rằng thà thuê 
những công tử bột mài đũng quần trên ghế nhà trường?” 


“Chúng ta không phải tranh cãi chuyện đó. Chúng ta ở đây không phải để 
bàn luận về chiến tranh hay các vấn đề chính trị” vị giám đốc, thực ra cũng 
chỉ tầm tuổi tôi, nói. “Và đúng thế, tôi thuê người tiếp tục học hành ở trường. 
Thị trường lao động rất cạnh tranh. Chúng tôi có nhiều ứng viên tốt nên có thể 
kén cá chọn canh được. Hiện giờ, chúng tôi chỉ thuê những ai có bằng MBA. 
Đó là cách chúng tôi đi đến quyết định, về nhà kiếm cái bằng MBA ởi rồi 
quay lại đây chúng ta nói chuyện.” 


“Vậy sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết?” tôi hỏi. “Tại sao lại để cho 
tôi qua hết các vòng mới nói?” 


“Vì vẫn có trường hợp ngoại lê cho những người ngoại hạng” vị giám đốc 
trả lời. “Dù anh không có bằng thạc sĩ nhưng những người phỏng vấn trước 
nghĩ rằng anh có những phẩm chất mà chúng tôi đang cần. Các cấp dưới của 
tôi cho rằng anh tốt nhưng chưa phải là ngoại hạng.” 


Ngay lúc đó, tôi quyết định mình phải là ngoại lệ hoặc chí ít cũng để lại ấn 
tượng. Vị giám đốc một tay giữ cánh cửa mở một tay chìa ra muốn gượng bắt 


một lần nữa với nụ cười gượng gạo. Tôi từ chối bắt tay và cất cao giọng hỏi, 
“Vậy ông nói tôi biết, bằng đại học thì dính dáng gì đến chuyện bán hàng?” 
Nghe lớn tiếng, tất cả các ứng viên có bằng thạc sĩ nọ quay đầu nhìn về phía 
cánh cửa mở. 


“Nó thể hiện phẩm chất. Nó thể hiện lòng quyết tâm và độ thông minh 


3 


cao. 


“Vậy thì bằng đại học ăn nhập gì với chuyện bán hàng?” tôi lặp lại. 


“Được rồi” vị giám đốc nói. “Vậy điều gì khiến anh nghĩ anh có thể bán 
được hả, thưa ngài Hải quân? Điều gì khiến anh. nghĩ rằng anh đủ tư cách bán 
hàng hơn những ứng viên được học hành cao hơn anh?” 


“Tôi mất năm năm để học được nhiều thứ khác nhau, những thứ mà không 
thể có ở trường lớp. Trong khi những cậu bé kia chúi đầu vào mấy kỳ thi thì 
tôi lao vào chốn làn tên mũi đạn. Đào tạo của tôi là phải vươn lên dẫn đầu, 
làm những øì tốt nhất cho cả đội dù tất cả đều thấy hoảng sợ. Chúng tôi không 
chỉ được dạy phải suy nghĩ dưới áp lực mà chúng tôi buộc phải suy nghĩ dưới 
áp lực trong cuộc chiến thật sự. Quan trọng nhất, tôi được dạy suy nghĩ đến 
nhiệm vụ trước khi nghĩ đến bản thân mình; nghĩ đến đồng đội trước khi nghĩ 
cho cá nhân. Những cậu bé mài đũng quần trên ghế này chỉ được đào tạo cố 
gắng đạt điểm cao mà thôi.” 


Và thật ngạc nhiên, vị giám đốc bắt đầu lắng nghe. Tôi đã thu hút được anh 
ta. Và lúc đó, tôi quyết định phải sút tung lưới. 


“Dù tôi không có tấm bằng MBA, tôi vẫn thấy giá trị của mình, lòng can 
đảm và khả năng suy nghĩ dưới áp lực. Tôi biết vì tôi đã được thử thách, 
không phải trong lớp học mà ngoài mặt trận. Tôi biết nhiệm vụ của ngài là 
đánh bại IBM, cũng như việc của tôi là chiến thắng kẻ địch. Suốt một năm, tôi 
lăn lộn với một kẻ địch kiên gan bền trí hơn các tay bán hàng [BM rất nhiều 
lần. Sự đào tạo suốt năm năm qua cho phép tôi sống chết với kẻ thù. Vì thế 
mà cho dù không có MBA, quá trình đào tạo trong Hải quân đã chuẩn bị cho 


tôi đánh bại IBM. Nếu ngài nghĩ có chương trình MBA dạy những đứa trẻ này 
đánh bại IBM được thì giá gì cũng phải thuê chúng. Nhưng tôi nghi ngờ điều 
đó. Còn tôi chăng nghi ngờ gì giá trị của mình. Tôi có thể đánh bại nhân viên 
bán hàng của IBM, cho dù họ có bằng MBA còn tôi thì không.” 


Cả văn phòng lặng phác đi. Nhìn lướt qua dãy ứng viên tràn trề hi vọng, 
cặp táp đặt bên hông hay trên đùi, tôi có thể thấy những chàng thạc sĩ khẽ run. 
Họ đã nghe tất cả những øì tôi nói. 


Quay lại vị giám đốc chi nhánh, tôi bắt tay và cảm ơn anh ta đã lắng nghe. 
Tôi đã nói hết ý mình. Tôi mỉm cười nói, “Tôi nghĩ sẽ sang làm việc cho đối 
thủ của ngài.” 


“Hượm đã nào,” vị giám đốc nói nhẹ nhàng. “Mời anh vào văn phòng. Tôi 
có đủ lý do để quyết định một trường hợp ngoại lệ so với quy định tuyển nhân 
viên của công ty.” 


KHÔNG CÒN GÌ ĐỀ MẤT 


Sau khi được tuyển, tôi ghé qua văn phòng người cha giàu để báo tin cho 
ông. Tôi cũng kể lại những gì đã nói khi biết minh không được tuyển. Ông 
mỉm cười nói, “Đôi khi con người ta thắng lợi nhất lúc chăng còn gì để mất.” 
Ông bình luận thêm, “Phần khó khăn cho số đông chúng ta là việc đi đến chỗ 
chăng còn øì. Hầu hết đều cố đeo bám vào một chút gì sót lại hơn là đến điểm 
chẳng còn øì để mất.” 


BỐỔN NĂM ĐAU THƯƠNG 


Học bán hàng khó hơn học lái máy bay nhiều. Thật vậy, có những lúc tôi 
ước đừng phải lang thang trên đường phố Honolulu, gõ cửa từng nhà. Bản 
chất tôi vốn là người nhút nhát. Ngay cả bây giờ, tiệc tùng và các sự kiện xã 
hội vẫn là chuyện chẳng đặng đừng với tôi. Cho nên gõ cửa nhà người lạ thật 
là một kinh nghiệm đau thương. 


Trong hai năm đầu tôi là nhân viên bán hàng tệ nhất Xerox. Mỗi khi gặp vị 


giám đốc ở sảnh công ty là tôi thấy xấu hổ. Cứ mỗi lần nhìn mặt anh ta, tôi lại 
nhớ đến bài thuyết trình đầy oai hùng của mình để có được việc làm này. Cứ 
mỗi sáu tháng đánh giá công việc, vị giám đốc lại nhắc anh ta đã tuyển tôi vì 
sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng đó đang ngày phai nhạt dần. 


Cuối cùng, trước nguy cơ bị đuổi việc, tôi gọi người cha giàu hẹn gặp ông. 
Hai cha con đi ăn trưa và tôi giải thích cho ông tôi đang thất bại. Doanh số 
của tôi đi xuống, kèm theo đó là thu nhập và tên tôi luôn nằm cuối cùng trong 
danh sách nhân viên bán hàng. “Vậy cha nghĩ vấn dề của con là gì?” 


CON CHƯA THẤT BẠI SỚM 


Người cha giàu lại cười phá theo cách ông vẫn thế. Tiếng cười của ông là 
cách cho biết tôi vẫn ổn, chỉ gặp vướng mắc trong quá trình học hỏi mà thôi. 
“Thế con gọi bao nhiêu cuộc gọi bán hàng một ngày?” 


“Ngày khá thì ba hay bốn cuộc gì đó,” tôi trả lời. “Còn thì con bận việc văn 
phòng hay trốn trong quán cà phê, cố tìm dũng khí để gõ cửa nhà khác nữa. 
Con không thích gọi bán hàng cho người lạ. Con sợ bị từ chối.” 


“Cha chưa thấy ai thích bị từ chối hay thích gọi điện bán hàng,” người cha 
giàu nói. “Nhưng cha biết những người học được cách vượt qua nỗi sợ bị từ 
chối và gọi điện bán hàng. Họ đã trở thành những người thành công, vượt qua 
sự sợ hãi.” 


“Vậy làm thế nào con có thể không bị thất bại?” tôi hỏi. 


Người cha giàu lại cười và trả lời, “Cách tốt nhất là thất bại sớm hơn” 


“Thất bại sớm hơn?” tôi trố mắt. “Cha nói đùa à? Tại sao con lại phải thất 
bại sớm hơn?” 


“Vì sớm hay muộn gì con cũng sẽ thất bại” người cha giàu mỉm cười. 
“Nghe cha nói này, con đang trong quá trình học. Quá trình đó buộc con phải 
có nhiều lỗi sai và học từ những lỗi đó. Con càng phạm lỗi sớm chừng nào 
con học càng nhanh chừng đó và vượt lên được. Hoặc là con bỏ cuộc. Và quá 
trình học đào thải con.” 


Người cha giàu nói hệt những gì Thomas Edison nói về một ngàn lần thất 
bại trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Người cha giàu cũng nói hệt những 
người hướng dẫn nói khi tôi học lái xe đua. Họ nói rằng nếu tôi muốn học 
nhanh hơn thì tôi phải sẵn sàng thất bại sớm hơn. 


THẤT BẠI - CŨNG PHẢI BIẾT CÁCH 


Trong vài tuần, tôi học thuộc lòng bài học của người cha giàu và cố gắng 
øọi thật nhiều cuộc điện thoại bán hàng. Tôi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác 
nhanh hơn. Nhưng vấn đề là tôi vẫn không tiếp cận được với người tôi cần 
nói chuyện. Thư ký rất giỏi trong việc ngăn những người bán hàng dây dưa 
như tôi với ông chủ của họ. 


Muốn thất bại sớm hơn cũng chăng xong, tôi lại gõ cửa người cha giàu xin 
lời khuyên. Tôi nói với ông rằng mình muốn thất bại sớm mà không được. 
Ông lại cười phá lên và nói, “Con cứ làm việc ban ngày bình thường và kiếm 
thêm việc bán hàng ban đêm. Nhưng nhớ tìm chân bán hàng nào cho con thất 
bại sớm nhé.” 


Tôi lại trố mắt ra và than thở. Tôi không muốn làm việc buổi tối. Tôi còn 
độc thân mà lại đang ở Hawaii nữa chứ. Chỗ tôi muốn đến là mấy câu lạc bộ 
ở Walkiki chứ đâu phải là việc bán hàng ban đêm. Nghe tôi than vẫn, người 
cha giàu chỉ hỏi đơn giản, “Thế con có khao khát trở thành chủ doanh nghiệp 
không? Kỹ năng số một của chủ doanh nghiệp là bán hàng. Nếu con không 
vượt qua được thử thách này thì tốt hơn con nên đi làm công. Đó là cuộc đời, 


là tương lai, là chọn lựa của chính con thôi. Con có thể thất bại bây giờ hoặc 
là sau này.” 


Bài học chẳng có gì mới. Tôi đã nghe bài học đó bao nhiêu lần. Đề tài thay 
đổi - lần này là đề tài bán hàng - nhưng bài học vẫn luôn như thế. Bài học 
rằng nếu tôi muốn thành công thì tôi phải sẵn sàng thất bại. 


Thất bại kinh doanh của người cha ruột vẫn còn rõ mồn một trong đầu, tôi 
biết bài học bán hàng này đặc biệt quan trọng. Tôi hiểu nếu muốn trở thành 
chủ doanh nghiệp trong nhóm C, tôi phải học được cách bán hàng. Nhưng tôi 
ghét øõ cửa nhà người khác. Tôi thấy chuyện đó càng ngày càng đáng sợ. Tới 
một ngày, sau khi nghe bốn câu trả lời “Chúng tôi không quan tâm” và một 
câu là “Nếu anh không ra khỏi văn phòng thì tôi sẽ gọi cảnh sát” tôi đã chạm 
đến đáy của sự tuyệt vọng. Tôi về nhà thay vì trở lại văn phòng. Ngồi trong 
căn hộ bé tẹo ở Waikiki, tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi tính đến việc quay 
lại trường và lấy bằng luật sư nhưng tôi nằm xuống, uống hai viên aspirin và 
ý nghĩ đó cũng đi qua. Đã đến lúc khiến thất bại sớm hơn bằng một cách mới. 


LÀM KHÔNG CÔNG 


Thay vì tìm việc làm ban đêm, tôi nhớ đến lời khuyên của người cha giàu 
rằng sẽ dễ tìm được việc hơn nếu ta chịu làm không công. Tôi tìm được một 
hội từ thiện cần người gọi điện xin tiền vào buổi tối. Hàng ngày, kết thúc công 
việc ở Xerox, tôi lại xuống phố và gọi điện xin tiền từ 7 giờ đến 9 giờ 30. 
Suốt hai tiếng rưỡi đó, tôi thất bại cực kỳ nhanh chóng. Thay vì chỉ gọi dăm 
bảy lần bán hàng mỗi ngày, tôi gọi đến hơn hai mươi cuộc trong hai tiếng rưỡi 
mỗi tối. Tỉ lệ bị từ chối và thất bại của tôi tăng lên. Nhưng lạ là tỉ lệ thất bại 
tăng thì tỉ lệ quyên tiền thành công cũng tăng. Càng gọi nhiều, tôi càng xử lý 
chuyện từ chối giỏi hơn. Tôi tìm hiểu cái øì làm nên cuộc gọi thành công và 
bắt đầu điều chỉnh từ những lần bị từ chối và thành công nọ. Buổi tối tôi càng 
thất bại khi gọi xin tiền từ thiện thì ban ngày tôi lại càng bán thành công ở 
Xerox. Tôi nhanh chóng vượt lên trên bảng xếp hạng nhân viên bán hàng thay 
vì đội sổ như trước. Dù ban đêm tôi chăng được trả lương nhưng thu nhập ban 
ngày lại tăng lên. 


Thời gian làm ngoài giờ đó còn tác động đến thời gian vui chơi của tôi nữa. 


Càng bị từ chối nhiều khi làm cho hội từ thiện, tôi càng thấy vui những khi 
vào mấy hộp đêm ở Waikiki. Đột nhiên tôi không còn thấy ngại nói chuyện 
với những cô gái xinh đẹp ở đó. Tôi bớt khép kín, bớt sợ hãi hơn trước 
chuyện bị khước từ. Chằng mấy chốc, tôi được tiếng là anh chàng dễ thương 
và các cô gái thực sự vây lấy tôi. Sau bốn năm trong trường sĩ quan toàn con 
trai và tiếp theo là những năm trong hải quân, được vây quanh toàn người đẹp 
quả là một diễm phúc. Cảm giác đó hơn hẳn sự cô đơn khi ngồi một góc quầy 
bar và chiêm ngưỡng người đẹp từ đàng xa. 


Từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng, tôi làm con ma disco, giốmg như John 
Travolta trong bộ phim Cơn sốt tối thứ Bảy (Sunday Night Fever). Tôi còn có 
cả vest trắng, áo cổ cao, giày bốt disco và cả dây chuyền quanh cổ nữa. Khi 
bước đi, tôi nhún nhảy theo nhạc bài Sfaying Alive của Bee Gees đang vang 
trong đầu. Thời gian của tôi thật kỳ cục và tôi chắc mình trông cũng kỳ cục, 
nhưng nó lại rất được việc. Tôi thất bại nhanh và làm bài tập cho cấp truyền 
thông trong Tam giác C-Ð. 


SỰ ĐỀN ĐÁP CỦA THẤT BẠI 


Hai năm thứ ba và tư ở Xerox, tôi không còn đội số bán hàng nữa mà là 
dẫn đầu. Tôi kiếm cũng được khá bộn. Thất bại giờ đang đền đáp cho tôi. 
Năm thứ tư, tôi liên tục dẫn đầu. Khi đã lên đến đỉnh, tôi biết đến lúc phải 
thay đổi. Những ngày học bán hàng đã qua. Đã đến lúc học cái gì khác. 
Nhưng tôi không hề hay biết thành công bán hàng đang sắp đẩy tôi vào một 
trong những thất bại kinh doanh lớn nhất đời mình. 


BỐỔN TRƯỜNG KINH DOANH 


Người cha giàu giải thích với con trai ông và tôi rằng có bốn loại trường 
kinh doanh: 


1. Trường kinh doanh truyền thống. Loại trường này gồm các đại học tiếng 
tăm, có các chương trình chuẩn, chăng hạn như MBA. 


2. Trường kinh doanh gia đình. Nhiều công ty gia đình, chăng hạn như công 
ty của người cha giàu là những chỗ tuyệt vời để học kinh doanh nếu bạn là 
một thành viên trong gia đình. 

3. Trường kinh doanh công ty. Nhiều công ty có chương trình tập sự cho 
những sinh viên triển vọng. Sau khi tốt nghiệp, công ty tuyển dụng và 
hướng dẫn phát triển sự nghiệp cho họ. Trong nhiều trường hợp, công ty sẽ 
trả tiền học và thậm chí còn cho nghỉ để đi học nữa. Sau khi học hành đâu 
vào đó, các nhân viên triển vọng thường được luân chuyển qua các phòng 
ban khác nhau để có thể hiểu hết toàn bộ công việc và có những kinh 
nghiệm trực tiếp. 

4. Trường kinh doanh đường phố. Đây là loại trường các chủ doanh nghiệp 
theo học khi họ rời khỏi tổ ấm của nhà trường, gia đình, và thế giới công ty. 
Đây là trường giúp phát triển sự khôn ngoan của bạn. 


ĐI HỌC 


Cả bốn loại trường đều có ưu nhược điểm. Tôi không nói ở đây trường nào 
tốt hơn. Suốt đời mình, tôi có được may mắn theo học cả bốn trường. 


TRƯỜNG KINH DOANH TRUYỀN THỐNG 


Lúc ở Xerox, tôi có đi học một đại học ban đêm với ý muốn kiếm tấm bằng 
MBA. Nhưng tôi theo học chưa được một năm. Trường đó không dành cho 
tôi. Giảng viên là giáo sư ở trường hoặc nhân viên của một công ty nào đó. 
Sinh viên phần đông là những người tìm cơ hội trở thành những nhân viên 
học cao, lương nhiều, giống như những người dạy vậy. Họ tìm cách leo lên 
nấc thang quản lý trong khi tôi lại muốn xây dựng và sở hữu chính cái thang 
đó. Suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên tôi bỏ. 


TRƯỜNG KINH DOANH GIA ĐÌNH 


Tình bạn với Mike đã cho tôi một chỗ trong trường kinh doanh gia đình 
qua công việc kinh doanh, của người cha giàu. Đó là trường học tuyệt vời với 
tôi, đơn giản vì tôi có rất nhiều năm ở đó và người cha giàu không chỉ là một 
chủ doanh nghiệp thành công đời thực mà còn là một người thầy xuất sắc. 


TRƯỜNG KINH DOANH CÔNG TY 


Ở công ty Xerox, tôi đã học một trong những khóa đào tạo bán hàng tốt 
nhất thế giới. Ngay sau khi được tuyển, năm 1974, công ty đã cho tôi đi từ 
Honolulu đến Leesburg, Virginia để học khóa bán hàng dài hai tuần. Thật 
tuyệt vời. Sau khi học trong lớp, chúng tôi lập tức ra đường để thực hành 
những gì đã học. Các quản lý bán hàng là những giáo viên và người đỡ đầu 
cực tốt. Họ hướng dẫn chúng tôi vận dụng đúng những lý thuyết trong lớp vào 
những tình huống đời thực. Chúng tôi học rất căng, không chỉ các kỹ năng 
bán hàng mà học cả sản phẩm và chiến lược của đối thủ. Lúc đó chúng tôi có 
một mục tiêu: đánh bại IBM. Họ là một đối thủ khó chịu và rất đáng chơi, vì 
thế chúng tôi biết mình phải sẵn sàng cho thử thách này. 


TRƯỜNG KINH DOANH ĐƯỜNG PHỐ 


Nhưng trường kinh doanh vất vả nhất cho tôi là trường kinh doanh đường 
phố. Khi rời Xerox, tôi bước vào trường kinh doanh đường phố - một ngôi 
trường kinh khủng, một giáo viên nghiêm khắc và khó được lên lớp. Nhiều 
lần, tôi mặt đối mặt với nỗi lo sợ khủng khiếp nhất và nghi ngờ về bản thân 
mình nhất. Nhưng đó cũng là trường kinh doanh tốt nhất cho tôí. Đó đúng là 
những øì tôi cần. Thay cho những chứng chỉ A, B, chứng chỉ đường phố được 
đo bằng những đồng tiền kiếm được hay mất đi. 


NGÀY TỐT NGHIỆP 


^ 


Năm 1978, tôi “tốt nghiệp” trường kinh doanh công ty Xerox và bước vào 
trường kinh doanh đường phố. Đó là một sự chuyển tiếp đầy khó khăn. Tôi 
bước từ thế giới của ghế máy bay hạng nhất, văn phòng thật đẹp, lương tháng 
trả đủ, và mọi chi phí đều có công ty lo sang một thế giới mà tôi phải trả mọi 
thứ, từ cây kẹp giấy, đi lại cho đến lương cùng mọi quyền lợi của người khác. 
Trước khi rời trường kinh doanh công ty, tôi không hiểu gì chuyện quản lý chỉ 
phí công ty. Trong hai năm, để giảm chi phí, tôi cùng hai đồng sự đã không 
lãnh lương. Một lần nữa, tôi lại làm việc không công và tôi hiểu vì sao người 
cha giàu bắt con trai ông và tôi phải làm việc không công cho ông. Ông chuẩn 
bị chúng tôi cho thế giới của chủ doanh nghiệp - thế giới nơi ai cũng có lương 
trước rồi cuối cùng mới đến lượt bạn... nếu như quả là bạn được trả lương. 


BÀI HỌC SỐ 4: THÀNH CÔNG PHẢN ÁNH THẤT BẠI CỦA BẠN 


Một bài học nữa của người cha giàu là “thành công phản ánh thất bại của 
bạn.” Nói cách khác, điểm mạnh phản ánh điểm yếu của bạn. Và một lần nữa 
tôi lại không hiểu ông nói gì cho đến khi công ty của tôi thành công. 


Công ty làm ví chống thấm cho người lướt ván của chúng tôi thành công ở 
hai trong năm yếu tố. Chúng tôi thành công trong việc truyền thông và sản 
phẩm. Cả ba chúng tôi đều được huấn luyện nhiều năm để thành công ở 
những lĩnh vực đó, chúng tôi đều được đào tạo quá kỹ và thành công đến vừa 
quá lớn vừa quá sớm. Cứ như gắn ống tưới vườn vào họng nước chữa cháy. 
Ngay khi thành công tầm cỡ quốc tế gây áp lực lên hệ thống, lập tức cả công 
ty sụp đổ. Tất cả điểm mạnh đều vất đi vì những điểm yếu. Điểm mạnh đã 
bộc lộ điểm yếu của chúng tôi. Thành công đã bộc lộ thất bại. Chúng tôi thất 
bại trong việc làm mạnh các yếu tố pháp lý, hệ thống và lưu lượng tiền mặt 
trong Tam giác C-Ð. Chúng tôi có quản lý nhưng không thể làm mạnh thêm 
khi thành công đến. 


QUAY LẠI NHỮNG BẢN VẾ 


Sau khi công ty sụp đổ, hai đồng sự của tôi rời công ty. Tôi cũng muốn bỏ 
cuộc nhưng người cha giàu nói “Xây dựng lại công ty đi. Đó là trường học 
kinh doanh mà con vẫn từng ao ước.” 


Trong sáu năm sau đó, tôi đã quay lại bản vẽ nhiều lần. Mỗi lần thất bại, 
nỗi đau càng ít hơn và vực dậy càng nhanh hơn. Mỗi lần vấp ngã, tôi lại biết 
phải làm gì. Tôi biết tiếp theo mình cần học gì. Trường kinh doanh đường phố 
đã hướng dẫn tôi. Mỗi thất bại thực sự làm tôi thông minh và tự tin hơn. Mỗi 
thất bại làm cho tôi ít sợ vấp ngã hơn và thôi thúc học những øì cần học nữa. 
Mỗi thất bại là một thử thách, là cánh cửa dẫn đến thế giới tiếp theo. Nếu 
thành công cánh cửa đó sẽ mở ra. Nếu thất bại và tôi không vượt qua được 
thử thách, cánh cửa đó đóng sầm trước mặt. Nếu cánh cửa đóng, điều đó có 
nghĩa tôi cần thông minh hơn. Tôi cần suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cần vận dụng 
trí tưởng tượng để tìm cách vào cánh cửa tiếp theo. Theo nhiều cách, việc này 
giống với một nhân viên bán hàng, gõ hết cửa nhà này đến nhà khác. 


Khi có ai hỏi làm thế nào chúng tôi sống qua những năm tháng đó mà 
không cần tiền, câu trả lời của tôi là “Tôi không biết. Tôi chỉ sống trọn từng 
ngày.” Sau khi hai đồng sự đầu tiên nghỉ, mọi thứ đều trở nên ảm đạm thì tôi 


có hai đồng sự mới và một trong hai là anh trai tôi, Jon. Họ góp vào ít tiền 
nhưng quan trọng hơn là cả hai mang lại sức sống mới và kỹ năng mới. Một 
đồng sự mới, Dave, có nhiều kinh nghiệm về hệ thống. Anh là chuyên gia về 
sản xuất. Anh tôi, Jon, quản lý lưu lượng tiền. Anh rất khéo giữ cho các chủ 
nợ vui vẻ và các nhà cung cấp tiếp tục bán hàng. Chúng tôi cũng mời thêm 
một nhà tư vấn mới, một chuyên viên kiểm toán cao cấp đã nghỉ hưu ở một 
công ty kiểm toán, giúp chúng tôi sắp xếp lại mớ hỗn độn lúc đó. Ông rất vui 
được làm việc, dù không lương vì vợ ông muốn ông đừng ở lỳ trong nhà. Ông 
muốn có một văn phòng để ởi về. Tôi còn nghĩ rằng ông thấy cái đông hồ lốn 
của chúng tôi thật sự thú vị nữa là. Ông vẫn thường cười thỏa thích trong khi 
hai đồng sự mới và tôi than thở khóc lóc trước những khó khăn. Ngoài ra, ông 
còn dạy chúng tôi cách thu hút vốn chuyên nghiệp hơn. 


Như tôi đã nói, “Chúng tôi sống ngày nào biết ngày đó.” Tất cả những gì 
tôi nghĩ lúc đó là không muốn quay lại tìm việc như người cha nghèo đã làm 
khi tiệm kem đóng cửa. Theo nhiều cách, tư tưởng của tôi là, “Mình đã đi quá 
xa không còn có thể quay lại được nữa.” 


Người cha giàu nói đúng. Đó là trường kinh doanh tốt nhất tôi từng học. 
Bắt đầu làm cho Xerox năm 1974 và cuối cùng xây dựng một công ty thành 
công vào năm 1984, đó là mười năm dựng rồi đổ, sai rồi sửa, dựng rồi lại đổ. 
Với tôi, đó là cách học tốt nhất. Nhiều lần, tôi có cảm giác như mình đang chế 
xe đua chứ không phải là kinh doanh. Cả nhóm ra sức làm việc, đưa xe lên 
đường đua nổ máy rồi lại quay về cửa hàng. 


HỆ THỐNG CỦA CÁC HỆ THỐNG 


Có nhiều yếu tố khiến việc xây dựng công ty giống với việc chế tạo xe hơi. 
Xe hơi là một hệ thống của các hệ thống. Chiếc xe có hệ thống điện, nhiên 
liệu, thắng, thủy lực và nhiều hệ thống khác. Nếu một trong số đó trục trặc, 
chiếc xe không hoạt động hoặc không an toàn. 


Cơ thể con người cũng là một hệ thống của các hệ thống. Chúng ta có hệ 
tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ xương, và nhiều hệ khác. Nếu một trong 
các hệ bị hỏng, cả cơ thể cũng có thể ngưng hoạt động. 


Theo nhiều cách, học làm chủ doanh nghiệp cũng giống đến trường học để 
trở thành một kỹ sư tự động hay một bác sĩ y khoa. Giống bác sĩ y khoa đọc 
bản chụp phim X quang hay xem kết quả xét nghiệm máu, một chủ doanh 
nghiệp sẽ xem Tam giác C-Ð để đánh giá sức khỏe tổng quát và sức sống của 
công ty mình. 


Sau khi mở rồi lại xây dựng công ty ví nylon nhiều lần nữa và dựng rồi lại 
xây dựng các công ty khác, phân tích việc kinh doanh trở thành dễ dàng hơn. 
Bây giờ, thay vì sợ hãi, tôi lại thấy thú vị. Thay vì thấy những nguy cơ lớn, tôi 
lại thấy những cơ hội hấp dẫn. Giờ đây, tôi hiểu nếu có mất hết tôi vẫn có thể 
øầy dựng lại. Vì thế mà việc trải qua cả bốn trường kinh doanh, có được cả 
giỏi ở trường lẫn giỏi ngoài đời thực, thực sự là một quá trình đào tạo tuyệt 
VỜI. 


CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN? 


Tôi thường được hỏi “Cái nào quan trọng hơn cho một chủ doanh nghiệp, 
giỏi ở trường hay giỏi ngoài đời thực?” Câu trả lời của tôi bây giờ là cả hai. 
Để trở thành chủ doanh nghiệp thành công, bạn và ê-kíp cần phải giỏi ở 
trường và giỏi ngoài đời thực. Nhìn vào Tam giác C-Ð, bạn sẽ hiểu tại sao. 
Dù cả năm yếu tố đòi hỏi sự khôn ngoan, luật và quản lý lưu lượng tiền mặt 
thật sự cần các nhà chuyên môn được đào tạo trường lớp. Hăn nhiên, với pháp 
luật, bạn muốn một luật sư và với lưu lượng tiền mặt, bạn cần một kế toán, và 
tốt nhất là một CPA (kế toán viên được công nhận). Nói như thế nhưng bạn có 
ngạc nhiên không khi nhiều người đến xin tôi lời khuyên để xây dựng công ty 
khi mà trong ê-kíp không có kế toán hay luật sư. 


TRÍ TUỆ CỦA TẬP THỂ 


Một chủ doanh nghiệp cần biết sự khác nhau giữa giỏi ở trường và giỏi 
ngoài đời thực. Quan trọng hơn, chủ doanh nghiệp cần có trí tuệ của một ê- 


kíp, tức tìm được sự kết hợp tốt nhất của những người cần cho từng nhiệm vụ. 
Muốn chiến thắng trong kinh doanh thì chính trí tuệ của ê-kíp mới là thứ 
mang lại chiến thắng đó. 


Trong cuốn Good to Great của Jim Collins (Harper Collins, 2001), ông đề 
cập đến tầm quan trọng của việc có đúng người trong nhóm và người đó ngồi 
đúng ghế. Nhất thiết phải có một ê-kíp đầy đủ tài năng cho tất cả các yếu tố 
trong Tam giác C-Ð. Và quan trọng hơn nữa Jim đề cập đến việc đưa người 
không đúng chỗ ra khỏi ê-kíp. 


BA SAI LẦM LỚN 


Về các nhà chuyên môn trong kế toán và luật, tôi lưu ỷ ba sai lầm căn bản 
mà các chủ doanh nghiệp thường phạm phải: 


1. Chủ doanh nghiệp không có hoặc không tìm cố vấn pháp lý và kế toán cần 
thiết trước khi khởi nghiệp. 

2. Chủ doanh nghiệp quá nghe theo kế toán hay luật sư. Nhiều lần tôi đã hỏi 
chủ doanh nghiệp ai đang điều hành công ty: ông chủ, kế toán hay luật sư? 
Hãy luôn nhớ rằng cho dù họ có thông minh hơn bạn trong một số lĩnh vực 
thì bạn vẫn là người trả lương cho họ. Bạn cần quyết định sự sống còn của 
cồng ty mình. 

3. Chủ doanh nghiệp có kế toán hoặc luật sư nhưng lại không nằm trong ê- 
kíp. Bạn không cần phải thuê trọn thời gian. Chỉ cần bạn tin tưởng họ. Họ 
cần biết mọi thứ và họ cũng muốn biết mọi thứ. Bạn cần gần gũi họ. Người 
cha giàu thường nói, “Có một kế toán và luật sư tạm bợ cũng giống như vợ 
tạm chồng hờ vậy.” 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA GIỎI Ở TRƯỜNG VÀ GIỎI NGOÀI ĐỜI THỰC 


Tư duy loại P 
Kỹ năng phân tích, phê 
bình 
Tư duy loại K 
Kỹ năng kỹ thuật, chuyên 
môn 


Tư duy loại S 
Suy nghĩ sáng tạo, suy luận 
linh hoạt 
Tư duy loại L 
Kỹ năng về con người và lãnh 
đạo 


Thường thì cột bên trái là những tính cách gắn với những người giỏi ở 
trường, bên phải gắn với những người giỏi ngoài đời thực. Người cha giàu 
nói, “Nếu con muốn phát triển thành chủ doanh nghiệp, con cần phát triển cả 
bốn loại tư duy.” 


Tư duy loại P: Chúng ta đều biết có những người có kỹ năng phân tích 
tuyệt vời. Họ thích giải quyết các bài toán khó ở trường. Nếu bạn đưa cho họ 
một ý tưởng mới, có thể họ sẽ phê bình hay hoài nghi hơn là đón nhận ý 
tưởng đó. Thay vì đưa ra quyết định nhanh chóng, họ thường suy nghĩ và 
phân tích tình huống rất lầu trước khi quyết định. Và họ còn sẽ quay lại bạn 
hỏi thêm chỉ tiết cụ thể rồi mới quyết định. 


Tư duy loại S: Chúng ta đều biết các nghệ sĩ sáng tạo trong công việc. 
Sáng tạo không chỉ đơn thuần là những họa sĩ vẽ tranh. Có thể đó là một kế 
toán hay một luật sư. Họ thích nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Họ thích cách 
nghĩ khác với con đường trước giờ. Người có tư duy loại S thường khiến 
người có tư duy loại P phát điên. Cách lập luận linh hoạt khiến họ dễ thích 
ứng với những gì họ cho là có lý. Ví dụ khi tôi nói “Tôi có thể kiếm tiền khi 
thị trường sụp đổ” người có tư duy loại S có thể sẽ nắm được logic đó hơn là 
người có tư duy loại P. Nói cách khác, người có tư duy loại S có thể đón nhận 
những gì nghe phi lý rồi biến nó hợp với cái lý của mình. Họ là người cởi mở. 
Còn người có tư duy loại P thường phủ nhận tất cả những gì không phù hợp 
với cách nghĩ của họ. 


Tư duy loại K: Chúng ta cũng biết những tay “phù thủy” về kỹ thuật. Đó 
có thể là những tài năng tin học nói một thứ ngôn ngữ như người trên sao 
Hỏa. Hay có thể họ là những tay thích chế tạo xe hơi nghĩ ai cũng biết cách 
đấu dây này vào dây kia rồi lại tháo ra đấu vào dây khác. Tư duy loại K 
thường là cực đối lập của tư duy loại L. Vì sao? Vì người có tư duy loại K 
thường cảm thấy thoải mái nhất với những người nói cùng ngôn ngữ với họ. 
Họ dự những hội nghị tin học chỉ để gặp những con sâu tin học khác. Họ lùng 
sục những cửa hiệu bán phụ tùng xe hơi chỉ để gặp những người họ nói 
chuyện được mà thôi. 


Tư duy loại L: Ở trung học, những người mạnh mẽ nhất thuộc týp L 
thường vận động để giành chức lớp trưởng hay từng được bầu chọn là người 


nổi tiếng. Những người này có thể khơi mào chuyện trò với bất cứ ai, không 
như người có tư duy loại K. Người có tư duy loại L luôn là nòng cốt của 
những cuộc vui. Ai cũng muốn họ đến dự tiệc vì họ mang lại không khí sôi 
động. Trong công việc, nhân viên yêu những người này. Họ sẵn sàng làm mọi 
thứ cho người có tư duy loại L. Người có tư duy loại L có thể là những nhà 
lãnh đạo xuất sắc trong kinh doanh nếu như họ có thêm những kỹ năng kinh 
doanh cần thiết. Khi họ nói, người khác lắng nghe. 


SUY NGHĨ KHÁC NHAU - LÀM CHỦ KHÁC NHAU 


Bạn có thế đã đoán được cứ mỗi dạng suy nghĩ khác nhau sẽ bị cuốn hút 
vào những công việc kinh doanh khác nhau. Ví dụ, một người chế tạo xe hơi 
có tư duy loại K có thể thích mở một tiệm bán phụ tùng xe hơi. Một người có 
tư duy loại P thích mở công ty luật. Bác sĩ có tư duy loại S muốn trở thành 
bác sĩ thấm mỹ. Và người có tư duy loại L có thể trở thành chính trị gia suốt 
đời chạy theo bầu cử. Họ cũng có thể trở thành một bộ trưởng hay họ có thể là 
một ngôi sao trong làng giải trí và kiếm tiền bằng việc thu hút đám đông. 


CẢ BỐN ĐỀU QUAN TRỌNG 


Người cha giàu nói, “Cả bốn dạng tư duy đều quan trọng trong kinh doanh. 
Những công ty nhỏ cứ nhỏ mãi hoặc tàn lụi vì họ thiếu một hoặc hơn các 
dạng tư duy trên.” Một trong những lý do vì sao công ty ví nylon cho người 
lướt ván của tôi thất bại là vì chúng tôi quá mạnh với tư duy loại S và L 
nhưng lại yếu loại P và K. 


Nhiều chủ làm tư có tư duy loại P và K mạnh. Có thể đó là một luật sư tài 
ba với tư duy loại P hay một thợ điện hàng đầu với tư duy loại K. Đó là những 
người rất thông minh và là chuyên gia trong một thị trường chuyên sâu và 
thực hiện xuất sắc vai trò của họ. Nhưng họ có thể phải vất vả để phát triển vì 
có tư duy loại S và L yếu. 


Trong thế giới đầu tư, một người có tư duy loại P và K sẽ đầu tư khác với 
người có tư duy loại S và L. Người có tư duy loại P và K muốn có một công 
thức chính xác để làm theo. Họ muốn thấy con số và phân tích chúng nhiều 


lần. Các nhà đầu tư có tư duy loại S và L lại thích những hợp đồng kỳ lạ hay 
muốn biết những người chơi khác trong vụ làm ăn đó là ai. Lưu ý từ người 
chơi, tức những người quan trọng trong đăng thức đầu tư. Đây là điều quan 
trọng cho những người có tư duy loại L. 


Khi tôi dạy các lớp về đầu tư, tôi thường gặp câu hỏi, “Hãy chỉ tôi làm thế 
nào. Anh đã làm theo công thức nào?” Nghe câu hỏi đó, tôi biết có thể họ có 
tư duy loại P hay K. Họ sẽ khó chịu khi tôi trả lời rằng “Chúng tôi tạo ra đầu 
tư. Chúng tôi kết lại thành một nhóm rồi làm ăn và kiếm tiền.” Câu trả lời 
khiến họ điên lên vì cách đầu tư của chúng tôi không đúng theo cái lý họ 
muốn. Người có tư duy loại P và K dễ theo một công thức như “tiết kiệm, trả 
nợ, đầu tư lầu dài, rồi đa dạng hóa.” Công thức này đáp ứng nhu cầu có một 
công thức đầu tư hợp lý của họ cho dù đó không phải là công thức đầu tư hay 
nhất. Họ có thể sẽ nổi khùng với các công thức của tôi vì đầu óc họ không 
cho phép mình có lập luận linh hoạt. 


LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI CHA GIÀU 


Người cha giàu cảm thấy lo lắng trước ước mơ trở thành chủ doanh nghiệp 
của tôi vì tôi yếu ở cả bốn loại tư duy. Ong nói, “Con phải chọn một kỹ năng 
tư duy và giỏi kỹ năng đó trước đã.” 


Ông viết xuống năm yếu tố trong Tam giác C-Ð: 
° Sản phẩm 
. Luật 
° Hệ thống 
° Truyền thông 
` Lưu lượng tiền mặt 


Rồi ông nói, “Cha không nghĩ con có cơ hội thực sự với luật, hệ thống hay 
lưu lượng tiền mặt trong Tam giác C-Ð. Ở trường con không giỏi mà có lẽ 
con cũng chăng bao giờ giỏi. Cha không tin con sẽ lại tiếp tục học và trở 
thành luật sư, kế toán, hay kỹ sư. Còn với sản phẩm và truyền thông, “hãy 
chọn một và dành cả đời con để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. ” 
Và vì thế mà tôi quyết định rời hải quân vào làm việc cho tập đoàn Xerox. 


Năm 1974, tôi quyết định cơ hội thành công lớn nhất để làm chủ doanh 
nghiệp là trở thành chuyên gia về giao tiếp với con người. Bẩm sinh tôi không 
có tư duy loại L nhưng tôi quyết định đó là loại tôi sẵn sàng phát triển suốt cả 
đời mình. 


TẠI SAO TRỞ THÀNH CHUYÊỀN GIA Ở CHỈ MỘT LĨNH VỰC 


Khi tôi hỏi người cha giàu tại sao tôi nên trở thành chuyên gia ở một lĩnh 
vực, câu trả lời là, “Nếu con muốn có một ê-kíp giỏi nhất quanh mình, con 
cần phải giỏi nhất ở một lĩnh vực gì đó. Nếu con chỉ là một tay ngang về 
truyền thông thì con sẽ không bao giờ cần luật sư, kỹ sư, nhà thiết kế, hay kế 
toán giỏi nhất. Con sẽ chỉ cần những người xoàng vì con cũng xoàng.” 


MỘT NGHỀ CHO CHÍN CÒN HƠN CHÍN NGHỀ 


Một số người làm tư không thể làm hết sức mình vì họ cảm thấy họ phải 
giỏi ở cả năm lĩnh vực. Họ thường thông minh và giỏi cả năm lĩnh vực nhưng 
lại không nổi trội ở lĩnh vực nào cả. Có lẽ vì thế mà họ thường nằm trong 
nhóm T. Nếu bạn muốn thành công trong nhóm C, bạn cần giỏi nhất ở một 
lĩnh vực và xây dựng một ê-kíp các chuyên gia quanh mình lấp đầy các lĩnh 
vực còn lại. 


Vượt qua sự nhút nhát, tôi đã trở nên khá giỏi ở các lĩnh vực bán hàng, tiếp 
thị, viết, nói, và tạo ra những sản phẩm mới lạ. Nếu không mất nhiều năm đào 
tạo trong lĩnh vực truyền thông và phát triển tư duy loại L, tôi e là Công ty 
Người cha giàu đã không thành công đến thế. 


Ngày nay, người cha giàu có nhóm thiết kế sản phẩm, nhóm luật sư giỏi, 
các hệ thống phân phối quốc tế và nội địa ưu việt, và nhóm kế toán đăng cấp 
quốc tế theo dõi chuyện tiền nong. Là một công ty, chúng tôi có hàng ngàn 
người khắp thế giới làm việc cho chúng tôi hay cho sản phẩm của chúng tôi. 
Như một câu nói, Công ty Người cha giàu có thành công bất ngờ nhưng phải 
mất nhiều năm chúng tôi mới đến được cái bất ngờ đó. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Trường kinh doanh đường phố là một ngôi trường khắc nghiệt. Tôi vẫn còn 
nhớ lúc đi lang thang ở New York, túi không còn một xu, gõ cửa từng nơi, hy 
vọng có ai đó nói “vâng” với ví nylon của tôi. Tôi yêu New York nhưng luôn 
hiểu đó là một thành phố thật tàn nhẫn nếu bạn nghèo, không thành công và 
vô danh tiểu tốt. 


Dù văn phòng của Công ty Người cha giàu ở Scottsdale, Arizona, phần 
động cơ của công ty lại nằm ở New York và các thành phố trên khắp thế giới. 
Thật thú vị khi vào văn phòng của những công ty mạnh nhất thế giới, như 
lime Warner, Viacom, American Express, ABC, NBC, CBS, các tạp chí 
Fortune, Businessweek, Forbes, New York Times, New York Post, và CNN. Và 
càng thú vị hơn khi làm ăn hay đề nghị làm ăn với họ. Nhưng dù thành công 
trong suốt sáu năm qua, tôi vẫn luôn nhớ những đường phố của New York và 
sự lạnh lẽo của thành phố đó như thế nào nếu một trong các yếu tố của Tam 
giác C-Ð trở nên yếu đi. 


Vì thế trước khi thôi việc, hãy hiểu rằng công việc quan trọng nhất của bạn 
là phát triển bản thân mình. Nếu bạn quyết tâm trở thành một chủ doanh 
nghiệp lớn, bạn sẽ thấy việc tìm những người giỏi cho ê-kíp của mình dễ dàng 
hơn. Nếu bạn có thể tạo ra một ê-kíp giỏi, bạn sẽ thấy thành công dễ dàng hơn 
dù làm øì. Vì thế không có câu hỏi thông minh nào là quan trọng hơn mà bạn 
hãy nhớ rằng cố gắng giỏi ở trường và giỏi ngoài đời thực mới là việc rất 
quan trọng. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 4: Thành công phản ánh thất bại của bạn. 


Như Robert đã giải thích, người cha giàu chia ra bốn loại trường kinh 
doanh. Chúng gồm: 

1. Trường kinh doanh truyền thống 

2. Trường kinh doanh gia đình 

3. Trường kinh doanh công ty 

4.. Trường kinh doanh đường phố 


Dù cả bốn đều có thể cho những bài học giá trị như trong trường hợp của 
Robert, liệu bạn có nhất thiết phải trải qua cả bốn để trở thành một chủ doanh 
nghiệp thành công? Câu trả lời là “còn tùy.” Dù mỗi trường mang lại những 
bài học và giá trị đào tạo khác nhau, chúng không phải là điều kiện tiên quyết 
để thành công. Nhưng làm sao chúng ta có thể thành công mà không có 
chúng? 


Nếu bạn không học từ một trường kinh doanh truyền thống, bạn vẫn có 
thể lĩnh hội được những kiến thức bằng nhiều cách khác. Các trường cộng 
đồng hay hiệp hội thường mở những khóa học về quản lý và kinh doanh và có 
nhiều sách và các nguồn trên Internet hỗ trợ nhu cầu học tập của các chủ 
doanh nghiệp. 


TẬP TRUNG VÀO NĂM YẾU TỔ CỦA TAM 
GIÁC C-ĐÐ 


Không được đào tạo từ trường kinh doanh truyền thống, hãy tìm và tận 
dụng những nguồn khác có thể đẩy nhanh tốc độ đến thành công của bạn. 
Bằng cách tập trung vào chuyên môn, phát triển các kỹ năng trong năm yếu tố 
của Tam giác C-Ð, bạn có thể chuẩn bị mình tốt hơn trong việc xây dựng một 
ê-kíp có thể hỗ trợ bạn. 


TRỞ THÀNH CHUYỂN GIA Ở MỘT LĨNH 


VỰC 


Như người cha giàu khuyên Robert, bạn có thể nghĩ đến việc nỗ lực trở 
thành chuyên gia ở một trong năm lĩnh vực. Giống Robert, bạn có thể tập 
trung vào truyền thông. Thường thì chủ doanh nghiệp sẽ là nhân viên bán 
hàng hiệu quả và đầy nhiệt huyết nhất trong công ty của mình. Bán được là 
điều thiết yếu để thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty bạn hay bán 
sản phẩm của công ty bạn cho người tiêu dùng. Như cả người cha giàu và 
Robert khuyên, bán được hàng là kỹ năng kinh doanh rất quan trọng đối với 
một chủ doanh nghiệp. 


NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN MÔN 


Như chúng tôi đã đề cập trong nhiều trường hợp, bạn có thể tận dụng kinh 
nghiệm và trình độ của nhà tư vấn để lấp vào những điểm bạn còn yếu. Ví dụ, 
trong những năm tôi làm kế toán công, tôi biết nhiều những công ty thành 
công lẫn không thành công. Kinh nghiệm này kết hợp với trình độ của một 
CPA trở nên vô giá trong những việc kinh doanh tôi tham gia suốt hai mươi 
lăm năm qua. Kế toán viên của bạn có thể mang lại những kiến thức chuyên 
mồn này cho bạn và công ty. 


Hãy tìm và làm việc với các nhà tư vấn giỏi và lắng nghe họ. Hỏi tất cả 
những gì bạn muốn - chúng là chìa khóa để đảm bảo nhà tư vấn có được tất cả 
các câu hỏi quan trọng cần xét đến khi đưa ra lời khuyên - và phải chắc rằng 
lời khuyên của nhà tư vấn ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Một trong 
những sai lầm tôi thấy ở các chủ doanh nghiệp là họ bỏ qua những lời khuyên 
họ không thích. Thật vô lý khi bạn trả nhiều tiền để mua lời khuyên rồi lại gạt 
nó sang một bên. Bạn không nhất thiết phải luôn làm theo lời khuyên nhưng 
nó nên ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về 
bạn nhưng nhiệm vụ của nhà tư vấn là đảm bảo quyết định bạn đưa ra là đúng 
đăn. Là chủ doanh nghiệp, việc của bạn là có chịu chấp nhận rủi ro hay 
không. Còn việc của nhà tư vấn là đảm bảo bạn hiểu tường tận rủi ro bạn 
đang đón nhận. 


Tôi cũng đề nghị bạn thường xuyên mời các nhà tư vấn khác nhau ngồi lại 
cùng bàn thảo. Nhiều ông chủ tham khảo ý kiến tư vấn từng người một. Cách 
tốt nhất để khai thác tối đa trình độ và kinh nghiệm của các nhà tư vấn là mời 
họ ngồi lại với nhau và học cách họ tiếp cận một cơ hội hay thử thách cũng 
như cách họ phân tích ý tưởng của nhau. Kết quả sẽ cho bạn những lợi ích 
hay hơn nhiều. Bạn vẫn là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cuối cùng của 
công ty. 


GIỎI NGOÀI ĐỜI THỰC 


Dù có kiến thức và kinh nghiệm về kế toán công nhưng tôi vẫn còn nhiều 
điều phải học từ đời sống kinh doanh thực tế. Không gì giống với việc học từ 
những sai lầm để hiểu được có bao điều cần biết để xây dựng và vận hành 
thành công một công ty. 


Nó giúp bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một ê-kíp 
giỏi. Người cha giàu từng nói, “Không chỉ là con biết gì mà còn là con biết 
ai.” Khi bạn gặp phải một khó khăn trong kinh doanh, còn gì nhẹ nhõm cho 
bằng khi biết phải gọi ai để giúp đỡ tức thời. Chính nhờ hợp tác và hỗ trợ mới 
có được thành công kinh doanh ngày mai. 


TRÍ TUỆ TẬP THỂ 


Sự kết hợp của giỏi ở trường và giỏi ngoài đời thực sẽ giúp bạn xây dựng 
một doanh nghiệp thành công. Nhưng “trí tuệ tập thể” mới là công thức thực 
sự của thành công. Nó kết hợp cái giỏi ở trường và giỏi ngoài đời thực của cả 
ê-kíp. Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của cả nhóm được kết hợp lại 
trong quá trình kinh doanh hăn sẽ đẩy công ty của bạn đi lên. 


J3 Jhhqpe» € lối dlqpaunllt 0mee|bllp sô <ÿ &tBlm 


 £eauwill @]bwwì eejllầuU 


Quá trình quan trọng hơn mục tiêu 


CHƯƠNG 5 
Đồng tiền biết nối 
THÀNH CÔNG? 


“Chúng con chỉ giàu được sáu tháng,” tôi nói. “Tiền vào như nước và rồi 
mọi thứ như trời sập.” 


“Chậc, ít ra các con cũng nếm mùi triệu phú dù chỉ vỏn vẹn sáu tháng” 
người cha giàu cười nói. “Nhiều người cả đời có biết giàu là gì đầu.” 


“Vâng, nhưng giờ thì con trắng tay” tôi khóc lóc. “Sáu tháng thành công và 
bao nhiêu năm trả giá.” 


“Nhưng ít ra thì con cũng biết thế nào là sung sướng.” Người cha giàu lại 
cười, cố gắng làm tôi vui lên. “Nhiều người chăng bao giờ biết xây dựng một 
công ty quốc tế và một thành công quốc tế. Có mấy ai biết thế nào là tiền vào 
như nước đâu hả con.” 


“Và cũng có mấy ai hiểu được thất bại quốc tế là sao và tiền đổ ngược ra 
cửa là sao” tôi nói và bắt đầu cười. 


“Vậy tại sao con cười?” người cha giàu hỏi. 


“Con cũng không biết nữa,” tôi trả lời. “Con nghĩ con cười vì cho dù bây 
giờ đang rất đau, con vẫn không đối kinh nghiệm này lấy bất cứ thứ gì. Như 
cha nói, con đã chớm thấy một thế giới khác, một thế giới có rất ít người nhìn 
thấy, một. thế giới con muốn lại nhìn thấy nữa. Ít nhiều đó cũng là một điều 
thú vị.” 


Người cha giàu ngồi tựa vào ghế. Ông lặng yên một lúc lâu, dường như 
đang ngẫm lại đời mình, những trận chiến được mất đã qua. Cuối cùng ông 
bứt ra khỏi luồng suy nghĩ và nói, “Nhiều người đi làm nhằm tìm sự an toàn 
trong thế giới này. Với nhiều người, công việc và nhà là những nơi họ trốn 
mình khỏi thực tại khắc nghiệt của thế giới cạnh tranh. Tất cả những gì họ 
muốn là lương tháng trả đủ và một nơi ấm áp như ở nhà.” Người cha giàu lại 
ngưng lời rồi nói tiếp, “Nhưng có những người lại đi tìm cái gì đó khác.” 


“Ÿ cha nói còn có gì đó hơn cả sự an toàn và tiền?” tôi hỏi. 


Với ánh mắt thoáng buồn, người cha giàu đáp, “Phải. Nếu tất cả những gì 
cha muốn là một công việc ổn định, lương tháng đều đặn và một chỗ làm ấm 
cúng, cha chăng bao giờ trở thành một chủ doanh nghiệp.” 


“Vậy cha tìm øì?” tôi hỏi. “Ngoài sự an toàn và tiền?” 


“Một thế giới khác... một cách sống khác. Con biết đấy, cha xuất thân từ 
một gia đình nghèo. Cha không chỉ muốn có thật nhiều tiền. Cha không chỉ 
muốn một căn nhà đẹp và những chiếc xe hơi sang trọng. Cha còn muốn một 
cuộc sống ít người từng trải qua. Cha biết sẽ phải đối mặt với cơ hội thất bại 
nhiều hơn thành công. Cha biết có những lúc thăng trầm trong đời một chủ 
doanh nghiệp. Và cũng như người khác, cha lo lắng những thăng trầm đó. 
Nhưng ước mơ về một cách sống khác khiến cho những rủi ro đó trở nên 
đáng giá. Đó không phải chỉ là chuyện kiếm tiền mà còn là cuộc phiêu lưu 
trong đời.” Người cha giàu lại ngưng và chìm vào dòng suy nghĩ của riêng 
mình. 


Cuối cùng ông nói tiếp, “Khi về cuối đời thì cha cũng đã biết những thăng 
trầm đó chỉ là kỷ niệm của một cuộc phiêu lưu vĩ đại, của những vụ làm ăn 
được mất, của những người bạn được mất, và của những đồng tiền được mất. 
Đó sẽ là kỷ niệm về những người lạ bước vào cửa, sánh bước cùng con trong 
chuyến phiêu lưu và lại ra đi khi hành trình kết thúc. Và dọc đường, hy vọng 
con sẽ tìm được một chỗ, một nơi có chất lượng và vẻ đẹp cuộc sống mà tự 
sâu tận trong tim con biết nó tồn tại; con biết giấc mơ của con đã trở thành sự 
thật.” 


“Và cha đã tìm thấy nơi đó?” tôi hỏi. 


Người cha giàu nhẹ nhàng gật đầu và cười mãn nguyện. 
THOÁNG THẤY TƯƠNG LAI 

Đến đó thì thực sự tôi chăng còn gì để nói. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi 
còn phải nói chuyện với các chủ nợ, sửa sang và xây mới một công ty. Tôi 


vẫn còn nhiều điều phải học nên tôi biết đã đến lúc quay lại công việc. Xốc lại 
đồ đạc, tôi bắt tay người cha giàu và bước ra cửa. 


“Còn một điều nữa,” người cha giàu nói với theo. 


Tôi quay đầu lại nơi bậc cửa hỏi, “Còn øì nữa hả cha?” 

“Con biết sáu tháng trên đỉnh vinh quang là øì không?” 

“Là gì hả cha?” 

“Là một thoáng tương lai của con đấy.” 

“Một thoáng?” tôi lặp lại. “Ý cha là sao? Một thoáng tương lai?” 


“Năm 1974, khi con quyết định nghe theo lời khuyên của cha thay vì cha 
ruột con, con bắt đầu một quá trình. Quá trình đó có bắt đầu và kết thúc. Có 
thể sẽ mất nhiều năm nhưng nó có kết thúc. Con sẽ thắng nếu con chung thủy 
với quá trình đó. Trong chặng đường hiện tại, con sẽ có thêm nhiều thử thách 
và còn phải học nhiều thứ. Quá trình đó vừa thử thách con vừa huấn luyện 
con. Nếu con vượt qua được bài kiểm tra và rút ra được bài học, con sẽ tiếp 
tục được hành trình. Nếu con không vượt qua được bài kiểm tra và bỏ cuộc 
thay vì làm lại, quá trình đó sẽ đào thải con. Và sáu tháng vinh quang đó đã 
cho con thấy thoáng qua tương lai mình, thấy thoáng qua thế giới mà con tìm 
kiếm, thế giới đang chờ đợi con. Một thoáng của tương lai và một cách để nói 
với con rằng “Hãy cố gắng đi. Bạn đang đi đúng đường đấy. Nó cho con lòng 
can đảm tiếp bước quá trình, động lực để con tiếp tục cố gắng và không 
ngừng học hỏi.” 


“Làm sao cha hiểu được chuyện đó?” tôi hỏi. “Cha cũng từng nhìn thấy 
thoáng qua tương lai mình khi cần sao?” 


Một lần nữa, người cha giàu lại gật đầu và cười mãn nguyện. 


QUÁ TRÌNH MƯỜI NĂM 


Bài học của người cha giàu về quá trình rõ là một bài học vô cùng quan 
trọng trong đời tôi. Nhìn lại, có lẽ quá trình của tôi là những chu kỳ mười 


năm, cứ mười năm lại là một chặng đường mới. Ví dụ: 


1. 1974 - 1984: Quá trình học hỏi. Đầy là quãng thời gian tôi học những kỹ 


3. 


năng trong thế giới thực của một chủ doanh nghiệp. Không còn những ngày 
ngồi trong lớp học, trường kinh doanh đường phố đã dạy dỗ tôi. Tôi mắc 
nhiều sai lầm lớn đơn giản vì tôi còn nhiều điều phải học. Trong thời gian 
đó, tôi thực tập những kỹ năng của chủ doanh nghiệp bằng cách xây dựng 
công ty sản xuất ví nylon ở VÙng Viễn Đông và tiếp thị với cả thế giới. 
Chúng tôi cũng thiết kế các sản phẩm trưng bày cho các ban nhạc rock như 
Duran Duran, Van Halen, Judas Priest, Pink Floyd, và Boy George. Lúc đó, 
tôi cố hết sức học tất cả các lĩnh vực trong Tam giác C-Ð. Đó là trường học 
của thế giới thực mà tôi từng nói đến ở phần đầu cuốn sách. 


1984 - 1994: Quá trình kiếm tiền. Trong thời gian này, tôi bắt đầu kiếm 
được nhiều tiền cũng như xây dựng nền móng cho sự giàu có. Bài học lĩnh 
hội từ những sai lầm bắt đầu hữu ích qua số tiền kiếm về. Đầu tư tiền đó 
vào địa ốc mang lại cho Kim và tôi không chỉ tài sản lớn có thể tạo thu 
nhập mà còn cho chúng tôi kinh nghiệm đầu tư địa ốc. Cũng thời gian này 
tôi theo đuổi đam mê của mình là dạy làm chủ doanh nghiệp và đầu tư. 
Công ty chúng tôi mở các khóa có tên Trường kinh doanh cho Chủ doanh 
nghiệp và Trường kinh doanh cho Nhà đầu tư. Vào lúc đó, tôi kết hợp kỹ 
năng và cách dạy của người cha nghèo với các bài học về kinh doanh và 
đầu tư của người cha giàu. Đó cũng là lúc tôi nâng cao kỹ năng truyền 
thông trong Tam giác C-Ð qua việc học cách dạy khác xa với các phương 
pháp giảng dạy truyền thống. Như đã đề cập ở một chương trước, tôi phải 
quyết định mình muốn trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nào. Sau khi nắm 
căn bản các lĩnh vực, tôi quyết định cơ hội lớn nhất của mình là phát triển 
kỹ năng truyền thông. Nếu giỏi truyền thông, tôi có cơ hội lớn hơn trong 
bon sp hút những người có năng lực cao tạo thành ê-kíp gồm các lĩnh vực 
còn lại. 


1994 đến 2004: Quá trình đền đáp. Sau khi Kim và tôi có đủ tiền mà 
không cần phải nai lưng làm việc, tôi biết đã đến lúc phải cho đi. Trong 
quá trình điều hành doanh nghiệp giáo dục, tôi dành thời gian thiết kế một 
chương trình dạy các bài học của người cha giàu ở một mức phí thấp hơn. 
Đó là ý tưởng hình thành Công ty Người cha giàu. Thay vì dạy thông qua 
hội thảo mất đến 5000 đôla học phí, tôi quyết định tạo ra trò chơi 
CASHFLOW. Trong suốt thời gian đó, sự tập trung của tôi chuyển từ kiếm 
tiền sang trả lời câu hỏi, “Làm sao tôi có thể phục vụ nhiều người hơn?” 
Nhưng ngạc nhiên là từ khi tập trung phục vụ nhiều người hơn, tôi lại kiếm 
được nhiêu tiền hơn lúc chuyên tâm vào đồng tiền. Năm 2004, Kim, 
Sharon và tôi quyết định đã đến thời điểm cần có thêm người quản lý để 
nâng công ty lên tầm mới - và công việc cần phải tiến xa hơn. Vai trò làm 
chủ doanh nghiệp của chúng tôi xem như đã hoàn thành. 


Những chu kỳ mười năm đó không hề được hoạch định trước. Chỉ đến khi 


nhìn lại tôi mới nhận ra hình thái mười năm dó. 
AI MUỐN LÀ TRIỆU PHÚ? 
BÀI HỌC SỐ 5: Quá trình quan trọng hơn mục tiêu. 


Phần lớn chúng ta đều nghe đặt ra mục tiêu là quan trọng. Tuy nhiên, người 
cha giàu lại suy nghĩ khác về mục tiêu. Ông nói, “Mục tiêu quan trọng, nhưng 
quá trình đạt đến mục tiêu còn quan trọng hơn rất nhiều.” Ông giải thích, 
“Nếu con hỏi người ta “Ai muốn thành triệu phú?” ai cũng sẽ giơ tay. Có 
nghĩa họ có mục tiêu trở thành triệu phú, nhưng sau đó họ cần chọn quá trình 
để đạt được mục tiêu đó. Có nhiều cách để người ta đạt đến mục tiêu trở 
thành triệu phú.” 


NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÁC NHAU ĐỀ TRỞ THÀNH MỘT TRIỆU 
PHÚ 


Người cha giàu nói, “Lý do quá trình quan trọng hơn mục tiêu là vì quá 
trình xác định con trở thành ai để đạt được mục tiêu. Có một số ví dụ: 


1. Con có thể giàu có nhờ thừa kế. Nhưng hầu hết đều hiểu liệu chúng ta có 
chờ được đến khi thừa kế, và tìm người giàu sẵn sàng nhận nuôi con nghe 
bộ khó quá. 

2. Con có thể giàu có bằng cách kết hôn. Vẫn đề là ai cũng biết con sẽ là 
người như thế nào trong quá trình đó. Đó là chuyện xưa như trái đất. 

3. Con có thể giàu có theo cách hà tiện. Nhưng vấn đề là nếu con giàu theo 
cách này, cuối cùng, con vẫn là một kẻ hà tiện và thế giới này ghét những kẻ 
giàu hà tiện. Thực tế là những người giàu hà tiện trên thế giới mang lại tiếng 
xấu cho người giàu. 

4. Con có thể giàu có bằng cách lừa đảo. Nhưng cuối cùng con sẽ là một tên 
lừa đảo giàu có với những đứa bạn không trung thực bên cạnh. Người giàu 
chân chính không thích người giàu lừa đảo. 

5. Con giàu có nhờ may mắn. Có nhiều kiểu may mắn để giàu có. Con có thể 
có tài năng bẩm sinh, giống như các ngôi sao điện ảnh hay thể thao; con có 
thể trúng số; con có thể sinh ra đã giàu có; hay đơn giản con gặp thiên thời 
địa lợi. Nhưng nếu con mất tiền, con phải dựa vào may mắn để lại có tiền. 

6. Con có thể giàu có bằng cách trở thành một chủ doanh nghiệp khôn ngoan. 
Để trở thành một ông chủ giàu, con cần phải là một ông chủ khôn ngoan. Lý 


do cha thích con đường giàu có này vì nó đòi hỏi con phải trở nên khôn 
ngoan mà khôn ngoan thì quan trọng hơn chuyện kiếm nhiều tiền. Nếu con 
mất tiền, quá trình này sẽ dạy con làm thế nào để lấy lại những gì đã mất và 
thậm chí sau đó còn khôn ngoan hơn. 


TIỀN KHÔNG LÀM BẠN GIÀU 


Vé số có giải thưởng rất cao đơn giản vì có hàng triệu người muốn giàu 
nhờ may mắn. Tôi thấy buồn cười là cách làm giàu này không chỉ nhiều rủi ro 
nhất mà đến khi trúng giải cũng lắm chuyện kỳ khôi nhất; đó là cách không 
hề làm bạn thông minh hơn chút nào. Thật sự trúng số thường phản ánh sự 
thông minh tài chính của người ta thấp đến mức nào. 


NẾU BẠN MẤT MỘT TỈ ĐÔLA? 


Có một nhà báo hỏi tỉ phú Henry Ford, lúc đó một tỉ đôla có giá trị gấp 
nhiều lần bây giờ, “Nếu ông mất hết mọi thứ thì sẽ ra sao?” 


Câu trả lời của Ford là, “Tôi sẽ lấy lại sau không đầy năm năm.” 


Khi bạn so sánh câu trả lời của Henry Ford với những người trúng số, tôi 
tin bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa hai con đường trở thành triệu phú nhờ 
may mắn và trở thành tỉ phú bằng con đường làm chủ doanh nghiệp. 


MỘT CÂU HỎI ĐỀ SUY NGHĨ 


Sau khí đọc câu trả lời của Henry Ford, tôi vẫn tự hỏi mình, “Nếu mình 
mất tất cả, mình sẽ lấy lại được gì sau năm năm?” Nhìn lại quá khứ, cứ mỗi 
lần thất bại - và tôi đã thất bại rất nhiều lần - tôi lại vùng lên và kiếm được 
nhiều hơn số tiền đã mất đi. Tôi không kiếm được hàng tỉ đô như Henry Ford 
nhưng thu nhập của tôi cũng ở con số vài trăm triệu. Vì thế, theo ý kiến tôi, 
con đường làm chủ doanh nghiệp là con đường làm giàu tốt nhất vì nó còn là 
quá trình đào tạo để được giàu có tột đỉnh, miễn là bạn đồn trí tuệ và tâm 
huyết cho việc đó. 


ĐỔ NỀN 


Quá trình đào tạo trở thành chủ doanh nghiệp đòi hỏi bạn phải học và thu 
thập kinh nghiệm trong các lĩnh vực của Tam giác C-Ð. Khi một người đã 
thạo cả năm thì cuộc sống thật tuyệt. Như đã nói, tôi mất chừng mười năm 
làm sinh viên của trường kinh doanh đường phố để đạt được mức thành thạo 
cơ bản. Có ai có thể đạt được mức thành thục ở cả năm lĩnh vực nhanh hơn 
không? Hẳn nhiên rồi. Một trong những lý do tôi viết cuốn sách này đơn giản 
là để chỉ rõ cho bạn các yếu tố trong Tam giác C-Ð. Khi biết trước được các 
yếu tố này thì bạn dễ tập trung các hoạt động đào tạo và phát triển cá nhân 
hơn. 


VÌ SAO LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT IÀ YÊU TỔ CĂN BẢN 


Hầu hết những ai muốn làm chủ doanh nghiệp đều tập trung vào sản phẩm, 
yếu tố trên cùng của Tam giác C-Ð. Biết sản phẩm là quan trọng theo như bạn 
thấy trong Tam giác C-Ð nhưng bạn để ý rằng lưu lượng tiền mặt lại là yếu tố 
căn bản, chiếm nhiều diện tích nhất trong Tam giác C-Ð. 


C2 Set 


SSƯ 


Khi lần đầu khởi nghiệp, tôi thường thích thú quan tâm đến sản phẩm hay 
ý tưởng mới. Và vì thế mà tôi dính vào việc kinh doanh ví nylon. Ví nylon chỉ 
là một trong khoảng năm mươi ý tưởng sản phẩm mà chúng tôi có. Một số ý 
tưởng khác là ghép hình bằng gỗ, túi đường bằng vải bố với các bức ảnh 
Hawalli, một tạp chí, và cả các viên kẹo hình viên đạn đóng gói trong một hộp 
ghi “Căn viên đạn.” Bạn thấy đấy, khả năng sáng tạo của chúng tôi dường như 
vô tận. 


Ngay khi chúng tôi quyết định chọn ví nylon làm sản phẩm, cả ba bắt đầu 
thiết kế bao bì. Phần này cũng đòi hỏi kỹ năng sáng tạo, điều cả ba chúng tôi 
cùng thích. Không lâu sau đó chúng tôi đổ đi tìm người đầu tư. Hầu hết các 
nhà đầu tư tiềm năng đều lịch sự và dành thời gian xem qua sản phẩm và bao 
bì. Sau đó, nếu họ quan tâm, họ có cùng một câu hỏi, “Tôi có thể xem các số 
liệu tài chính? Định hướng của các anh?” Vì chúng tôi không hề tính đến 
chuyện đó nên bị từ chối ngay lập tức. 


Cả người cha giàu cũng từ chối chúng tôi nhưng ông không hề lịch sự như 
những người khác. Ông nổi điên lên, tống cổ hai đồng sự của tôi ra khỏi văn 
phòng, đóng sầm cửa lại và cho tôi một trận lôi đình. Tôi đã viết chuyện này 
trong các cuốn khác nên sẽ không kể lại chi tiết câu chuyện, nhưng bài học thì 
rất đáng được nhắc lại. Bài học là đối với các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư 
thành công, con số rất quan trọng. 


Giờ đây, khi đã già dặn hơn, thông minh và giàu có hơn, bất cứ khi nào tôi 
được yêu cầu đánh giá một sản phẩm hay một kế hoạch kinh doanh gì mới, tôi 
cũng làm điều tương tự như các nhà đầu tư từng làm với tôi: tôi hỏi về các 
COn số. 


Điều này không có nghĩa là tôi đọc hay lập các con số tài giỏi hơn những 
năm 1978. Điểm khác là tôi hỏi về nó và yêu cầu một người được đào tạo 
chuyện số má xem qua các số liệu cho tôi. Tôi giỏi truyền thông nên tôi kiểm 
tra phần kế hoạch kinh doanh rất cẩn thận. Việc tôi thạo truyền thông và 
không rành lắm về lưu lượng tiền mặt không phải là lý do để tôi bỏ lơ lưu 
lượng tiền mặt hay các yếu tố khác. Là một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư, 
tôi cần biết tất cả các mặt của công việc chứ không chỉ riêng phần tôi thích 
thú. 


Nếu có người muốn trở thành chủ doanh nghiệp đề nghị tôi xem một sản 
phẩm mới, câu hỏi đầu tiên của tôi là “Anh có các đề án về tài chính chưa?” 
Hay nếu đó là một công ty đã đâu vào đó, tôi sẽ hỏi “Các anh có báo cáo tài 
chính không?” Xin nhắc lại tôi hỏi những câu này không phải vì tôi rành về 
số liệu mà tôi hỏi chỉ để kiểm tra kiến thức của một chủ doanh nghiệp tương 
lai xem anh ta có thể trở thành một ông chủ thật sự. 


Nếu người chủ tương lai đó có các số liệu hay đề án thực sự, tôi sẽ nhờ 
người nào đó, như cộng sự Sharon của tôi, người đã có CPA và là một chủ 
doanh nghiệp xuất sắc, đi cùng tôi để điều nghiên các số liệu. Các con số biết 
nói và tôi cần ai đó đọc được rồi kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Là một chủ 
doanh nghiệp, tôi tin rằng việc đọc câu chuyện của bạn qua những con số rất 
quan trọng. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành chủ doanh nghiệp, một bài tập thú 
vị là thuê một kế toán có kinh nghiệm giúp bạn hiểu ngân sách được đề nghị 
và phân tích lưu lượng tiền mặt. Điều này quan trọng vì nó sẽ cho bạn ý niệm 
về những khoản phải chi để khởi nghiệp và điều hành một công ty. Khi biết 
được ngân sách bạn sẽ hiểu bạn cần phải bán bao nhiêu, mức độ truyền thông 
như thế nào, để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Người kế toán kinh nghiệm cũng 
có thể chỉ ra những chi phí mà chưa chắc bạn đã biết. Tôi ước mình có cơ hội 
làm bài tập đó trước khi khởi nghiệp kinh doanh ví nylon. Có lẽ tôi đã không 
mất nhiều tiền đến thế. Chi phí thuê một kế toán kinh nghiệm để hướng dẫn 
tôi có lẽ chỉ vài xu lẻ so với số tiền tôi mất. Quan trọng hơn, tiền bạn bỏ ra 
cho một kế toán sẽ vô giá trong quá trình học hỏi trở thành chủ doanh nghiệp. 


Nếu bạn hỏi các kế toán, tôi chắc họ sẽ nói với bạn rằng hầu hết các chủ 
doanh nghiệp thiếu kiến thức về thực hành kế toán và luật kế toán và thật kinh 
hoàng khi đụng đến việc theo dõi số liệu tài chính. Sự thiếu chính xác về số 
liệu có thể gây rác rối cho họ không ít. Chính sự thiếu kiến thức này làm họ 
mất không ít tiền. Nói cách khác, thà trả trước mà ít còn hơn phải trả nhiều 
sau này. 


VÌ SAO TÔI SÁNG TẠO RA TRÒ CHƠI 


Một trong những lý do chính tôi tạo ra trò chơi CASHFLOVW là trận lôi 
đình của người cha giàu vào những năm 1970 đó. Suốt cả đời tôi, người cha 
giàu liên tục nhẫn mạnh tầm quan trọng của những con số và tôi thật sự nghĩ 
mình hiểu chúng. Cho đến khi ông muốn nhai tươi nuốt sống tôi khi tôi mất 
quá nhiều tiền thì lúc đó tôi mới bắt đầu vỡ ra vì sao ông lại đánh giá chúng 
cao đến thế. Bây giờ tôi đã hiểu. 


Trò chơi như nhịp cầu nối giữa bạn và kế toán. Nó không biến bạn thành 
một kế toán. Trò chơi sẽ cho bạn cơ hội quen với lập luận nhóm kỹ năng K và 
P của nghề kế toán. 


Nếu bạn giống tôi, yếu kế toán và số liệu, tôi đề nghị bạn nhất thiết dùng 
trò CASHFLOW làm công cụ giáo dục. Mời bạn vào trang web 
www.richdad.com tìm hiểu thêm về trò chơi CASHEFLOW và các câu lạc bộ 
CASHFLOVW trên thế giới. 


Một lần nữa, trước khi thôi việc để khởi nghiệp, tôi đề nghị bạn ngồi với 
một kế toán giàu kinh nghiệm và xem qua ngân sách về những khoản cần chỉ 
để bắt đầu và duy trì một công ty. Nếu con số có làm bạn bật ngửa thì hãy hít 
một hơi thật sâu rồi đi ngủ một hai đêm gì đó. Hãy dành thời gian nghiền 
ngẫm từng loại chi phí. Chi phí ban đầu, xây dựng, hay phát triển công ty 
thường nhiều hơn những gì bạn tưởng. 


ĐỪNG BỎ VIỆC 


Nếu các chi phí làm bạn hốt hoảng thì có lẽ chủ doanh nghiệp không phải 
là con đường dành cho bạn. Chi phí cao là thử thách thường ngày của việc 
kinh doanh. Chấp nhận thử thách đó là một trong những việc quan trọng nhất 
của chủ doanh nghiệp. Nó cần rất nhiều sức mạnh tư duy của cả bốn nhóm kỹ 
năng P, K, S, L để giải quyết những khó khăn này. Cá nhân tôi không thích 
thử thách nhưng cứ mỗi lần chấp nhận, tôi lại khá hơn, thông minh hơn và tự 
tin hơn trong vai trò làm chủ. 


CHO TÔI XEM SỐ LIỆU 


Khi có người muốn làm chủ kêu gọi tìm đầu tư, họ chia thành hai nhóm: 
1. Những người có kế hoạch kinh doanh và đề án tài chính 
2. Những người chăng có gì cả 


Nếu người đó đến tay không có nghĩa là họ chỉ mới bước những bước đầu 
tiên của cuộc hành trình hoặc họ chăng có khái niệm mình đang làm gì hoặc 
cả hai. Nói về sản phẩm mà không có đề án tài chính cho thấy những người 
này chưa nghĩ thấu đáo về quá trình. Nếu tôi quan tâm, tôi có thể đề nghị họ 
quay lại bản vẽ, dùng Tam giác C-Ð làm kim chỉ nam, và thuê một kế toán 
cùng nhau lên kế hoạch kinh doanh với đầy đủ số liệu. 


(Bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách The ABOS oƒ mriting business 
plans, Garret Sutton, Wamer Books.) 


MỘT BƯỚC HUY ĐỘNG VỐN 


Khi có ai hỏi tôi “Làm sao tôi huy động vốn cho công ty mình?” tôi đáp 
rằng “Anh có kế hoạch kinh doanh không?” Một kế hoạch kinh doanh tốt 
được trình bày rõ ràng có thể huy động được số tiền bạn cần. Kế hoạch kinh 
doanh tệ kết hợp với trình bày tệ có thể làm bạn không được đồng nào cả. 


Nhưng điều đó không có nghĩa con số trong kế hoạch kinh doanh là bất di 
bất dịch. Kết quả tài chính của hầu hết các công ty mới thường không theo 
như kế hoạch hoặc chính xác với đề án. Quá trình viết ra kế hoạch kinh doanh 
với các số liệu là quá trình tư duy kỹ năng P và K mà chủ doanh nghiệp suy 
nghĩ một cách chỉ tiết và đặt xuống giấy. Như đã nói ở chương một, một công 
ty thành công xuất hiện trước khi công ty đó thực sự ra đời. Đó là quá trình 
sáng tạo được viết ra giấy. 


Kế hoạch không cần phải bóng bẩy. Có thể nó rất đơn giản. Một kế hoạch 
đơn giản cho nhà đầu tư thấy được những suy nghĩ trong đầu của chủ doanh 
nghiệp. Nó cũng cho phép chủ đầu tư biết rằng người đó nghiêm túc trong 
việc kinh doanh họ đang giới thiệu. 


Cho nên dù công ty chưa thành hình, quá trình suy nghĩ sáng tạo kinh 
doanh, viết ra giấy, cân đối với các số liệu cũng nói lên một câu chuyện là 
một quá trình đào tạo tuyệt vời và thực tiễn. Nó bắt đầu cân bằng giữa giỏi ở 
trường và giỏi ngoài đời thực. 


KẾ TÔI NGHE MỘT CÂU CHUYỆN 


Nhiều năm trước, có một chàng trai gọi điện xin hẹn gặp tôi. Khi tôi hỏi 
mục đích, anh ta nói, “Tôi có một dự án kinh doanh muốn trình bày với ông.” 


“Anh đang cần người đầu tư?” tôi hỏi thăng. 


Anh ta bất ngờ nên ngập ngừng nói “Vâng.” 


Thường tôi không bàn chuyện kinh doanh lúc còn mới chớm như thế 
nhưng vì tò mò nên tôi đồng ý hẹn anh ta ăn trưa bàn chuyện. 


Một tuần sau, tôi gặp anh ta trong một nhà hàng nhỏ. Anh ta ăn mặc rất đẹp 
và có một kế hoạch kinh doanh nhìn khá ấn tượng. Như đã nói, tôi không giỏi 
chuyện các con số lắm nhưng tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện của những 
con số và kế hoạch. Điều đầu tiên tôi nhìn vào là lương bổng trong đề án tài 
chính. Với tôi, đó là nơi câu chuyện bắt đầu. 


Chàng trai trẻ đặt khoản lương 120 ngàn đôla một năm cho mình trong đó. 
Câu hỏi đầu tiên của tôi là, “Tại sao anh cần lương cao đến vậy từ một công 
ty còn chưa ra đời?” 


“Thì đó là mức mà tôi hiện đang được trả” anh ta đáp, hơi kiêu ngạo một 
chút. “Ngoài ra, tôi còn có vợ và ba đứa nhóc đang đi học. Đó là mức thấp 
nhất mà tôi có thể sống được.” 


“Vậy à,” tôi trả lời rồi tiếp tục xem qua kế hoạch kinh doanh. Như tôi nói, 
kế hoạch kinh doanh và đề án tài chính cho bạn biết mọi thứ. Mục lương giới 
thiệu cho tôi nhân vật chính, người hùng của câu chuyện. Tôi đã hiểu phần 
nào những gì đang diễn ra trong não bộ anh ta, cách suy nghĩ của anh ta, cách 
anh ta tiêu tiền và những ưu tiên cho đời sống cá nhân của anh ta. 


Nhìn vào yêu cầu mức lương và hiểu những gì trong đầu anh ía, tôi cảm 
thấy anh chàng vẫn suy nghĩ không khác gì người làm công đi tìm việc làm 
lương cao. Và tôi chỉ còn trông cho bữa ăn trưa kết thúc càng sớm càng tốt. 
Qua đó cũng quá đủ để tôi quyết định không đầu tư vào kế hoạch của anh ta 
chút nào. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TAM GIÁC C-Ð 


Vì chưa gọi món và vẫn phải lịch sự, tôi tiếp tục xem các mục chi phí khác, 
đánh giá chúng trong mối quan hệ với Tam giác C-Ð. Nói cách khác, bước 
đầu tiên tôi sử dụng tư duy nhóm L. Tôi cần hiểu phần nào người đối diện 
mình. Bước thứ hai là tư duy nhóm S, P, và K rồi đưa ra mối liên hệ giữa báo 
cáo tài chính và năm yếu tố cơ bản trong Tam giác C-Ð. Biểu đồ trong đầu tôi 
trông giống thế này. 


Thunhập ”] 


Câu hỏi tiếp theo của tôi là, “Hiện giờ anh đang làm gì cho ông chủ? Nghề 
của anh là gì?” 


“Tôi là kỹ sư cơ khí” anh ta đáp. “Tôi làm ở bộ phận phục vụ khách hàng - 
theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng qua hệ thống. Đó là chỗ tôi phát triển 
sản phẩm của mình. Để tôi kể cho ông nghe nhé.” 


“Hượm đã,” tôi nói. “Tôi có vài câu hỏi về đề án.” Chỉ vào dòng Quảng 
cáo và Khuyến mại, tôi hỏi, “10.000 đôla này chi như thế nào? Kế hoạch tiếp 
thị của anh là gì?” 


“Ơ, tôi chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Kế hoạch của tôi là thuê một công ty 
lo phần tiếp thị.” 


“Thế anh đã có kinh nghiệm gì về bán hàng và tiếp thị?” tôi hỏi. 


“Tôi chưa có gì cả,” anh ta trả lời. “Phần lớn thời gian làm việc của tôi 
dành cho các hệ thống nội bộ công ty. Từ đó tôi có ý tưởng cho sản phẩm 
mới. Nó sẽ đổi mới cách đặt hàng “ 


“Anh đã nói chuyện với một luật sư về quyền sở hữu để bảo vệ ý tưởng của 
mình chưa?” 


“Tôi có tìm nhưng chưa được người nào.” 


“Trong kế hoạch, anh chỉ dành 4000 đôla cho phí luật sư. Tại sao vậy?” 


“Tôi muốn giữ chi phí thấp. Sau này, khi có tiền, tôi sẽ thuê thêm luật sư. 
Còn bây giờ thì tôi nghĩ 4000 đôla là đủ để bắt đầu.” 


“Vậy còn ai sẽ giúp anh các đề án này?” tôi hỏi. “Tôi không thấy một dòng 
nào cho chi phí kế toán.” 


“Ô, ông nói đúng. Tôi quên mất mục này. Ông nghĩ nên dành bao nhiêu 
cho chi phí kế toán?” 


“Tôi không biết,” tôi trả lời. “Tôi không phải là kế toán. Nếu anh thực sự 
muốn biết anh nên hỏi kế toán.” 


“Làm thế nào tôi tìm được một người giỏi nhỉ?” 


“Anh có thể gọi cho kế toán của tôi nhưng anh ta tính phí đắt và hơi phí 
cho anh vào lúc này.” 


“Ô,” chàng trai trẻ trả lời. “Tôi đang cố giữ chi phí ở mức thấp nhất. Tôi sẽ 
tìm một kế toán rẻ hơn.” 


ĐÃ NGHE ĐỦ CÂU CHUYỆN 


Dù như thế chưa thể gọi là đã nghiên cứu sâu vào bản kế hoạch kinh doanh 
nhưng tôi nghe như vậy đã đủ. Cuối cùng tôi cũng nhìn vào sản phẩm mới của 
anh ta, một việc không nên để xảy ra nếu anh ta nghe lời khuyên của một luật 
sư về bảo vệ tài sản trí tuệ. Anh ta không yêu cầu tôi ký bất cứ giấy tờ nào 
yêu cầu tôi giữ bí mật về sản phẩm - một bằng chứng rành rành rằng anh 
chàng muốn làm chủ doanh nghiệp này còn thiếu lắm kinh nghiệm ở đời. 


BÀI HỌC ĐỀ ĐỜI 


Nếu tôi thích sản phẩm đó, có thể tôi đã chôm ý tưởng của anh ta và đưa 
vào thị trường. Làm sao tôi biết chuyện này? Đau đớn là vì tôi cũng mắc sai 
lầm tương tự như anh chàng nọ. Năm 1977, lẽ ra tôi nên đăng ký bản quyền 
sản phẩm ví nylon nhưng tôi quyết định tiết kiệm vài đôla đó và không thuê 
một luật sư lo bằng sáng chế. 


Vì thế mà khi nảy ra ý tưởng trò chơi CASHELOVW 101, tôi không nói với 
ai trừ Kim và người kỹ sư cùng thực hiện. Người đầu tiên tôi tìm gặp là một 
luật sư bảo vệ sáng chế. Người tôi thuê là Michael Letcher, một trong những 
luật sư bảo vệ sáng chế tên tuổi nhất thế giới. Và anh cũng là chồng của 
Sharon Letcher, người mà như bạn biết đã trở thành đồng tác giả của tất cả 


các cuốn Dạy con làm giàu, đồng sự của tôi và Kim trong Công ty Người cha 
giàu. 


Đây là một ví dụ nữa về chuyển cái rủi thành cái may. Cái rủi bởi thiếu 
kinh nghiệm và tăn tiện khi không lấy bằng sáng chế cho ví nylon, gây thiệt 
hại hàng triệu đôla đã chuyển thành cái may khi tôi học từ sai lầm đó. Kim và 
tôi đã trúng số khi gặp Mike và sau đó là Sharon và có cô tham gia bát đầu 
cho cuộc kinh doanh mới. Nếu không có sai lầm năm 1977 đó thì quan hệ hợp 
tác của Kim, Sharon, và tôi đầu có xảy ra vào năm 1997. 


Michael Letcher là một luật sư tài ba nhưng anh ta lại tính phí rất cao. Anh 
là bằng chứng của cái gọi là tiền nào của nấy. Vì thế chúng tôi yêu cầu anh 
viết cuốn Protecting Your #1 Asset (Wamer Books). Trong cuốn sách đó, bạn 
sẽ học được cách làm thế nào bảo vệ ý tưởng, sản phẩm, nhãn hiệu và logo 
của mình khỏi những tay “đạo tặc” nhan nhản trong thế giới này. Bạn sẽ cần 
tìm luật sư bảo vệ sáng chế cho mình. Nhưng học hỏi qua sách của Michael 
và chuẩn bị cho việc gặp mặt luật sư, bạn có thể tiết kiệm hàng ngàn đôla. 
Cuốn thứ hai của anh OPM, Other Peopleš Money (Wamer Books) chia sẻ 
các chiến lược khởi nghiệp và phát triển công ty của bạn bằng tiền và nguồn 
lực của người khác. Nếu không có tài năng và nhiều năm kinh nghiệm của 
Michael, công ty của tôi đã không có giá trị như ngày nay. 


Một lý do nữa vì sao luật nằm ngay dưới sản phẩm trong Tam giác C-Ð là 
vì ý tưởng thường là tài sản quan trọng nhất của công ty. Công việc của luật 
sư là phải bảo vệ công ty, sản phẩm và tài sản trí tuệ - trước cả khi có sản 
phẩm hay việc kinh doanh. Nếu bạn là người có tư duy nhóm S, bạn cần sách 
của Michael Letcher và bảo vệ ý tưởng của mình, tài sản quan trọng nhất của 
bạn. Sách của anh nên có trong tủ sách của bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Mỗi 
khi có ý tưởng mới, hãy nói chuyện với luật sư hoặc xem qua sách của 
Michael trước khi chia sẻ hay kể nó với ai khác. 


NÓI “KHÔNG” 


Chàng kỹ sư trẻ nhìn có vẻ tốt. Anh ta cũng có dáng dấp của một nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp thành công. Sản phẩm mới của anh ta cũng nhiều triển 
vọng. Thế nhưng tôi nói “Không, tôi nghĩ là sẽ không đầu tư vào chuyện làm 


ăn này.” Lưu lượng tiền mặt trong Tam giác C-Ð đã thể hiện điểm mạnh và 
điểm yếu của anh khi làm chủ doanh nghiệp. Tôi không nói “không” với sản 
phẩm hay ý tưởng của anh ta. Tôi nói “không” với anh ta. Anh ta vẫn còn 
phải làm thêm nhiều bài tập. 


KHÔNG CÓ ĐẦU TƯ DỞ 


Người cha giàu thường nói, “Không có đầu tư dở nhưng có rất nhiều nhà 
đầu tư đở.” Ông còn nói, “Không có cơ hội kinh doanh dở nhưng có rất nhiều 
chủ doanh nghiệp dở.” Theo ý tôi, chàng kỹ sư trẻ này có một ý tưởng hay 
cho một sản phẩm mới. Tuy nhiên, ý tưởng kinh doanh của anh ta lại không 
hay như thế. 


Điều người cha giàu muốn gieo vào đầu chúng tôi là thế giới này đầy 
những cơ hội hàng triệu đôla. Vẫn đề là số cơ hội hàng triệu đôla nhiều hơn 
số chủ doanh nghiệp triệu đôla. Vì thế mà lưu lượng tiền mặt lại quan trọng 
đến vậy. Nó không phải là chuyện của cơ hội mà là của chủ doanh nghiệp. 
Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn sáng tạo của công ty, khi công ty còn 
chưa nên hình nên dáng. 


VÙNG BÁO ĐỘNG 


Một lý do vì sao nhân viên ngân hàng không hỏi bạn bảng điểm ở trường, 
điểm trung bình hay bạn học ngành øgì là vì anh ta không quan tâm đến trình 
độ học vấn của bạn. Anh ta chỉ quan tâm đến trình độ tài chính của bạn, điều 
này cho thấy mức độ trách nhiệm tài chính, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, 
bạn tiêu tiền vào đâu, và bạn giữ lại được bao nhiêu mà thôi. Khi nhìn vào đề 
án tài chính, hoặc tốt hơn, các số liệu tài chính thật của một công ty đang tồn 
tại, tôi đã học cách tìm những chỉ số tương tự như thế. Khi nhìn vào số liệu, 
cả dự báo lẫn thực tế, có một số mục là vùng báo động cho tôi. Chúng là: 


Không chỉ là lương tháng. Bạn có để ý là tôi nhìn vào mục này trước 
không. Nó nói với tôi nhiều điều về chủ doanh nghiệp. Nó cho tôi biết chủ 
doanh nghiệp quan tâm điều gì hơn: công ty hay đời sống riêng. Rất nhiều lần 
tôi thấy những ông chủ cưỡng bức, bỏ đói và hành hạ công ty của họ hơn là 
cho ăn và nuôi dưỡng nó. Một người bạn của tôi tư vấn cho một công ty bảo 


trì nhà cửa đang gặp khó khăn tài chính ở Denver. Công ty có những hợp 
đồng rất hời với các văn phòng và chung cư để giữ các bãi đậu xe sạch sẽ vào 
mùa hè và không đọng tuyết vào mùa đông. Chi phí thấp, mức lời cao lễ ra 


công ty phải ăn nên làm ra. Nhưng ngược lại công ty luôn bị thiếu tiền. 


Điều tra kỹ, bạn tôi phát hiện ông chủ có những nhà nghỉ trượt tuyết đắt 
tiền ở Vail và Aspen với trăm thứ phải chi. Ngoài ra, công ty còn có xe hơi 
xịn và những bữa tiệc linh đình, tất cả đều tính vào chi phí của công ty. Tệ hại 
hơn, ông ta còn nói dối Sở thuế của bang và hành động của ông ta bắt đầu có 
xu hướng trốn thuế chứ không còn là tránh thuế nữa. 


Khi bạn tôi đề nghị ông bán nhà và xe, cắt giảm chi phí và thuê một công 
ty kế toán tiếng tăm để làm êm chuyện thuế, bạn tôi bị sa thải. Ông chủ vẫn 
nghĩ công việc kinh doanh có chỗ sai gì đây. Đó là ví dụ rất rõ cho thấy một 
chủ doanh nghiệp đặt nhu cầu của mình lên trên nhu cầu của công ty. Những 
con số nói lên được cả về công ty và người chủ. 


Chi phí tốt và đủ phí xấu. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất 
của ngưởi cha giàu. Ông nói, “Lý do có quá nhiều người nghèo là vì họ tiêu 
pha nghèo. Hay nói cách khác, có chi phí tốt và chi phí xấu.” Ông giải thích, 
“Người giàu giàu lên là nhờ họ có những khoản chi làm họ thêm giàu. Người 
nghèo nghèo đi vì họ có những khoản chi làm họ thêm nghèo.” Nếu xét về 
chủ doanh nghiệp thì ông cho rằng, “Hầu hết đều không phải là những ông 
chủ giỏi vì họ lo tiết kiệm hơn là biết cách chi tiêu khôn ngoan.” 


Một trong số lý do làm đổ sập công ty ví nylon của tôi là ý muốn tiết kiệm 
tiền thay vì chỉ 7.000 đôla cho phí luật sư cầu chứng. Khoản tiết kiệm vài 
ngàn đô đó hủy hoại công ty triệu đôla. Bài học cho tôi là học cách tiêu tiền 
để kiếm thêm tiền. 


Một người bạn của tôi lúc nào cũng gặp khó khăn trong chuyện kinh 
doanh. Một lần ăn trưa, cô kể cho tôi là vừa mới chi 50.000 đôla trang trí lại 
căn hộ. Khi tôi hỏi đó có phải là căn hộ của cô thì cô mới nói, “Không. Mình 
làm gì có tiền trả trước một khoản lớn thế nên mình thuê thôi.” Khi tôi gặng 
hỏi tại sao cô lại tiêu chừng đó tiền cho một tài sản mà cô không sở hữu, cô 
nàng nổi đóa lên, “Thì tôi cần một nơi thật đẹp để sống chứ.” Đến lúc đó thì 
tôi tin mình hiểu được phần nào vì sao việc kinh doanh của cô luôn gặp khó 
khăn. Đơn giản là cô ta tiêu tiền một cách không khôn ngoan. 


Một trong những lý do Tam giác C-Ð được đặt tên theo nhóm C và Ð trong 
Kim tứ đồ là vì một cá nhân ở phía bên phải của Kim tứ đồ phải biết cách tiêu 
tiền như thế nào và lấy lại tiền đó một cách có lợi. Một trong những nguyên 
do vì sao những người trong nhóm L và T của Kim tứ đồ khi làm chủ rất khó 
khăn đơn giản vì họ biết cách làm ra tiền nhưng lại không biết cách tiêu tiền 
và cách lãy lại số tiền nhiều hơn số đã tiêu. Khả năng tiêu tiền và lấy lại nhiều 
hơn rất quan trọng cho các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nhóm C và 
Ð của Kim tứ đồ. 


Từ năm 1977 đến 2005, thị trường địa ốc “sốt”. Dù thị trường phát triển 
như thế, tôi vẫn gặp nhiều nhà đầu tư địa ốc không kiếm được tiền hay bất kỳ 
thu nhập thụ động nào. Với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy người đó không biết 
cách tiêu tiền và lấy lại nhiều tiền hơn. Những người này khó mà là chủ 
doanh nghiệp giỏi hoặc họ cần học thêm các kỹ năng kinh doanh. Khi nhìn 
vào số liệu của một công ty, tôi tìm kiếm khả năng này, khả năng tiêu tiền và 
lấy lại nhiều hơn. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng. 


Bạo vì tiền. Người cha giàu nói, “Kinh doanh và bận rộn là hai thứ hoàn 
toàn khác nhau. Lý do nhiều người không làm chủ doanh nghiệp giỏi được là 
vì họ cứ bận suốt, làm việc vất vả mà chăng kiếm được nhiều tiền. Một chủ 
doanh nghiệp phải làm ra tiền và tiền đó phải thể hiện ở lưu lượng tiền mặt 
trong Tam giác C-Ð.” 


Cách đây vài năm, tôi có đọc bài báo về một cặp vợ chồng bị sa thải sau 
ngày 11 tháng 9. Cả hai đều là nhân viên tiếp thị lương cao, tổng thu nhập đến 
250.000 đôla ở một công ty lớn tại New York. Sau một năm họ tự mở công ty 
chuyên về tiếp thị, công ty kiếm chưa được 26.000 đôla. Tại sao vậy? Tôi 
nghĩ nguyên nhân vì khi còn là những nhần viên lương cao vọi, họ không phải 
lo đến phần tài chính của công ty. Bây giờ là chủ doanh nghiệp, họ phải lo tất. 
Họ chợt nhận ra kỹ năng tiếp thị trong thế giới làm công không đảm bảo 
thành công về mặt tài chính khi ra đời. 


Đột nhiên họ hiểu rằng làm chủ công ty không chỉ đơn giản là làm việc vất 
vả bận rộn, mà là các hoạt động của bạn được phản ánh trực tiếp ở tiền vào và 
tiền ra. Người cha giàu thường nói, “Một người làm công có thể được trả 
lương vì bận rộn. Còn một ông chủ được trả tiền vì kết quả.” Kết quả vẫn 


thường được biết đến như là phần cốt lõi. Vì thế mà lưu lượng tiền mặt là nền 
tảng của Tam giác C-Ð. Như người cha giàu nói, “Con không cần một két an 
toàn cho những cái cớ. ” 


Đối với tôi, vùng báo động chỉ ra chủ doanh nghiệp đang bị rối trong một 
phần nào đó của quá trình phát triển. Liệu chủ doanh nghiệp có học từ quá 
trình và tiến bộ lên hay tiếp tục bị kẹt? 


Dấu hiệu cảnh báo vẫn là chuyện thường xảy ra trong cả cuộc sống lẫn 
kinh doanh. Bất cứ khi nào ai đó có dấu hiệu cảnh báo trong quá trình của họ, 
tôi lại lưu ý là cuộc sống cũng bị ảnh hưởng theo. Có thể là sức khỏe kém, xui 
xẻo, hay quan hệ xấu đi. Người cha giàu nói, “Chúng ta có thể chọn cách lắng 
nghe cảnh báo đó và học hỏi hoặc lờ nó đi. Nếu con chấp nhận dấu hiệu, quá 
trình có thể đối hướng và một quá trình mới có thể bắt đầu.” 


Cha ruột tôi hút từ hai đến ba gói thuốc mỗi ngày. Dấu hiện cảnh báo kéo 
dài gần hết cả đời ông. Nhưng ông không thèm chú ý đến nó và cuối cùng bị 
chẩn đoán ung thư phổi. Cuối cùng ông bỏ thuốc nhưng đã quá trễ. Một quá 
trình, kết thúc và một quá trình mới bắt đầu. Chặng đường tiếp theo đó là 
cuộc chiến vì sự sống và ông đã bại trận khoảng một năm sau. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Có một câu cũ rích rằng, “Đồng tiền biết nói còn báo cáo tài chính biết đi.” 
Đồng tiền “có trọng lượng” là trong báo cáo tài chính, ở dòng cuối cùng. Là 
chủ doanh nghiệp, bạn không cần phải là kế toán viên nhưng bạn phải hiếu kế 
toán. Trước khi bạn thôi việc, xin hãy nhớ hai điều: 


¡. Người làm công và những nhà tư vấn không chịu trách nhiệm chuyện tiền 
bạc, chủ doanh nghiệp lo chuyện đó. 
2. Khi nhìn vào Kim tứ đồ, những người trong nhóm L và T 


không được yêu cầu phải có báo cáo tài chính. Nhưng những người trong 
nhóm C và Ð bắt buộc phải có báo cáo tài chính. Tại sao? Vì đồng tiền biết 
nói và câu chuyện của nó thể hiện sự nhạy bén tài chính của những người 
trong nhóm C và Ð. Những cá nhần đó được đánh giá bởi thành công tài 
chính trong nhóm C và Ð. 


SUY NGHĨ NHƯ MỘT CFO (GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH) 


Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tài chính ở lưu lượng tiền mặt trong Tam 
giác C-Ð, tôi đề nghị bạn hãy làm quen với trò chơi CASHELOW và chơi 
thường xuyên. Trò chơi dạy bạn suy nghĩ như một CEO, một giám đốc tài 
chính, thành viên quan trọng trong bất kỳ ê-kíp lãnh đạo nào. 


CHỦ DOANH NGHIỆP ĐỒ LỖI 


Một giám đốc điều hành (CEO) hay chủ doanh nghiệp không thể đố lỗi cho 
ai được. Cớ này cớ nọ hay đổ tội cho cấp dưới không bao giờ là chuyện nên 
làm. Đồng tiền nằm trong tay chủ doanh nghiệp hay CEO. Vì thế mà lưu 
lượng tiền mặt là nền tảng trong Tam giác C-Ð. Đó là chỗ đồng tiền nằm lại. 
Là chủ doanh nghiệp, bạn là người chịu trách nhiệm với cả Tam giác C-Ð. Vì 
thế, trước khi bạn thôi việc, luôn nhớ nơi nào đồng tiền nằm lại và nhớ rằng 
đồng tiền biết nói. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 4: Quá trình quan trọng hơn mục tiêu. 


HIỆN TẠI BẠN ĐANG Ở ĐẦU? 


Cha ruột tôi nói rằng bạn có thể có một tấm bản đồ tuyệt vời và điểm đến 
được ghi chú rõ trên đó, nhưng nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì tấm bản 
đồ không giúp được gì cho bạn. 


Để trở thành chủ doanh nghiệp, bạn cần trung thực với chính mình khi 
đánh giá bạn đang ở đâu. Như tôi đã nói trong chương trước, xác định vị trí 
của bạn ở từng kỹ năng trong năm yếu tố của Tam giác C-Ð và tạo một ê-kíp 
quanh bạn để khỏa lấp những điểm yếu của bạn. 


TIÊN MẶT LÀ VUA 


Hiểu lưu lượng tiền mặt và quản lý tiền mặt là việc hoàn toàn bắt buộc cho 
bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Chủ doanh nghiệp vẫn là người chịu trách 
nhiệm cho mọi lời lỗ. Mở công ty gần như luôn tốn kém hơn mức các chủ 
doanh nghiệp trù tính. 


HIỂU VÒNG QUAY TIÊN MẶT ĐẶC TRƯNG 
TRONG NGÀNH KINH DOANH CỦA BẠN 


Nguồn tiền cùa bạn từ đầu? 
° Bạn đang đầu tư bao nhiêu tiền? 
° Bạn cần thu hút bao nhiêu vốn đầu tư? 


° Bạn có mượn tiền để khởi nghiệp? 


Bạn có người hợp tác sẵn sàng sản xuất sản phẩm bằng tiền và 
những nguồn lực của họ để hưởng một phần lợi nhuận. 


Khách hàng cửa bạn có trả ngay lúc mua không. Hay bạn cần gia 
hạn nợ? 


Nếu bạn cần gia hạn nợ cho khách hàng, mất bao lâu để thu lại 
nợ? 


Mức nợ xấu mà bạn có thể chấp nhận từ khách hàng? 


Mất bao nhiêu vòng sản phẩm để lưu lượng tiền đạt mức dương? 


Bạn có thể cấp phép sản xuất cho các công ty trong các ngành 
khác để thu phí bản quyền và để họ không cạnh tranh với bạn 


Bạn có thể cấp phép sản phẩm cho các công ty nằm ở những vùng 
lãnh thổ khác để thu phí bản quyền và để họ không cạnh tranh với bạn. 


Bạn sử dụng tiền mặt làm øì? 
Bạn có ý tưởng cho sản phẩm? 
Bạn có bảo vệ sản phẩm của mình? 
Bạn có kế hoạch kinh doanh từ ý tưởng hay sản phẩm đó không? 
Bạn có cần trả tiền cho nhà tư vấn khi xin ý kiến của họ không? 


Bạn có cần làm hàng mẫu? 


Bạn có cần tìm nguồn hàng và nguồn cung cấp tốt? 


Bạn có thể đàm phán phương thức thanh toán và nhà cung cấp 
không? 


Bạn có cần văn phòng? Nhà kho? Xe cộ? 

Bạn cần nguồn cung cấp văn phòng loại gì? 
Bạn cần thiết bị văn phòng gì ? Máy vi tính? Máy photocopy? 
Bạn cần bao lâu để sản xuất ra sản phẩm? 


Bạn cần bao nhiêu nhân công, ở mức lương nào, ở giai đoạn phát 
triển nào? 


° Bạn và ê-kíp cần bao nhiêu lương trong giai đoạn đầu kinh doanh? 


° Bạn cần bao nhiều tiền và khi nào cần để sản xuất ra sản phẩm? 

° Bạn sẽ đóng gói sản phẩm như thế nào? Chỉ phí là bao nhiêu? Bạn tiếp 
thị sản phẩm như thế nào? 

° Bạn có lập website không? 

° Bạn có thiết lập hệ thống đặt hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng 
không? 

° Các tài liệu tiếp thị tốn hết bao nhiêu? 

` Bạn sẽ lưu kho ở đâu? 

° Chỉ phí vận chuyển hàng đến kho sẽ là bao nhiêu? 

° Vòng sản phẩm để bảo đảm đủ hàng là bao nhiêu? 

` Bạn nhận lệnh đặt hàng như thế nào? 


° Bạn chuyển hàng theo đơn như thế nào? 


` Bạn cần loại hình bảo hiểm nào? Chỉ phí bao nhiêu? 

° Bạn giải quyết sản phẩm trả về như thế nào? 

k Bạn thực hiện chăm sóc khách hàng như thế nào? 

k Nếu bạn có nợ, lãi suất sẽ là bao nhiêu? 

° Bạn sẽ qua bao nhiêu vòng sản phẩm cho đến lúc bắt đầu thu lời 


từ bán hàng? 


Lên kế hoạch vòng tiền mặt 


Tôi biết những câu hỏi này có vẻ đáng sợ nhưng chúng thật sự cần thiết 
cho những ai nghiêm túc muốn làm chủ doanh nghiệp. Một nhà đầu tư tiềm 
năng sẽ muốn những câu hỏi này được xem xét và có kế hoạch cụ thể, 
đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu vốn của công ty là một phần không tách rời 
khỏi kế hoạch kinh doanh. Đây là lúc mà kỹ năng của một kế toán giỏi trở nên 
Vô giá trong việc giúp bạn lên kế hoạch cho các yêu cầu về tiền mặt. 


Tôi từng chứng kiến nhiều công ty thành công rơi vào khủng hoảng chỉ vì 
không lên kế hoạch chu đáo cho khoảng thời gian từ lúc chỉ tiền sản xuất sản 
phẩm đến khi thu được tiền từ khách hàng. 


Ở một trong những công ty sách điện tử cho trẻ em do tôi điều hành, 
khoảng thời gian này là 14 tháng, vì chúng tôi phải trả tiền sản xuất trong 6 
tháng cho thiết bị điện tử trước. Thêm hai tháng nữa để vận chuyển nó từ 
châu Á sang Hoa Kỳ và thêm sáu tháng nữa để bán và thu tiền về. Vòng tiền 
mặt mười bốn tháng quả là một thử thách to lớn và chu kỳ tiền mặt đó phải 
được theo dõi chặt chẽ. Chậm trễ ở vòng nào cũng có thể dẫn đến khủng 
hoảng tiền bạc. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và rút ngắn 
được bước nào tốt bước đó. 


Cả ngành hàng có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn hơn thởi 
gian để sản xuất sản phẩm, bán và thu hồi vốn. 


Khi tiền mặt trở nên khó khăn 


Khi tiền mặt trở nên khó khăn, chủ doanh nghiệp không còn tập trung kinh 
doanh và bắt đầu quan tâm đến cách để tồn tại. 


¡. “Thứ Sáu rồi mà mình vẫn không thể trả lương.” 


2. “Tôi phải trả cho nhà cung cấp trước khi ông ta giao hàng mà giờ lại không 
có đủ tiền.” 

3. “Tôi có nhiều khoản tiền sẽ nhận nhưng hiện tại trong tài khoản lại chăng 
có đồng nào.” 

4. “Ngân hàng vừa mới khóa khoản ký quỹ thẻ tín dụng của chúng tôi.” 

s.. Hay vợ bạn gọi đến nói, “Chúng ta cần tiền lương.” 

Khi tôi bát đầu nghe những câu này trong công ty, chúng là dấu hiệu báo 
động mà người cha giàu đã nói với Robert. Chủ doanh nghiệp sẽ bước vào 
thời kỳ khó khăn nếu anh ta không thể ngăn những kiểu nguy cấp tiền bạc này 
khỏi việc làm mất tập trung vào kinh doanh. 


Thời gian là tiền bạc 


Là một chủ doanh nghiệp, bạn hãy tự hỏi bạn sử dụng thời gian như thế 
nào. Lúc đầu, toàn bộ thời gian của bạn tập trung cho tương lai - phát triển 


sản phẩm và các hệ thống rồi mới bước vào kinh doanh. Đó là khoảng thời 
gian đầy hưng phấn, kích thích các chủ doanh nghiệp. 


Khi công ty phát triển, nhu cầu về thời gian của chủ doanh nghiệp sẽ tự 
động thay đổi. Nhưng điều đó có nên chăng? Công việc hàng ngày trở nên 
quan trọng. Các vấn đề pháp lý và kế toán cần phải được quan tâm. Cho đến 
một ngày, anh ta chợt nhận ra mình mất tập trung cho tương lai của công ty. 
Nhất thiết phải có một ê-kíp những người giỏi có thế hỗ trợ bạn trong những 
nhu cầu của công ty. 


Có một bài tập nhỏ rất tuyệt tôi học từ một người bạn mà anh ta cũng học 
nó trong một khóa học nào đó. Tôi rất muốn chỉ cho bạn nguồn nhưng mà thật 
tình tôi cũng không biết ở đâu. Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi này... 


...Vì chúng liên quan đến việc kinh doanh của bạn 


Bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho tương lai?_ % 
Bạn đang dành bao nhiêu thời gian chohiệntạ? __———% 
Bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho quá khứ? __ % 
Tổng thời gian 100 % 


Để phân tích thời gian của bạn, tôi phần loại như sau: 


Tương lai - tiếp thị, quan hệ công chúng, nghiên cứu và phát triển, các mối 
hợp tác chiến lược, giấy phép, các hợp đồng mới, các phương án và yêu cầu 
tiền, các vấn đề pháp lý tốt. (Xem thêm phần chỉ phí pháp luật tốt và chỉ phí 
pháp luật xấu.) 


Hiện tại - nhận đơn đặt hàng, chuyển vận và giao nhận, chăm sóc khách 
hàng, các yêu cầu về tiền. 


Quá khứ - kế toán, các vấn đề pháp luật xấu, các yêu cầu thủ tục với chính 
quyền địa phương và trung ương hay các cơ quan quản lý, đánh giá nhân viên. 


Đâu là câu trả lời đúng? 


Là một sinh viên hạng A, tôi nhận thức được khao khát có câu trả lời 
“đúng” ngay lập tức. Không may là câu trả lời đúng cho trường hợp của bạn 
lại chưa hẵn giống với câu trả lời đúng cho trường hợp của tôi. Vì thế tôi 
khuyến khích các chủ doanh nghiệp dành hơn nửa thời gian của mình làm 
việc cho tương lai công ty và xây dựng một ê-kíp mạnh để họ tập trung giải 
quyết các vấn đề hiện tại và quá khứ. Có lúc, chủ doanh nghiệp phải dành đến 
hơn 80% thời gian cho tương lai. Khi khó khăn nảy sinh, người chủ cần tập 
trung vào vấn đề của hiện tại hay quá khứ, cần có cách cho phép những người 
khác trong ê-kíp của bạn tập trung cho tương lai. 


Chỉ phí pháp luật tốt và chỉ phí pháp luật xấu 


Robert nói không gì phí tiền cho bằng kiện tụng. Tuy nhiên, cần thấy rõ ranh 
giới giữa tiền tiêu phí cho chuyện kiện tụng không đáng với chỉ phí pháp luật 
trong Tam giác C-Ð. 


Cũng giống như sự khác biệt giữa “nợ tốt” và “nợ xấu,” các hóa đơn pháp lý 
cũng có sự khác nhau. 


Một khoản nợ giúp bạn mua một tài sản kiếm ra nhiều tiền hơn thì đó là nợ 
tốt. Cũng như vậy, chi phí pháp luật giúp bạn xây dựng nền tảng công ty, lập 
công ty, viết những hợp đồng cẩn thận, chính xác, không mù mờ, đăng ký hay 
duy trì quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra các mối hợp tác kinh doanh vững chắc là 
các khoản phí “tốt.” Khoản tiền đó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền hay có thể mang 
lại cho bạn tiền trong tương lai. 


Vay tiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu mua một thứ vớ vấn gì đó thì là nợ xấu. 
Cũng như thế, số tiền cho các dịch vụ pháp luật làm cho bạn tốn kém hay 
không giúp bạn kiếm được tiền trong tương lai thì đó là chi phí pháp luật 
“xấu”. Ví dụ, tiền cho kiện tụng thường là chi phí “xấu” vì hiếm khi kiện 
tụng mang lại tiền cho bạn. 


Dĩ nhiên vẫn có những trường hợp chi tiền kiện tụng là chuyện hoàn toàn hợp 
lý và thực tế là đôi lúc nhất thiết vì sự sống còn của công ty. Ví dụ có những 


lúc cần kiện để giữ được những quyền lợi giá trị (và giữ để khỏi mất doanh 
thu từ những quyền đó), và khi đó thì nó lại là chi phí “tốt.” Tuy nhiên, 
chuyện kiện tụng không phải là việc đơn giản, đặc biệt khi bạn hiểu rằng 
thường tiền chỉ ra coi như mất, không đem lại xu nào cho công ty. Đi kiện cực 
kỳ tốn kém và một khi đã khởi kiện bạn không đơn giản rút chân ra nếu tiến 
trình trở nên khó khăn. Sau một năm làm luật sư tranh chấp, tôi có thể nói 
rằng “kiện là trò thể thao của các vua” và “kiện giống như đi máy bay, một 
khi cất cánh bạn phải chấp nhận trả tiền cho cả chặng.” 


Chúng ta hãy quay lại với so sánh giữa nợ và chi phí pháp luật. Có những 
trường hợp vay nợ để mua hay duy trì các tài sản không sinh lợi - “nợ xấu” 
theo định nghĩa của chúng tôi - lại hoàn toàn cần thiết. Ví dụ vay tiền để mua 
nhà cho bạn và gia đình có một chỗ ở là hoàn toàn hợp lý dù khoản vay này 
theo định nghĩa chúng tôi là nợ xấu. Vay nợ ngắn hạn để mua thuốc hay chữa 
bệnh khi bạn không đủ khả năng lo cho một thành viên trong gia đình cũng là 
chuyện phải làm. Hay giả sử bạn có con nhỏ và bạn cần vay tiền để làm một 
hàng rào quanh vườn ngăn cho chúng không đi ra đường. Dù khoản vay đó 
không phải là nợ tốt theo định nghĩa nhưng rõ ràng khoản nợ đó hoàn toàn 
cần thiết để bảo vệ con cái bạn. Nhận biết được loại nợ nào bạn đang vay thực 
sự quan trọng. 


Các chi phí pháp luật không dáp ứng định nghĩa phí “tốt” của chúng tôi cũng 
tương tự như thế. Có những lúc bạn phải củng cố quyền lợi của mình vượt 
nguyên tắc hoặc như một sự cần thiết chiến lược. Ví dụ, có lúc cách duy nhất 
để giải quyết không bị xâm phạm là chiến đấu mà thôi. Nếu bạn không mặt 
đối mặt với kẻ xâm phạm thì bạn còn tiếp tục bị quấy nhiễu. Vì thế khởi kiện 
là cách duy nhất để ngăn các đối thủ “chôm chỉa.” 


¬ 


QUÁ TRÌNH LÀ GÌ? 


Quay lại với bài học số 5 của Người cha giàu: Quá trình quan trọng hơn 
mục tiêu: Quá trình mà tôi đề cập trong phần này là quá trình quản lý tiền và 
quá trình quản lý thời gian của bạn. Quản lý chúng và tập trung vào tương lai 
rồi việc kinh doanh của bạn sẽ cứ thế tiến đến mục tiêu. 


Bạn có nghiêm túc? 


Nếu bạn thực sự muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, 
chúng tôi đề nghị bạn nghiên cứu kỹ Tam giác C-Ð. Trong cuốn Rich Dad% 
You Can Choose To Be Rich, chúng tôi phân tích kỹ hơn nhiều về Tam giác C- 
Ð. Chúng tôi phân biệt suy nghĩ của người giàu, người nghèo và người trung 
lưu... và nhường phần chọn lựa con đường đi cho bạn. Cuốn sách này là cẩm 
nang cho những ai muốn trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Để biết 
thêm thống tin, xin xem ở trang: www.richdad.com/choosetoberich 


4 
Cứ “ 


Ji5áÏ[ le f5] @lqbaaInlhi 0nes|hllIp gsế đố @tốlm 


Ñ£@euDÏÍ @]htm eii8uI 


Câu trả lời đúng nhất nằm trong tim bạn... 
không phải trong đầu 


CHƯƠNG 6 


Ba loại tiền 


“Con đã học được những øì từ trong quân đội?” người cha giàu hỏi. 
“Con học được tầm quan trọng của sứ mệnh, sự lãnh đạo và tập thể,” tôi trả 
lời. 


“Vậy điều gì quan trọng nhất?” 
“Sứ mệnh.” 


“Tốt,” người cha giàu mỉm cười. “Con sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp 
giỏi.” 


BA LOẠI TIỀN VÀ THU NHẬP 


Trong những cuốn sách trước, tôi đã đề cập đến ba loại thu nhập. Đó là: 
1. Thu nhập từ lương 
2. Thu nhập từ đầu tư 
3. Thu nhập thụ động 


Người cha nghèo của tôi làm việc để có thu nhập từ lương, loại thu nhập 
chịu thuế cao nhất. Người cha giàu của tôi làm việc chủ yếu cho thu nhập thụ 
động, loại thu nhập chịu thuế thấp nhất. 


Những thuật ngữ cho ba loại thu nhập này thực tế xuất phát từ cơ quan thuế 
vụ. Cục thuế đã đánh thuế ba loại thu nhập trên theo mức khác nhau. Chủ 
doanh nghiệp có cơ hội làm việc cho cả ba loại thu nhập và cần biết sự khác 
nhau của chúng vì thuế suất khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu. Tôi 


nói đến những loại thu nhập này không nhằm làm bạn rối mà để tách biệt rõ 
chúng với ba loại tiền mà tôi chuẩn bị nói đến. 


Khi chúng tôi còn học trung học, người cha giàu dạy con trai của ông và 
tôi rằng người ta làm việc vì ba loại tiền. Đó là: 
1. Tiền cạnh tranh 
2. Tiền hợp tác 
3. Tiền tỉnh thần 


TIỀN CẠNH TRANH 


Để giải thích cụm từ tiền cạnh trạnh, ông nói, “Chúng ta học cạnh tranh 
trong cuộc sống từ rất sớm. Chúng ta cạnh tranh ở trường vì điểm số, cạnh 
tranh trong thể thao, và cạnh tranh vì người mà chúng ta yêu thương. Trong 
công việc, chúng ta học cạnh tranh vì công việc, tăng lương, thăng chức, vì sự 
công nhận, và vì sự tồn tại. Trong kinh doanh, các công ty cạnh tranh vì 
khách hàng, thị phần, hợp đồng và nhân viên giỏi. Hầu hết mọi người làm 
việc vì tiền cạnh tranh. 


TIỀN HỢP TÁC 


Để giải thích cụm từ tiền hợp tác, ông nói, “Trong thể thao và kinh doanh, 
hợp tác được xem như là sự chung sức. Những chủ doanh nghiệp giàu có 
nhất, nhiều quyền lực nhất đã xây dựng những công ty lớn nhất thế giới thông 
qua hình thức tập đoàn. Họ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào sự hợp tác trong 
nhóm của họ. Hầu hết chủ doanh nghiệp của các công ty lớn là những nhà 
lãnh đạo tập thể xuất sắc.” 


TIỀN TINH THẦN 


Giải thích cụm từ tiền tỉnh thần hơi khó hơn một chút. 


Trong nhiều năm, việc phân loại này cứ như đánh đố tôi và tôi thường thảo 
luận với người cha giàu về đề tài này. Trong một lần thảo luận như vậy, ông 
nói, “Hầu hết mọi người đều đi làm vì tiền - không có gì khác. Họ không 


quan tâm đó là đồng tiền cạnh tranh, hợp tác hay tỉnh thần. Đối với nhiều 
người, công việc và tiền bạc chỉ là một phương tiện cho một mục đích cuối 
cùng. Nếu con trả cho họ gấp đôi để không làm việc, nhiều người sẽ đồng ý 
điều kiện này.” 


“Ý cha là họ sẽ không làm việc không công?” tôi cười và hỏi. 


“Dĩ nhiên rồi. Nếu con không trả tiền cho nhân viên, đa số sẽ chuyển sang 
công việc khác. Họ có thể muốn giúp đỡ con và công ty của con, nhưng họ 
còn phải thanh toán hóa đơn và cáng đáng gia đình. Họ cần tiền, bất cứ loại 
tiền nào. Họ sẽ chọn công việc tùy vào ông chủ nào trả lương được nhất và 
hưởng phúc lợi tốt nhất” 


“Vậy tiền tinh thần có giống như yêu thích công việc và làm những việc 
cha thích không?” tôi hỏi. 


“Không” người cha giàu cười đáp. “Làm những công việc con yêu thích 
không phải là tiền tỉnh thần như ý cha nói.” 


“Vậy thì tiền tỉnh thần là gì?” tôi hỏi. “Đó có phải là làm việc không nhận 
thù lao?” 


“Cũng không phải như vậy. Đó không phải là làm việc không công vì đồng 
tiền tinh thần không thật sự là tiền.” 


“Tiền tỉnh thần không thật sự là tiền? Nếu không là tiền thì nó là gì?” tôi 
hỏi. 


“Đó là làm một việc không phải vì con muốn làm mà vì nó phải được làm 
và con biết trong sâu thăm tâm hồn mình, con là người phải làm việc đó.” 


“Làm sao cha biết mình phải làm việc đó?” tôi hỏi. 


“Bởi vì con lo rằng sẽ không có ai khác làm việc đó. Con có thể tự nói với 
mình, “Tại sao không có ai làm gì đó đi chứ?"” 


“Nó có làm cha giận dữ không?” tôi hỏi. 


“À, có chứ” người cha giàu trả lời nhẹ nhàng. “Điều đó có thể còn làm con 
buồn bực hay thậm chí đau xót. Dường như đó là một sự bất công hay tội ác 
đối với con. Nó có thể làm con lo lắng. Dường như không công bằng - một sự 
bất công.” 


“Chăng phải hầu hết mọi người đều mang cảm giác như thế về một điều gì 
đó trong cuộc đời họ sao?” tôi hỏi. 


“Đúng, nhưng hầu hết họ không làm gì cả. Họ đi làm và nói những điều đại 
loại như là “Tại sao Chính phủ không làm điều gì đó?” hay họ viết thư cho các 
báo và phàn nàn.” 


“Nhưng họ không làm gì cả,” tôi thêm vào. 


Người cha giàu nói lặng lẽ, “Đa số trường hợp là không. Họ có thể nói về 
điều đó, nhưng họ gần như không làm øì cả. Suy cho cùng, họ quá bận rộn lo 
công việc, lo kiếm đủ để trả tiền nhà và dành dụm để dẫn con cái đến 
Disneyland.” 


“Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm một điều gì đó?” tôi hỏi. “Rồi sẽ ra 
sao?” 


“Nếu họ thật sự muốn giải quyết vấn đề, cha nghĩ rằng hẳn có thể có sự 
giúp đỡ vô hình của vũ trụ này cho họ. Phép màu có thể xảy ra trong cuộc 
sống của họ. Đó là khi tiền tinh thần đến. Nhưng nó còn hơn cả tiền. Những 
người con chưa từng gặp sẽ đến tham gia cùng con, không phải vì tiền mà vì 
một sứ mệnh.” 


“Tại sao họ lại cùng tham gia?” tôi hỏi. 


“Bởi vì họ có chung một sứ mệnh.” 


Đó là tất cả những gì tôi có thể hiểu được vào ngày đó. Tôi có một bài 
kiểm tra ngay ngày hôm sau và sứ mệnh của tôi lúc đó là phải tốt nghiệp phổ 
thông. 


TẶNG MÓN QUÀ CỦA BẠN 


Một năm nữa trôi qua và một lần nữa tôi khơi lại chủ đề tiền tỉnh thần. 
“Nếu con chỉ giải quyết một vấn đề mà con biết cần được giải quyết, liệu nó 
có đem lại những quyền lực vô hình, tiền tỉnh thần không?” 


Người cha giàu cười nói, “Có thể có mà cũng có thể không. Ta không phải 
là người quyết định điều đó. Ta sẽ nói như thế này. Một trong những chìa 
khóa để thu hút quyền lực vô hình kỳ diệu là sẵn sàng trao đi món quà của 
mình.” 


“Gì ạ?” tôi ngạc nhiên. “Tặng món quà của con? Cha nói quà ở đây là gì?” 


“Một khả năng đặc biệt nào đó” người cha giàu trả lời. “Điều gì mà con 
giỏi nhất.” 


“Và đó là điều gì?” tôi hỏi. “Con không biết con giỏi nhất ở điểm nào.” 
“A, con phải tìm ra nó.” 


“Mọi người ai cũng có sao?” 


“Cha hy vọng vậy, ” người cha giàu cười. 


“Nếu mọi người đều có khả năng, vậy tại sao có nhiều người sống dưới 
mức trung bình vậy?” tôi hỏi. 


Người cha giàu cười lớn khi nghe tôi hỏi. Cuối cùng, Khi đã ngớt trận 
cười, ông trả lời, “Bởi vì tìm thấy khả năng của con, phát triển nó và trao tặng 
món quà đó là một công việc rất khó khăn. Hầu hết mọi người không muốn 
làm việc hết sức.” 


Giờ thì tôi lại lúng túng. Khi tôi hỏi người cha giàu về điều này, ông trả lời, 
“Bác sĩ giỏi phải học nhiều năm ở trường và sau đó thực tập hàng năm trời để 
phát triển khả năng của họ. Những người chơi golf giỏi phải luyện tập trong 
nhiều năm để phát triển khả năng của họ; Trừ một vài ngoại lệ những thần 
đồng, còn thì hầu hết phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm và phát triển khả năng 
của họ. Không may là thế giới có quá nhiều ngưởi được ban tặng “món quà 
của cuộc sống” nhưng lại không bao giờ phát triển món quà đó. Tìm thấy quà 
tặng có thể là một việc khó khăn, nhưng sau đó, phát triển những khả năng 
được ban tặng đó còn khó khăn gấp bội. Và đó là lý do tại sao nhiều người 
dường như sống dưới mức trung bình.” 


“Vậy thì đó là lý do mà hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp phải 
luyện tập nhiều hơn vận động viên nghiệp dư?” tôi hỏi. “Họ cống hiến cuộc 
đời để phát triển sức mạnh và kỹ năng nhằm khai thác được món quà đã 
nhận?” 


Người cha giàu gật đầu đồng ý. 


Một lần nữa, những øì tôi nghe được lại vượt tầm hiểu biết. Câu chuyện kết 


thúc nhưng bài học vẫn còn mãi. 


TỪ GIỎI ĐẾN XUẤT SẮC 


Có hai cuốn sách tôi giới thiệu cho bạn bè, những ai muốn trở thành người 
giỏi nhất trong khả năng của mình. Quyển đầu tiên là Good to Gredt (Từ Giỏi 
đến Xuất sắc, Jim Collins, HarperCollins, 2001). Chúng tôi đã đọc và tổ chức 
nhóm nghiên cứu năm lần, cứ mỗi lần nghiên cứu kỹ, chúng tôi có cảm giác 
như mình đang đọc những quyển sách khác nhau. Quyển thứ hai là The War 
oƒ Art (Cuộc chiến của nghệ thuật, Steven Pressfield, Rugged Land, 2002). 
Đây là một cuốn nữa nằm trong số dành cho những ai muốn thực hiện những 
điều tốt nhất trong cuộc đời họ. Cuộc chiến của nghệ thuật viết về kẻ tự phá 
hoại tồn tại trong mỗi chúng ta. Tôi đặc biệt giới thiệu cả hai cuốn sách này 
cho những ai muốn trở thành nhà doanh nghiệp thành công. 


Đồng giới thiệu trong quyển Từ giỏi đến xuất sắc nói lền tất cả. Collins bắt 
đầu bằng dòng “Giỏi là kẻ thù của xuất sắc. ” 


Tiếp tục với chủ đề đi tìm quà tặng của mỗi người, chúng ta đều biết trên 
thế giới có rất nhiều doanh nhân giỏi, vận động viên giỏi, bố mẹ giỏi, công 
nhân giỏi và chính quyền giỏi. Nhưng thế giới vẫn thiếu những doanh nhân 
xuất sắc, vận động viên xuất sắc, bố mẹ xuất sắc, công nhân xuất sắc và chính 
quyền xuất sắc... Tại sao? Bởi vì đối với nhiều người chúng ta, chỉ giỏi là đủ 
tốt rồi. Nếu người cha giàu của tôi ngồi ở đây lúc này, ông sẽ nói, “Khám phá 
món quà của con tức phải khám phá được những øì xuất sắc nhất, giỏi không 
chưa đủ.” 


Từ giỏi đến xuất sắc có những bài học cần thiết cho các doanh nghiệp lớn 
và nhỏ. Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, mỗi người tìm được một bài 
học riêng cho mình. Với tôi, bài học tác động mạnh nhất là xuất sắc là một 
lựa chọn. Đó không phải là chuyện khả năng được ban tặng, tài năng hay may 
mắn hơn người khác, mà đó là lựa chọn tất cả chúng ta đều có thể làm. 


Là một người ở mức trung bình và dưới mức trung bình trong một quãng 
đời dài, ý tưởng rằng tôi có một lựa chọn để thay đổi tất cả là thông điệp từ 
quyển sách đi thăng vào trái tim và tâm hồn tôi. 


SỰ CƯỠNG LẠI 


Trong Cuộc chiến của nghệ thuật, Steven Pressfield nhận định sự cưỡng 
lại là một lực bên trong trì kéo chúng ta lại. Tôi biết rõ nhân vật có tên là sự 
cưỡng lại này. Đặc biệt trường hợp của tôi, sự cưỡng lại này xuất hiện qua 
nhiều nhân vật với những tên gọi khác nhau. Vào buổi sáng, sự cưỡng lại đến 
với tên Cậu Béo. Khi tôi thức dậy, nhìn đồng hồ và nói, “Đến giờ tập thể dục” 
ngay lập tức, Cậu Béo bảo, “Ô không, không phải sáng nay. Cậu cảm thấy 
không khỏe. Hơn nữa, ở ngoài lạnh lắm. Mai hãy tập thể dục.” Cậu Béo là 
anh chàng trong tôi thích ăn hơn tập thể dục. 


Sự cưỡng lại ngụy trang trong những nhân vật khác nữa. Tôi có rất nhiều. 
Ngoài Cậu Béo ra, một nhân vật khác có tên Anh Chồng Lười. Nhần vật này 
thường nói những câu đại loại như “Tại sao Kim không làm việc này hay việc 
kia?” Một nhân vật cưỡng lại khác kìm hãm tôi là Kẻ Lười Tính Toán, người 
thường nói, “Tại sao phải kiểm tra những con số này?” Sau Kẻ Lười Tính 
Toán, Anh Chồng Lười tiếp lời, “Kim, em sẽ kiểm tra những con số này đúng 
không?” Có thể nói, Cậu Béo, Kẻ Lười Tính Toán và Anh Chồng Lười là 
những người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi bên nhau mỗi ngày. Pressfield 
gọi đó là sự cưỡng lại, còn tôi gọi họ là bạn hữu. 


Sách của Steven Pressfield viết về cách vượt qua sự cưỡng lại trong bạn 
bằng cách khai thác sức mạnh sáng tạo của bạn, những bạn bè tinh thần, thiên 
thần hay nàng thơ của bạn. Tôi phải nói cuốn sách này quan trọng đối với các 
chủ doanh nghiệp. Đó không phải là sách dành cho những người muốn làm 
giàu nhanh chóng. Giống như quyển Từ giỏi đến xuất sắc, Chiến tranh của 
nghệ thuật có nhiều bài học vô giá, tuy nhiên chỉ có một bài liên quan trực 
tiếp đến đề tài Tặng món quà của bạn. 


THÀNH CÔNG ĐỘT NGỘT 


Một phóng viên thời sự, viết về sự thành công của bộ sách Dạy con làm 
giàu nói, “Tác giả đã có một thành công bất ngờ. Chỉ có ba quyển khác nằm 
trong lịch sử danh sách bán chạy nhất của New York Times nằm lầu hơn quyển 
Dạy con làm giàu (tập 1) của Kiyosaki. Hầu hết các tác giả viết trong nhiều 
năm và có nhiều tác phẩm hơn mà chăng bao giờ xuất hiện trong danh sách 
của New York Tìmes. ” 


Từ “thành công bất ngờ” và “tác giả” luôn làm tôi bật cười. Khi viết sách, 
với sự giúp đỡ của Sharon Lechter, tôi không cho mình là một tác giả và hắn 
nhiên, tôi không thành công một cách đột ngột. Tôi chỉ là một người tìm ra 
được sứ mệnh của mình. Tôi đã làm việc vì sứ mệnh đó rất nhiều năm và có 
những cộng sự cùng chia sẻ sứ mệnh đó, và trở thành tác giả là một trong 
những công việc để tôi hoàn thành sứ mệnh đó. Tôi thật sự ước mình không 
phải viết lách. Năm mười lăm tuổi, lúc học trung học, tôi thi rớt môn văn vì 
không biết viết như thế nào và từ đó tôi bắt đầu ác cảm với chuyện viết lách. 
Trong nhiều năm liền, tôi rất ghét viết. Đó là việc khó nhất tôi phải làm. Tôi 
cảm thấy có nhiều cách giao tiếp dễ dàng hơn và cũng thích hơn, như là ghi 
âm, quay phim hay nói chuyện trực tiếp. Thế nhưng, Dạy con làm giàu lại là 
sách dạy về kinh doanh số một ở Mỹ trong hai năm liên tiếp, theo tờ SA 
Today. 


Lance Amstronøg, có lẽ là một trong những vận động viên đua xe đạp vĩ đại 
nhất lịch sử, đã sáu lần vô địch giải Tour de France, nhưng cuộc chiến lớn 
nhất của anh là chống lại bệnh ung thư lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. 
Thử so sánh, nếu bên ngoài trời lạnh, tôi sẽ không ởi tập thể dục. Amstrong bị 
ưng thư nhưng vẫn tiếp tục là vận động viên vĩ đại của thế giới. Mức độ 
chuyên nghiệp và tình yêu đối với thể thao của anh là động lực cho tất cả 
chúng ta, bất kể trò chơi của chúng ta là gì. Như anh đã nói trong quyển sách 
của mình, Không chỉ là xe đạp - Itš Not About the Bike (G. P. Putnam”s Sons, 
2000): 


Tôi bắt đầu nghĩ ung thư như là một thứ tôi được nhận vì sự tốt lành của 
những người khác. 


Tất cả những øì tôi biết là tôi cảm thấy có một sứ mệnh phục vụ người 
khác, điều mà tôi chưa từng làm, và tôi đã thực hiện điều đó một cách nghiêm 
túc hơn bất cứ điều øì trên thế giới. (trang 150) 


KHÔNG PHẢI VÌ TIỀN 


Một câu hỏi khác các phóng viên đặt ra cho tôi là “Tại sao ông vẫn tiếp tục 
làm việc? Có tiền rồi, tại sao ông không nghỉ ngơi?” Như Amstrong viết, “Đó 


không chỉ là xe đạp” với tôi, “Đó không phải chỉ là tiền.” Đó là vì sứ mệnh. 


Năm 1974, nhìn người cha ruột ngồi nhà xem tivi trong tình cảnh nghèo 
khó và tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình. Nhìn cha ngồi đó, tôi có 
thể thấy tương lai. Không chỉ riêng một mình ông, mà hàng triệu, hàng tỉ 
người trên khắp thế giới. 


Vài năm nữa, khoảng 2015, trên khắp thế giới, chúng ta có thể thấy hàng 
triệu, có thể hàng tỉ người giống như cha tôi. Những người thông minh, cần 
cù, được học hành lại cần Chính phủ giúp đỡ thực phẩm, nhà ở và thuốc men. 
Đó là một hiện tượng trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến mọi quốc gia, ngay cả 
nước giàu nhất như Mỹ, Anh, Nhật, Đức, Pháp và Italy. 


Năm 1974, tôi nhận ra vấn đề rằng có nhiều người, giống cha tôi, phụ 
thuộc vào Chính phủ để duy trì cuộc sống. Người cha giàu đã thấy vấn đề 
ngày càng trở nên nặng nề hơn, chương trình Phúc lợi xã hội và y tế sẽ trở 
thành gánh nặng tài chính cho cả nước Mỹ và thế giới. Tôi có thể thấy được 
những quốc gia giàu có sẽ trở thành quốc gia có nhiều người nghèo, luôn 
mong chờ Chính phủ chăm sóc cho họ. 


Năm 1974, khi Người cha nghèo khuyên tôi, “Con đi học lại đi, lấy tấm 
bằng tiến sĩ và con có thể tìm được công việc tốt với thu nhập cao” tôi đã tìm 
thấy mục tiêu của mình. Vào lúc đó, tôi không nhận ra mình đã tìm thấy mục 
tiêu. Tôi chỉ biết là lời khuyên của cha ruột tôi - những lời khuyên tôi thường 
nghe - giờ đây làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Năm 1974, nhìn cảnh ông ngồi trên 
trường kỷ, xem tivi, thất nghiệp, hút thuốc và nhận trợ cấp từ Chính phủ, tôi 
biết có điều sai lầm nghiêm trọng trong lời khuyên của ông. Thời thế thay đổi 
nhưng lời khuyên của ông thì vẫn vậy. 


Có câu nói thế này, “General Motors mất thì nước Mỹ cũng không còn.” 
Tháng 3 năm 2005, General Motors tuyên bố cắt giảm trợ cấp hưu trí và y tế 
cho nhân viên. Năm 2005, các bậc phụ huynh và nhà trường vẫn tiếp tục 


khuyên con cái họ, “Đi học đi, lấy điểm cho cao và con có thể tìm được một 
công việc tốt có thu nhập cao.” Tôi tin khi thấy hình ảnh cha tôi năm 1974 là 
tôi đã thấy được tương lai. 


TẠI SAO LÀM NHỮNG GÌ BẠN THÍCH THÔI CHƯA ĐỦ 


Tôi thường nghe có người nói, “Tôi đang làm việc tôi thích.” Và tôi cũng 
nghe câu, “Hãy làm những øì bạn yêu thích rồi tiền sẽ tự đến.” Dù đây là một 
lời khuyên hay nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết trong lời khuyên này. Cái 
khuyết rõ nhất là từ “tôi”. Sứ mệnh đích thực của một người là phục cho 
người bạn thích. Không phải là cho bạn. Sứ mệnh hướng đến người bạn đang 
phục vụ. Nó không phải là việc bạn làm cho bản thân mình. 


Trong, tự truyện, Amstrong kể: 


Tôi có một cảm giác mới về mục đích, và nó không liên quan đến tiếng tăm 
hay thành tích của tôi trên đường đua. Một vài người không hiểu điều này, 
nhưng tôi không còn cảm giác rằng vai trò của mình là một vận động viên 
đua xe đạp. Có thể vai trò của tôi là một người sống sót sau ung thư. Mối liên 
hệ và cảm nghĩ mạnh mẽ nhất của tôi đã dành cho những người đang chiến 
đấu chống lại bệnh ung thư và có cùng câu hỏi như tôi trước đây, “Tôi sắp 
chết ưr?” 


KHÔNG PHẢI CHO BẠN 


Gần đây, có người bạn muốn tôi nói chuyện với chị anh ta, một trưởng văn 
phòng vừa vào làm cho một công ty tiếp thị đa cấp. Anh ấy nói, “Chị tôi đọc 
sách của anh và quyết định thay đổi bằng cách bắt đầu làm ăn với một công ty 
tiếp thị đa cấp.” 


“Thế thì tốt quá,” tôi nói. 


“Anh có phiền nói chuyện với chị ấy không?” 


Tôi nên nói gì nhỉ? Anh ấy là bạn tôi, và tôi đồng ý. 


Trong giờ nghỉ trưa, người chị đến gặp tôi. “Vì sao cô lại tham gia vào 
công ty này và còn quyết định kinh doanh riêng?” tôi hỏi. 


“À, tôi mệt mỏi với những cạnh tranh không hồi kết. Công việc của tôi 
không tiến triển gì. Vì vậy, sau khi đọc xong sách của anh về những lợi thế 
của việc khởi đầu một công ty tiếp thị đa cấp, cuốn The Business School ƒor 
People Who Like Helping People (Warner Books), tôi quyết định lao vào. Nên 
tôi xin nghỉ việc và sẽ bắt đầu tự mình làm ăn trong tháng tới.” 


“Thật can đảm,” tôi thừa nhận. “Cô chọn công ty tiếp thị đa cấp mà cô định 
làm ăn chung bằng cách nào?” 


“Ð, tôi thật sự thích sản phẩm của họ. Các khóa huấn luyện khá tốt. Nhưng 
cái chính là tôi thích chế độ chia hoa hồng của họ. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm 
được nhiều tiền.” 


“Thôi được” tôi nói, không đưa ra bình luận gì về ý nghĩ làm chỉ vì tiền 
của cô. “Thế các kế hoạch của cô là gì?” 


Cuộc nói chuyện kéo dài thêm khoảng nửa giờ nữa. Không có gì nhiều để 
bàn luận vì cô chưa bắt đầu. Để hết lòng với bạn bè, tôi đề nghị cô ta gọi cho 
tôi sau sáu tháng và cho tôi biết công việc như thế nào. Đến lúc đó, tôi nghĩ 


cô sẽ có nhiều câu hỏi thực tế dành cho tôi. 
SÁU THÁNG THẤT BẠI 


Trong suốt tháng thứ sáu, cô ấy gọi cho tôi và muốn tiếp tục cuộc nói 
chuyện hôm nọ. Cuộc gặp gỡ tiếp theo không còn được vui vẻ. 


“Tôi làm không tốt lắm” cô bắt đầu. “Không ai muốn nghe tôi nói. Không 
ai chú ý. Họ không nghĩ nghiêm túc khi tôi đề cập đến vấn đề tiếp thị đa cấp. 
Làm sao tôi kiếm được tiền nếu họ không lắng nghe tôi?” 


“Cô đã tham gia khóa huấn luyện do công ty tổ chức chưa?” tôi hỏi. 


“Chưa. Tôi không muốn tham gia,” cô trả lời giọng tức tối. “Những gì họ 
làm là ép tôi thực hành bán hàng. Tôi không muốn bị ép buộc. Họ muốn tôi 
đem bạn bè đến cuộc họp mà bạn tôi sẽ không đến.” 


“Thôi được rồi” tôi nói. “Cô có đọc quyển sách nào về nghiệp vụ bán hàng 
hay cách tác động đến người khác chưa?” 


“Chưa. Tôi không muốn đọc.” 


“Được rồi, nếu cô không thích đọc, vậy cô có xem qua khóa huấn luyện 
bán hàng chưa?” 


“Chưa. Những người đó chỉ muốn tiền của tôi nên tôi không đưa xu nào 


3 


cả. 


“Được,” tôi trả lời. “Vậy thì cô muốn gì?” 


“Tôi muốn làm vài tiếng mỗi tuần, kiếm được nhiều tiền, không có phiền 
hà, và có thời gian và tiền bạc để hưởng thụ cuộc sống.” 


“Tốt thôi,” tôi nói, giờ bắt đầu tự cười một mình. 


“Vậy anh nói đi, tôi cần phải làm gì.” Cô ấy nói, trút hết mọi tức giận lên 
tôi. 


“Cô xem thử cô có thể đi làm lại chỗ cũ không” tôi gợi ý 


“Ý anh là tôi không thể kinh doanh được sao?” cô ta gặng hỏi. 
“Không, tôi không nói vậy.” 


“Vậy ý anh là sao?” cô ta tiếp tục hỏi. “Anh được cho là người thông minh, 
viết những quyển sách bán chạy nhất. Hãy nói thử anh nhìn thấy gì ở tôi. Tôi 
rất mạnh mẽ. Tôi có thể làm được chứ.” 


“Được rồi,” tôi nói nghiêm túc. “Cô có để ý bao nhiêu lần cô sử dụng từ 
“Tôi? không?” 


“Không,” cô ta trả lời. “Anh nói thế có nghĩa là gì chứ.” 


“À, tôi nghe cô nói “Tôi không làm tốt lắm' “Tôi không muốn tham gia lớp 
huấn luyện" “Tôi không muốn đọc.? “Tôi từ chối trả tiền.”” 


“Vậy tôi dùng “iôi” rất nhiều. Rồi sao?” 


Cố gắng nhẹ nhàng, tôi nói, “Bởi vì kinh doanh không phải là vì cô. Đó là 


vì những người khác. Đó là vì ê-kíp của cô, khách hàng của cô, giáo viên của 
cô, và cô phục vụ họ tốt đến đâu. Dường như cô nghĩ quá nhiều cho bản thân 
mình, chỉ chú trọng “cho tôi”, “bản thân tôi” và “tôi.”” 


Rõ ràng, cô ta không thích những điều tôi phải nói ra nhưng vẫn ngồi yên, 
im lặng lắng nghe. Có thể nói là cô ta nghe những øì tôi nói và suy nghĩ về 
nó. Trấn tĩnh lại, cô nói, “Nhưng tôi thật sự không thích đọc. Tôi thật sự 
không thích tham gia các khóa huấn luyện. Tôi ghét bị từ chối. Tôi ghét 
những ai không nghiêm túc, những người từ chối lấy những øì tôi đưa cho họ. 
Tôi ghét những nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi không chịu được việc 
không có lương tháng.” 


Gật đầu, tôi nhẹ nhàng nói, “Tôi hiểu. Tôi đã phải trải qua những cảm giác 
tương tự. Tôi ghét đọc, ghét học, ghét các buổi huấn luyện, ghét phải trả tiền 
cho những lời khuyên, ghét quãng thời gian dài dằng dặc không lương. 
Nhưng tôi vẫn phải làm.” 


“Tại sao?” cô ấy hỏi. 


“Bởi vì tôi không làm việc đó cho tôi. Công việc của tôi không phục vụ 
cho tôi. Nó phục vụ: cho họ.” 


“Vậy anh học bởi vì anh muốn phục vụ khách hàng của anh tốt hơn.” 


“Đúng,” tồi trả lời. “Không chỉ khách hàng của tôi. Tôi học, rèn luyện, 
thực hành chăm chỉ vì gia đình họ, vì cộng đồng, và vì một thế giới tốt đẹp 
hơn. Điều đó không vì bản thân tôi hay vì tiền. Đó là vì sự phục vụ.” 


“Đúng, tôi cũng muốn vậy,” cô thốt lên. “Tôi đang cố gắng giúp đỡ mọi 
người.” 


“Phải, có thể nói như vậy. Cô có trái tim nhân hậu. Vấn đề ở chỗ cô phải đủ 
khả năng để phục vụ.” 


“Khả năng? Anh có ý gì khi nói khả năng?” 


“À, bác sĩ phải học nhiều năm trong trường y mới đủ khả năng điều trị 
bệnh nhân. Tôi không biết người nào vừa mới nghỉ việc ở vị trí trưởng văn 
phòng lại có thể làm ở phòng phẫu thuật vào ngày hôm sau, thực hiện ca phẫu 
thuật mắt. Cô có gặp ai vậy chưa?” 


“Chưa,” cô lắc đầu. “Vì vậy nên tôi cần phải đọc sách, rèn luyện và thực 
hành? Điều đó không phải vì bản thân tôi, mà nó sẽ giúp tôi trong việc phục 
vụ mọi người được tốt hơn.” 


Cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục trong hơn một giờ nữa. Cô ấy thật 
sự rất tốt bụng và chân thành muốn giúp đỡ mọi người. Cô ấy chỉ cần bỏ thời 
gian lĩnh hội các kỹ năng cần thiết để giúp đỡ mọi người một cách tốt hơn. 
Sau khi giải thích cho cô hiểu sự khác nhau giữa những người có tư duy nhóm 
L, P, K, và S, tôi nói mình nghĩ rằng cô đã thu thập những kỹ năng tư duy 
nhóm L vô giá từ công ty tiếp thị đa cấp. Tôi kết luận, “Quản lý con người là 
việc khó nhất của mọi doanh nghiệp.” 


Câu chuyện tiếp tục với quyển sách Từ giỏi đến xuất sắc, và chúng tôi nói 
đến tâm quan trọng của lựa chọn chứ không phải may mắn hay cơ hội. Để 
khuyến khích cô ấy tiếp tục, tôi nói, “Công ty của cô không huấn luyện cô trở 
thành giỏi mà xuất sắc trong kỹ năng làm việc với con người.” 


Đó là kỹ năng vô giá và quan trọng để giúp đỡ mọi người. Nhưng cô và chỉ 
một mình cô có thể lựa chọn trở thành xuất sắc. Hầu hết mọi người rất hạnh 
phúc khi họ trở thành giỏi bởi vì giỏi là tất cả những øì họ cần để phục vụ bản 
thân họ.” 


Trước khi đi, cô ấy hỏi, “Vậy không phải tất cả những người làm kinh 
doanh đều phục vụ mọi người sao?” 


“Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi. Rất nhiều người đi làm chỉ để kiếm 
tiền. Một số ít làm việc là để phục vụ. Mỗi người một sứ mệnh.” 


Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào việc xây dựng một ê-kíp và 
làm cách nào để làm việc với những người khác nhau có sứ mệnh khác nhau. 
Đó là một chương rất quan trọng vì người ta đi làm vì những lý do khác nhau. 
Nếu lý do họ đi làm không thống nhất với sứ mệnh công ty, kết quả thường là 
hỗn loạn và lăng phí thời gian, tiền bạc. Nhiều công ty thất bại chỉ vì trong 
công ty có nhiều người mang những sứ mệnh khác nhau. 


SỨC MẠNH CỦA MỘT SỨ MỆNH 


Ngày nay, chúng ta thấy được những công ty tư nhân, như Microsoft, Dell, 
Google và Yahoo, qua mặt những đối thủ lớn, nổi tiếng, sản sinh ra những chủ 
doanh nghiệp tuy trẻ nhưng giàu hơn nhiều so với những giám đốc trong các 
tập đoàn già nua ì ạch leo lên nấc thang tập đoàn. Ngày nay, trong khi giám 
đốc của các tập đoàn lớn trở thành triệu phú thì những chủ doanh nghiệp trẻ 
tuổi trở thành tỉ phú. Ở đây điều quan trọng không phải là tầm vóc của công 
ty, mà là tầm vóc của sứ mệnh. Đó là lý do vì sao tôi dành nhiều thời gian cho 
chủ đề này. 


Trong phần đầu cuốn sách này, tôi viết về ba giai đoạn mười năm trong sự 
nghiệp phát triển của mình. Đó là: 


1. 1974 đến 1984 - những năm học hỏi 
2. 1984 đến 1994 - những năm kiếm tiền 
3. 1994 đến 2004 - những năm đền đáp 


Năm 1974, sứ mệnh của tôi đơn giản chỉ là nắm vững Tam giác C-Ð. Sứ 
mệnh của tôi là học. Đó là giai đoạn đen tối trong đời tôi. Tôi thường xuyên 
túng thiếu và thất vọng, và chính sứ mệnh đã giúp tôi đi tiếp. Có nhiều tháng 
liên tiếp, không có chuyện gì ra ngô ra khoai. Tuy nhiên, hình ảnh cha tôi 
ngồi trên trường kỷ xem tivi lại giúp tôi tiếp tục cố gắng. Tôi không học cho 
riêng mình, tôi học cho cha tôi và những người như cha tôi trên khắp thế giới. 


Khoảng năm 1980, cuộc đời trở nên tươi sáng hơn. Tôi lại kiếm được tiền. 
Tôi học rất nhiều từ tam giác C-Ð, nhất là từ lưu lượng tiền mặt cho tới sản 
phẩm. Năm 1980, chúng tôi chuyển nhà máy ra nước ngoài vì chi phí sản xuất 
ở Hàn Quốc và Đài Loan rẻ hơn nhiều. Trong một chuyến đi đến đó, tôi đã 
chứng kiến trực tiếp việc bóc lột công nhân là như thế nào. Tôi chứng kiến 
những đứa trẻ chen chúc nhau trong các nhà xưởng, sản xuất những sản phẩm 
cho tôi, những sản phẩm giúp tôi trở nên giàu có. 


Vào lúc đó, tôi sản xuất ví, túi xách và nón cho các ban nhạc rock. Chúng 
tôi bán những sản phẩm được đăng ký bản quyền hợp pháp tại các buổi biểu 
diễn nhạc rock, và thông qua hệ thống các cửa hàng băng đĩa trên toàn thế 
giới. Tôi trở lại đỉnh cao danh vọng nhưng hình ảnh những đứa trẻ bị bóc lột 
sức lao động ám ảnh tôi. 


Tôi biết những tháng ngày làm chủ doanh nghiệp sản xuất của tôi đã qua 
đi. Bên cạnh đó, tôi nhận ra sứ mệnh học tập của mình đã thay đổi. Tôi biết đã 
đến lúc phải thay đổi. 


Tháng Mười hai năm 1984, tôi và Kim chuyển đến California. Việc này 
khởi đầu cho một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi, năm 1985. Tôi đã 
viết về thời gian này trong quyển Dạy con làm giàu (tập 2): Sứ mệnh của tôi 
cũng tương tự như trước nhưng nó đã được nâng lên. Lúc đó, sứ mệnh của tồi 
là tìm được món quà của mình và phát triển nó. Đồng thời, tôi cũng có sứ 
mệnh kiếm tiền và làm giàu từ món quà đó. 


Đam mê khác với tình yêu. Đam mê là sự kết hợp giữa tình yêu và giận dữ. 
Thời gian đó, tôi yêu thích việc học nhưng vẫn giận dữ với hệ thống giáo dục 
trong trường học. Có sự đam mê, Kim và tôi trở thành sinh viên sư phạm. 
Chúng tôi dành trọn năm 1985 cho việc đi cùng với những giáo viên nổi 
tiếng, như Tony Robbins, và học hỏi phương pháp dạy học của họ. Mỗi tuần 
một lần, chúng tôi giúp Tony dạy mọi người đi qua than hồng nóng hai ngàn 
độ. Đó là cách giáo dục tuyệt vời để mọi người vượt qua nỗi sợ hãi và những 
suy nghĩ giới hạn. 


Sau một năm học cùng với Tony và những giáo viên khác, Kim và tôi tiếp 
tục công việc và bát đầu giảng dạy những kỹ năng làm chủ doanh nghiệp, 


cùng với Blair Singer, tác giả những cuốn sách SalesDogs và The ABC oƒ 
Building a Business Team that Wins trong bộ Dạy con làm giàu. 


Blair và tôi vẫn còn buồn cười về buối huấn luyện đầu tiên của chúng tôi. 
Anh ấy và tôi bay đến đảo Maui để thực hiện buổi huấn luyện và chỉ có hai 
người tham dự. Dù đó là sự khởi đầu tệ hại cho sự nghiệp mới, chúng tôi vẫn 
tiếp tục thành lập Trường kinh doanh cho Chủ doanh nghiệp và Trường kinh 
doanh cho Nhà đầu tư. Vào khoảng năm 1990, năm năm sau đó, những buổi 
dạy các nguyên lý kinh doanh và đầu tư của người cha giàu của chúng tôi 
luôn kín phòng với hàng trăm người tham gia. Năm 1994, Kim và tôi không 
còn lo về chuyện tiền bạc nữa. Blair tiếp tục thành lập trường đào tạo của 
riêng anh. Quan trọng hơn cả, tôi đã tìm ra món quà của mình, đó là dạy học, 
nhưng không phải cách dạy của người cha nghèo. 


Năm 1994, tôi về hưu và bắt đầu công việc phát triển trò chơi 
CASHFLOVW 101 và viết Dạy con làm giàu (tập 1). Năm 1997, Sharon tham 
gia cùng Kim và tôi. Sứ mệnh của Sharon hoàn toàn trùng khớp với sứ mệnh 
của chúng tôi. Sứ mệnh thứ ba của cả ba là bát đầu trao lại những gì chúng tôi 
đã thụ hưởng dưới hình thức giáo dục về tài chính và kinh doanh. Sứ mệnh 
của chúng tôi là phục vụ nhiều người hơn... và một khi chúng tôi thực hiện 
được điều đó, tiền đổ về như có phép màu, mà gần như là ngay từ ngày đầu 
tiên. 


Sharon vẫn còn cười về việc công ty thẻ tín dụng gọi chúng tôi bởi vì 
chúng tôi giao dịch quá nhiều. Sau buổi thảo luận vào cuối tuần, điện thoại 
trong øa-ra của Sharon, nơi chúng tôi khởi sự, bắt đầu reo liên tục. Đơn đặt 
hàng về tới tấp. Công ty thẻ tín dụng cố gắng đóng tài khoản của chúng tôi vì 
họ đinh ninh chúng tôi buôn thuốc phiện hay vũ khí gì đó chỉ vì chúng tôi 
nhận được quá nhiều giao dịch chỉ sau một sự kiện. Chủ tịch ngân hàng nói 
với Sharon, “Iôi không thể tin được một công ty mới hoạt động lại có thể có 
quá nhiều tiền mặt nhanh như thế.” Ông ấy khó mà biết được đó chính là sức 
mạnh của sứ mệnh và ba loại tiền cạnh tranh, hợp tác và tỉnh thần - là nguyên 
nhân làm cho điện thoại reo vang. 


Nghe có vẻ hơi ngạo mạn hay lên mặt, nhưng tôi thực sự tin rằng thành 
công trên toàn cầu của Công ty Người cha giàu không bởi vì Kim, Sharon và 
tôi với tư cách cá nhân mà vì với tư cách những người cống hiến vì sứ mệnh 


của mình. Khi cả ba thành lập Công ty Người cha giàu, không ai trong chúng 
tôi cần phải làm việc. Nên đó không phải vì chúng tôi cần một công việc. 
Không phải vì chúng tôi cần tiền. Đó là bởi chúng tôi làm theo lời kêu gọi cao 
cả. Đó là vì chúng tôi phải làm một công việc phải làm. Nếu chỉ vì tiền, hắn 
có nhiều cách dễ dàng hơn cho cả ba. 


Nếu thành công của chúng tôi là do may mắn thì đó chính là may mắn về 
mặt tinh thần. Không có cách nào khác để giải thích việc đó. Đơn giản chỉ vì 
có quá nhiều phép màu và có nhiều điều may mắn đến từ sự kết hợp những kỹ 
năng kinh doanh của ba chúng tôi. Steven Pressfield nói trong quyển sách của 
ông, Cuộc chiến của nghệ thuật, rằng, “Một quy trình được thiết lập và chắc 
chắn chúng ta sẽ được giúp đỡ. Những sức mạnh vô hình xô đẩy chúng ta, 
những khám phá tình cờ củng cố mục đích của chúng ta.” Lance Amstrong 
khăng định, “Đó không phải là chuyện xe đạp.” 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ rằng có ba loại tiền và không loại nào tốt 
hơn loại nào. Chẳng hạn, tiền cạnh tranh không hề tốt hơn hay xấu hơn tiền 
hợp tác hay tinh thần. 


Cạnh tranh có chỗ của nó trong kinh doanh. Cạnh tranh làm giá thành giảm 
xuống và chất lượng tăng lên. Nó giúp các chủ doanh nghiệp trở nên sắc sảo 
và nhạy bén. Không có cạnh tranh, sẽ ít có sản phẩm mới hay những phát 
minh làm thay đổi cuộc sống. Không có cạnh tranh, chúng ta sẽ tiến gần đến 
một hình thái kinh tế quản lý tập trung. Không có cạnh tranh, sẽ ít có nhu cầu 
hay động cơ cho các chủ doanh nghiệp. 


Nếu bạn sắp trở thành một chủ doanh nghiệp, sứ mệnh đầu tiên của bạn là 
nắm rõ Tam giác C-Ð, đặc biệt là từ lưu lượng tiền mặt đến sản phẩm. Nếu 
bạn không học về Tam giác C-Ð, không liên tục tìm hiểu các yếu tố trong tam 
giác, và nếu bạn không phấn đấu, bạn sẽ không tồn tại được. 


Nếu bạn không nỗ lực cạnh tranh, bạn sẽ rất khó khăn khi hợp tác và làm 
ra những đồng tiền hợp tác. Trong kinh doanh, bạn sẽ rất khó khi hợp tác với 
những người nghèo hay công ty nghèo. Nó giống như chơi bóng đá với một 


đồng đội bị gãy chân vậy. 


Như tôi đã nói trong phần đầu, Tam giác C-Ð có thể áp dụng được cho cả 
bốn phần trong Kim tứ đồ. Chăng hạn, những người ở nhóm L cũng có một 
Tam giác C-Ð. Nếu họ có khó khăn tài chính, nó sẽ giúp họ biết được những 
khó khăn đó dễ dàng hơn bằng cách nhìn vào cuộc đời của họ thông qua Tam 
giác C-Ð. Ví dụ nhiều người làm công gặp nhiều khó khăn tiền bạc vì họ yếu 
kém trong phần lưu lượng tiền mặt. Ngay cả khi bạn tăng lương cho họ, họ 
vẫn nghèo vì khả năng yếu kém ở lĩnh vực này. 


Một trong những lý do Công ty Ngưởi cha giàu đóng cửa văn phòng nửa 
ngày mỗi tháng là để cho nhân viên của chúng tôi chơi trò CASHFLOW 101 
và 202 như một hoạt động chính thức của công ty, giúp họ nắm vững tài 
chính này trong tam giác C-Ð. Bằng cách này, khi được tăng lương, họ có thể 
sử dụng phần thêm đó để càng thêm khá khẩm thay vì lún sâu hơn vào các 
khoản nợ do chi xài phung phí. 


Trong Hải quân, tôi được dạy rằng sứ mệnh của tổ chức là hạt nhân của tổ 
chức đó. Nếu không gắn với một sứ mệnh, tổ chức đó sẽ không có tinh thần. 
Đó là lý do vì sao chúng tôi bỏ ra nửa ngày để chơi trò chơi hay nói chuyện 
về đầu tư, kinh doanh, và quản lý tiền. Chúng tôi thực hành những gì đã thảo 
luận và cùng thống nhất một sứ mệnh của công ty. Tất cả nhân viên được 
khuyến khích tự kinh doanh hay đầu tư để một ngày nào đó, họ có thể rời 
khỏi công ty với tương lai tốt đẹp. Chúng tôi không chỉ muốn những nhân 
viên trung thành. Chúng tôi muốn những nhân viên trung thành có kế hoạch 
tự do về tài chính và rời khỏi công ty. 


Một chú thích: Một số nhân viên của người cha giàu đã đạt được tự do tài 
chính. Họ chọn không rời khỏi công ty vì họ không muốn đi, đó cũng là một 
điều may mắn của sự trung thành với sứ mệnh. 


Chúng tôi không muốn những nhân viên giỏi rời công ty. Chúng tôi chỉ 
mừng cho họ trở nên giàu có vì đó là sứ mệnh của Công ty Người cha giàu. 


Vì vậy trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ sứ mệnh của bạn bắt đầu từ đáy 
lòng bạn, trong linh hồn bạn, trong trái tim bạn, và được thể hiện qua những 
hành động - không chỉ qua những lời nói. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 6: Câu trả lời đúng nhất nằm trong tim bạn... không phải 
trong đầu bạn. 


Chúng ta vừa nói đến năm yếu tố trong Tam giác C-Ð không thể thiếu để 
đạt thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng hãy lùi lại một chút và 
nhìn xem những thành phần gắn kết năm yếu tố này với nhau - đó chính là cơ 
cấu của một công ty thành công, ba cạnh của Tam Giác C-ĐÐ: Sứ mệnh, Ê-kíp 
và Lãnh đạo. 


Sứ mệnh là mục đích thật sự của doanh nghiệp. Từ lúc chúng tôi trở thành 
cộng sự, Robert, Kim và tôi đồng ý sứ mệnh của Công ty Người cha giàu sẽ là 
“làm con người thêm giàu có.” 


Khi thảo luận sứ mệnh của công ty, chúng tôi nói về hai mục tiêu, mục tiêu 
kinh doanh và mục tiêu tỉnh thần. Liệu một doanh nghiệp có thể khởi đầu với 
chỉ có mục tiêu kinh doanh, là tạo ra lợi nhuận và thành công không? Hoàn 
toàn có thể. Nhưng những doanh nghiệp có thêm mục tiêu tỉnh thần sẽ tạo ra 
sứ mệnh hoàn chỉnh hơn, khuyến khích những người khác điều chỉnh chính 
họ để đáp ứng mục tiêu, tinh thần đó. 


Chúng tôi có nhiều đối tác và cá nhân có cùng mục tiêu tỉnh thần với chúng 
tôi: làm việc vì sự giàu có của con người. Khi có mục tiêu tỉnh thần làm động 
lực phát triển công ty, tiền tinh thần đã đến. Nếu như mục tiêu của chúng tôi 
là làm ra tiền cạnh tranh bằng cách bán những sản phẩm giáo dục tài chính, 
những đối tác này sẽ không cùng mục tiêu với chúng tôi. Chúng tôi có cạnh 
tranh không? Dĩ nhiên có. Chúng tôi có hợp tác không? Hoàn toàn có. Chúng 
tôi có quan tâm đến tinh thần không? Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tập 
trung vào mục tiêu tỉnh thần. 


Chúng tôi thường được giới thiệu những ý tưởng và cơ hội hứa hẹn đem lại 
thành công tài chính cho Công ty Người cha giàu. Chẳng hạn như chúng tôi 
đã từng được đặt vấn đề thành lập một quỹ bảo hiểm Người cha giàu, hoặc 
đầu tư vào bất động sản, cả hai hình thức này đều đem lại lợi nhuận cao. 
Nhưng khi chúng tôi xem kỹ các lời đề nghị, thì nhận ra rằng sứ mệnh của 
người đứng sau những lời đề nghị này là lợi nhuận, do đó không giống với sứ 
mệnh của công ty chúng tôi, “làm con người thêm giàu có.” Những ý tưởng 
đó có thể làm cho chúng tôi giàu hơn nhưng đó không phải sứ mệnh thật sự 
của chúng tôi. 


Trên thực tế, chúng tôi thường làm cho những đối tác tiềm năng của mình 
lúng túng bởi vì chúng tôi cho họ nhiều hơn những øì họ yêu cầu, hay giúp họ 
thu hồi khoản đầu tư nhanh hơn họ đề nghị. Tại sao chúng tôi làm vậy? 
Chúng tôi biết rằng nếu giúp đối tác của mình thành công một cách nhanh 
chóng trước, thì họ sẽ nhiệt tình hơn khi hỗ trợ sứ mệnh và nỗ lực của chúng 
tôi. Chúng tôi hiểu và có kinh nghiệm rằng, nếu bạn đặt đối tác và sứ mệnh 
lên hàng đầu, thì tiền bạc sẽ tự động theo đó mà đến. 


Chúng tôi có phạm sai lầm không? Dĩ nhiên là có. Nhưng khi bạn có 
những cố vấn và đối tác không cùng sứ mệnh với mình, mâu thuẫn sẽ xuất 
hiện. Thực ra, chúng tôi có những cố vấn không thể hiểu được sứ mệnh của 
Công ty Người cha giàu. Rõ ràng họ không cùng sứ mệnh với chúng tôi. Họ 
không còn là cố vấn của chúng tôi nữa. 


Chúng tôi ngày càng giỏi phát hiện ra những người không cùng chí hướng 
với mình. Chúng tôi lắng nghe họ nói và quan sát họ. Nếu họ nói, “Chúng tôi 
ở đây để giúp bạn” chúng tôi biết phải làm gì. Thường thì mục đích thực sự 


^ 


của họ là, “làm lợi cho bản thân” bằng cách tự gắn liền họ với thương hiệu 


Người cha giàu. Nhưng nếu họ nói, “Chúng tôi muốn trở thành một phần 
trong việc giáo dục mọi người về đồng tiền,” chúng tôi sẵn sàng lắng nghe 
tiếp. 


Như người cha giàu nói, “Con càng phục vụ nhiều người, con sẽ càng giàu 
Có.” 


Trong kế hoạch kinh doanh của bạn, sứ mệnh của bạn là gì? Bạn có cả mục 
tiêu kinh doanh và mục tiêu tinh thần không? Sứ mệnh của bạn chính là nền 
tảng cho Tam giác C-Ð. 


Ji3L lhqpaz l1 dlapanlit 0nes|blllip số? Z &nllm 


N8 @]hm. sojlihtU1 


Tầm mức của sứ mệnh xác định sản phẩm 


CHƯƠNG 7 


Làm thế nào để từ một doanh nghiệp nhỏ trở 
thành doanh nghiệp tầm cỡ 


“Tại sao hầu hết các doanh nghiệp nhỏ vẫn cứ nhỏ mãi?” tôi hỏi. 


“Câu hỏi hay. Họ cứ nhỏ mãi bởi vì có những điểm yếu trong Tam giác C- 
Ð của họ” người cha giàu trả lời. “Nếu Tam giác C-Ð không mạnh, sẽ rất khó 
chuyển từ nhóm T sang nhóm C.” 


NƯỚC MỸ: ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG DOANH NGHIỆP NHỎ 


Nước Mỹ vào năm 2005 có xấp xỉ 16 triệu công ty. 80% trong số đó là 
doanh nghiệp nhỏ - có khoảng 9 nhân viên hoặc ít hơn. 85% lực lượng lao 
động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ. Những công ty nhỏ này 
làm ra 53% Tổng sản lượng quốc nội (GDP). Mỗi tháng, có khoảng 150.000 
doanh nghiệp được thành lập và cũng một con số doanh nghiệp như thế biến 
mất. 


SAU THẤT BẠI 


Có câu đại ý rằng đã dại rồi mới rõ cần làm gì. Đúng là vậy, nhưng không 
phải sai lầm đã qua nào cũng rõ mười mươi cả. Những phương tiện trực quan 
như Tam giác C-Ð và Kim tứ đồ không chỉ giúp tôi nhìn về tương lai khi 
thành lập công ty mà còn giúp tôi nhìn lại phía sau. Sau khi công ty sản xuất 
ví nylon phá sản, Kim tứ đồ và Tam giác C-Ð giống như mắt kính hay chiếc 
kính lúp để tôi đào bới xem những sai lầm trong kinh doanh. 


Rõ ràng là sự thành công và thiếu kinh nghiêm đã đánh bại chúng tôi. 
Nhưng ẩn chứa đăng sau thành công còn những nguyên nhân sâu xa hơn đã 


làm chúng tôi thất bại. Thành thật với chính mình và nhìn vào Kim tứ đồ, tôi 
dễ dàng nhận ra vì sao chúng tôi thất bại. Nguyên nhân chính là sự ngạo mạn 
của tuổi trẻ. Thành công đến sớm khi còn quá trẻ sẽ giống như khi ta đưa cho 
một đứa trẻ chiếc xe Corvette cùng 6 lon bia và dặn dò “Lái xe cẩn thận nhé.” 


Nhìn vào Kim tứ đồ dưới đây, bạn có thể dễ dàng thấy được sự hiếu thắng 
của tôi. 


Năm 1976, Larry Clark, anh bạn thân của tôi và tôi thuộc nhóm L; làm 
nhân viên bán hàng cho Xerox. Luôn dẫn đầu về doanh số nên chúng tôi nghĩ 
mình biết tất cả. Trong kế hoạch kinh doanh, chúng tôi nghĩ mình có thể như 
Evel Knievel cỡi môtô bay qua Grand Canyon (Hẻm núi lớn - một địa danh ở 
Mỹ - ND). Có nghĩa chúng tôi nghĩ mình có thể đi đường tắt để gia nhập 
nhóm Œ. Thay vì đi từ nhóm L qụa nhóm T, chúng tôi lại lên kế hoạch tăng 
tốc và nhảy từ nhóm L đến nhóm Œ. Thay vì leo xuống hẻm núi từ nhóm L 
qua T; và sau đó, leo lên phía kia, từ T qua C, chúng tôi lại quyết định nhảy 
qua hẻm núi đó. Ngay cả Evel Knievel cũng đủ thông minh để buộc cái dù 
Vào sau xe của anh ta khi nhảy qua. Còn chúng tồi thì không. 


Thay vì là Evel Knievel, chúng tôi lại giống nhân vật Wile E. Coyote đuổi 
theo Road Runner trên vách núi cheo leo và rớt ra ngoài khoảng không trước 
khi kịp nhận ra dưới chân chú chàng không có gì ngoài không khí. Thời gian 
giữa năm 1978 và 1979, chúng tôi nhận ra rằng dưới chân mình, chăng có gì 
cả. Chúng tôi gần như thuộc vào nhóm C. Thực ra là chúng tôi đã chạm vào 
rìa của nhóm C, nhưng chính nhược điểm trong Tam giác C-Ð đã khiến chúng 
tôi thất bại. Điều này không hề dễ chịu chút nào, trái lại nó thật đau đớn. Giờ 
đây, mỗi khi tôi coi phim hoạt hình Road Runner và Wile E. Coyote, tôi thấm 
thìa cảm giác của Coyote. Bíp! Bíp! 


THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG NẾU BẠN SỐNG SÓT 


Từ năm 1979 đến 1981, tôi có cảm giác mình như ủy ban An toàn Giao 
thông Quốc gia (NTSB), đang kiểm tra từng mảnh vỡ máy bay. Những cộng 
sự của tôi đã chuyển qua kinh doanh mặt hàng khác và hai người mới vào 
thay họ. Người đầu tiên là Jon, anh trai tôi, anh ấy là một cộng sự tốt cũng 
như là nguồn động viên tinh thần lớn của tôi. Chung vai sát cánh, chúng tôi 
bước đi từ đống đổ nát và gầy dựng lại một doanh nghiệp mới, nhưng nhỏ 
hơn. Chúng tôi từ nhóm C trở ngược lại nhóm TT. 


Năm 1981, công ty nhỏ của chúng tồi liên doanh với một đài phát thanh địa 
phương dựng ra một chương trình mà cho đến nay vẫn được công nhận là 
chương trình bán hàng thành công nhất trong lịch sử phát thanh. Cùng với đài 
phát thanh địa phương, chúng tôi thực hiện chương trình, bán hàng có tên 98 
Rock. Sản phẩm nổi tiếng nhất là chiếc áo thun màu đen có logo màu đỏ và 
trắng bằng sơn, biểu tường 98 Rock FM Honolulu. Tại Honolulu, ở cửa hàng 


98 Rock, hàng ngàn khách hàng trẻ xếp hàng để mua áo thun và những món 
phụ trang khác. 


Sản phẩm của chúng tôi nhanh chóng thâm nhập thị trường thế giới, đặc 
biệt là Nhật Bản. Nhìn hàng ngàn khách hàng trẻ xếp hàng mua đồ tại cửa 
hàng 98 Rock ở Tokyo, chúng tôi lại mỉm cười, nụ cười mà đã vài năm rồi 
chúng tôi không biết đến. Khi tôi kể với người cha giàu về thành công của 
chúng tôi trên thế giới, ông nhắc tôi rằng “Quá trình sẽ cho con nhìn thoáng 
qua tương lai của con, nhưng con phải trung thành với quá trình đó.” Mặc dù 
không phải là tôi không còn gặp khó khăn nữa, nhưng tôi biết mình đang đến 
gần hơn mục tiêu của mình. Quá trình đó, cho dù khó khăn, nhưng thật xứng 
đáng. 


Cơn sốt 98 Rock kéo dài khoảng 18 tháng, đem về cho tôi khá nhiều tiền. 
Nhờ có chiến dịch marketing đó mà tôi có thể trả hết khoản nợ hơn 700.000 
đôla và các khoản thuế. Đến cuối cơn sốt 98 Rock, tài khoản của tôi từ âm trở 
về con số không. Mặc dù vẫn trong tình trạng không tiền, những kiến thức về 
Tam giác C-Ð của tôi vững vàng hơn, sự tự tin đã trở lại, tôi đã xoay chuyển 
cái rủi thành cái may, tôi không phải tuyên bố phá sản, và một lần nữa, tôi có 
cái nhìn tích cực về cuộc sống tốt đẹp - tương lai của tôi ở cuối quá trình. 


Năm 1981, người đại diện của ban nhạc rock Pink Floyd gọi cho tôi. Anh 
ta biết được thành công của chúng tôi qua thương vụ 98 Rock và muốn chúng 
tôi hợp tác trong việc tung ra lại album The Wall của họ. Hiển nhiên là chúng 
tôi chớp ngay cơ hội này. Một lần nữa, công ty nhỏ của chúng tôi phát triển 
thành công ty lớn. Cùng sự phát triển này, một lần nữa sức mạnh của Tam 
giác C-Ð của chúng tôi lại được thử thách. 


Lần hợp tác với Pink Floyd thành công. Ngay lập tức, các ban nhạc khác 
cũng tìm đến chúng tôi và dù thực sự không có kế hoạch trước nhưng công ty 
ở Honolulu của chúng tôi đã trở nên chuyên về lĩnh vực rock “n roll. Khi 
nhóm Duran Duran và Van Halen tham gia vào danh sách của chúng tôi, việc 
kinh doanh bùng phát. Cũng thời điểm đó, khoảng năm 1982, MTV ra đời. 
Điều đó có nghĩa là rock “n rolI lại lên đời. Disco thì chết, và một lần nữa, 
chúng tôi ngập trong công việc. Chúng tôi đã ở đúng nơi, đúng lúc và đúng 
ngành. Vấn đề là chúng tôi không đáp ứng kịp nhu cầu. Chúng tôi cũng biết là 
không thể sản xuất tại Mỹ nữa. Chi phí cho mọi thứ trở nên quá lớn so với 
một công ty nhỏ. Để mở rộng thì việc dời xưởng sản xuất sang châu Á sẽ giúp 
chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. 


Cả ba làm việc ngày đêm để mở rộng sang châu Á. Đó là khoảng thời gian 
sáu tháng ròng vất vả, không đến nỗi 24/7 nhưng ít nhất cũng là 20/7. Gần 
như tôi chỉ sống ở New York hay San Francisco; Dave, một cộng sự khác, 
sống ở Đài Loan và Hàn Quốc; còn anh trai tôi vẫn điều hành ở Honolulu. 
Quản lý công việc ở những múi giờ cách nhau nửa vòng trái đất, chúng tôi 
phải liên tục liên lạc bằng điện thoại (trước khi điện thoại di dộng và email ra 
đời) để xây dựng Tam giác C-Ð lớn hơn. Với Tam giác C-Ð được mở rộng, 
một lần nữa tiền lại đổ về. 


Đôi khi tôi dừng lại và quan sát người cha giàu. Trong suốt thời gian này, 
mối quan hệ giữa chúng tôi không được tốt lắm. Ông vẫn còn giận vì nghĩ tôi 
không nghe theo lời khuyên của ông chỉ trước thời điểm phá sản của nhà máy 
sản xuất ví nylon. Mặc dù không hài lòng với tôi, ông vẫn dành thời gian và 
những lời khuyên cho tôi. Ngay cả khi tôi cho ông biết chúng tôi đã gầy dựng 
lại công ty ví mới và tôi đã học rất nhiều từ quá trình đó, ông vẫn còn khó 
chịu chút ít. 


Với những gì đã xảy ra, việc gầy dựng lại công ty là một kinh nghiệm vô 
giá. Cả hai cộng sự mới và tôi đều học được rất nhiều và cũng đã trưởng 
thành rất nhiều. Chúng tôi bớt yếu đuối hơn. Chúng tôi là những ông chủ 
khôn khéo hơn và lưu lượng tiền mặt đã chứng minh điều đó. Tam giác C-Ð 
mới của chúng tôi không còn loạng choạng và dễ sụp đổ - tự nó đã có thể 
đứng vững được. 


Một hôm, Dave đề nghị tôi đi cùng anh qua Hàn Quốc và Đài Loan để xem 
cơ sở của chúng tôi. Trong thời gian mở rộng kinh doanh, tôi chỉ quanh quấn 
ở New York và San Francisco, chưa bao giờ đi châu Á để thăm nhà máy cả. 
Như đã nói ở một chương trước, chính trong chuyến đi châu Á này, tôi chứng 
kiến cảnh những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động tàn tệ và sự nghiệp làm chủ 
sản xuất của tôi cũng kết thúc từ đó. 


SỨ MỆNH HOÀN THÀNH 


Trên chuyến bay từ châu Á trở về Hawaii, tôi nhận ra rằng sứ mệnh của 
mình đã hoàn thành. Ngồi trên ghế máy bay, tôi bắt đầu nhìn lại quá trình. 


Như thể mới ngày hôm qua, tôi nhớ lại quyết định gia nhập tập đoàn Xerox để 
học kỹ năng bán hàng vào năm 1974. Tôi cũng hồi tưởng lại năm 1976, khi 
tôi và anh bạn thân Larry quyết định bắt đầu công việc bán thời gian kinh 
doanh ví nylon cho người lướt ván. Năm 1978, cùng một lúc, tôi dẫn đầu 
doanh số bán hàng tại Xerox và công ty sản xuất ví nylon được giới thiệu trên 
tạp chí GQ, Runners World và PlayBoy. 


Larry và tôi rời khỏi Xerox để tập trung điều hành công ty nhỏ xíu của 
chúng tôi. Tôi nhớ lại những đỉnh cao và những thất bại. Cảm xúc của tôi 
ngưng đọng khi nhớ lại cảm giác đau đớn lúc tôi nói với gia đình, chủ nợ và 
cục thuế rằng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa công ty. Tôi nhớ lại những bài học 
từ người cha giàu trong suốt thời gian này. Và tôi mỉm cười khi nhớ đến anh 
tôi, Dave, và tôi đã đồng ý gầy dựng lại việc kinh doanh của mình và thành 
công với 98 Rock, và rồi MTV và rock “n roll. Giờ đầy, việc kinh doanh vững 
mạnh, và đã đến lúc tôi phải thay đổi. Lý trí của tôi bảo “Đừng dừng lại, giờ 
là lúc cậu kiếm thật nhiều tiền. Cậu đã thành công. Tại sao lại rời bỏ? Cậu sắp 
giàu to. Gian nan vất vả đã qua. Giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực.” Nhưng 
trong lòng tôi, tôi biết đã đến lúc phải thay đổi. 


Quyết định thay đối của tôi khá khó khăn, đặc biệt là khi tiền bắt đầu đổ 
về. Tôi đã đấu tranh với những xung đột giữa lý trí và tình cảm hàng tháng 
trời. Rất nhiều lần, khi nhận lương và lợi nhuận thì tôi lại muốn ở lại. Nhưng 
tôi biết sứ mệnh học hỏi những nguyên tắc cơ bản của Tam Giác C-Ð đã hoàn 
tất. Giờ đây, tôi đã có thể cạnh tranh trên thương trường, vấn đề là tôi không 
thích những øì tôi đã phải làm để tiếp tục cạnh tranh. Tôi không muốn thuê trẻ 
em làm việc trong những điều kiện tồi tệ, những điều kiện có thể tạo vết sẹo 
trong chúng suốt cả cuộc đời. Cuối năm 1983, tôi cho Dave và anh trai Jon 
biết mình sẽ rời công ty. Tôi không đòi hỏi đền bù tài chính, tôi đã có nhiều 
hơn những øì mình muốn. 


GẶP KIM 


Lúc tôi đang chuẩn bị cho những thay đổi thì tôi gặp Kim. Trước đó vài 
tháng, tôi đã gặp cô với điệu nhảy disco ở Walkiki nhưng cô không thu hút gì 
tôi cả. Có lẽ là vì chiếc sơ mi cổ cao và đôi ủng disco. Chúng làm tôi làm lơ 
vì ở Waikiki luôn có nhiều phụ nữ trẻ đẹp. 


Vì lý do nào đó mà sau lần trở về từ châu Á, tôi lại suy nghĩ về Kim. Tôi 
lại mời cô đi chơi và cô nàng từ chối. Chuyện cứ thế suốt sáu tháng. Tôi đến 
chỗ cô, nói chuyện và mời cô đi chơi, cô lại từ chối. Tôi gởi hoa và cô ấy từ 
chối. Hết lần này đến lần khác, cô ấy cứ từ chối tôi. Tôi cố gắng áp dụng 
những chiêu thức trong bán hàng đã học được. Tôi thử tiếp cận theo cách bán 
chó con, cách Colombo, và cả cách giả sử đã bán được hàng nhưng không 
cách nào thành công. 


Cuối cùng, hết các chiêu trong kinh nghiệm bán hàng, tôi thôi vai bán hàng 
và chuyển sang áp dụng những øgì dã học được từ các lớp marketing buổi tối. 
Trong marketing, nguyên tắc là phải nghiên cứu thị trường trước. Với vai trò 
marketing thay vì bán hàng, tôi bắt đầu tìm hiểu người phụ nữ tên Kim thực 
ra là ai. Trong marketing nó được gọi là “Biết khách hàng của bạn.” 


Người đầu tiên tôi tìm hiểu là một anh chàng biết cô ấy qua công việc. Khi 
tôi bắt đầu hỏi, anh ta bật cười. “Anh không có cửa đâu” anh ta nói. “Anh có 
biết là bao nhiêu ngưởi theo đuổi cô ấy không? Cô nàng nhận hàng đống 
thiệp, hoa và điện thoại từ những anh chàng như anh suốt cả ngày. Có lẽ cô ấy 
còn không biết anh là ai nữa.” 


Anh ta không giúp gì được nên tôi tiếp tục tìm hiểu. Cuối cùng, tôi ăn trưa 
với một người bạn gái và thú thật không thể tiến xa với dự án nghiên cứu thị 
trường có tên là Kim. Phyllis thốt lên khi nghe câu chuyện của tôi, “Cậu 
không biết ai là bạn thân của cô ấy sao?” 


“Không. Mình không biết.” 


Phá lên cười, Phyllis nói, “Bạn thân nhất của cô ây chính là bồ cũ của cậu 
đó, là Karen.” 


“Cái gì?” tôi la lên “Cậu nói chơi hả?” 


“Không hề.” Phyllis cười. 


Ôm chầm Phyllis và hôn thật kêu, tôi chạy bắn trở về văn phòng. Tôi cần 
phải gọi điện thoại cho Karen. 


Chuyện chia tay của tôi và Karen không vui vẻ gì cho lắm, nên tôi phải giải 
quyết vấn đề trước. Sau khi tôi nói những lời xin lỗi muộn màng, Karen nghe 
câu chuyện sáu tháng theo đuổi Kim của tôi. Cô ấy cũng phá lên cười. 


Sau khi cố nín cười, cô hỏi, “Vậy giờ anh muốn em làm gì?” 


Cởi chiếc nón marketing, tôi đội vào chiếc nón bán hàng và hỏi điều mà tất 
cả nhân viên bán hàng được dạy phải hỏi từ một khách hàng hài lòng. Tôi hỏi 
xin một lời giới thiệu. 


“Anh muốn gì?” Karen la lên. “Anh muốn em giới thiệu anh? Anh muốn 
em khuyên cô ấy đi chơi với anh? Anh có điên không.” 


“À, đó là lý do vì sao anh luôn dẫn đầu trong bán hàng,” tôi đùa. 


Karen không cười nữa. “Được rồi,” cô ấy nói. “Em sẽ nói chuyện với cô 
ấy. Nhưng cũng nói trước, đó là tất cả những øì em sẽ làm. Em sẽ không giúp 
hơn nữa đầu.” 


Karen đã nói chuyện với Kim và ca ngợi tôi hết lời. Khoảng sáu tuần sau, 
cả hai đã sẵn sàng và chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 năm 
1984. 


MỘT QUÁ TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU 


Cuộc hẹn hò của chúng tôi là một chiếc bàn nhìn ra bãi biển và đi dạo dọc 
theo bãi cát trắng cùng một chai sâm banh. Tôi không có nhiều tiền, nên đó là 
tất cả cho buổi hẹn hò lãng mạn mà tôi có thể nghĩ ra với giá cả phải chăng. 
Ngồi trên bờ biển dưới chân Diamond Head, Kim và tôi nói chuyên gần suốt 
đêm. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói với nhau. 


Đêm hôm đó, cô kể về cuộc đời mình và tôi kể về cuộc đời tôi. Khi nói đến 
kinh doanh, tôi kể cho cô nghe chuyện người cha giàu và những bài học của 
ông. Vì học chuyên ngành kinh tế nên Kim rất thích Tam giác C-Ð và quá 
trình trở thành chủ doanh nghiệp của người cha giàu. Ngồi trên bãi cát sát 
mép nước, dưới ánh trăng, nói chuyện kinh doanh với người phụ nữ đẹp nhất 
mà tôi từng biết thật giống như đang ở thiên đường. Hầu hết phụ nữ ở sàn 
disco khi hẹn hò đều không nói về chuyện kinh doanh. Kim thì khác. Cô thật 
thú vị. 


Khi nghe tôi kể chuyện về công ty sản xuất ví nylon, cô lắc đầu. Tôi nói về 
những thành công và tiếp đó là những thất bại. Khi tôi kể về những đứa trẻ ở 
châu Á, đứa này sát đứa kia, bốn dãy nhân công trên diện tích của chỉ một 
dãy, hít khói độc từ những loại sơn chúng tôi sử dụng, cô ấy gần như khóc. 
Sau đó, tôi nói về việc rời khỏi công ty, vì sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. 


Ngay lúc đó, cô ấy chuyển đề tài, “Em rất vui vì anh chuyển hướng. Nhưng 
anh sẽ làm gì?” 


Tôi lắc đầu, “Anh không biết. Những gì anh biết là đôi khi cần phải dừng 
lại trước khi bắt đầu lại một việc gì. Vậy nên bây giờ những gì anh làm là 
dừng lại.” 


Và tôi kể về người cha ruột đang thất nghiệp, làm những việc linh tỉnh mà 
ông có thể tìm được. Tôi nói với cô ấy suy nghĩ của mình về nền giáo dục - 
một nền giáo dục không hoàn chỉnh, không chuẩn bị cho lớp trẻ về thế giới 
thực, chỉ chuẩn bị cho chúng trở thành nhân viên mà không phải thành ngưởi 
chủ, dạy chúng trông chờ vào sự quan tâm chăm sóc của một công ty hay 
Chính phủ khi hết tuổi lao động. Và chúng tôi bàn luận về tương lai, viễn 
cảnh người cha giàu hình dung về một cuộc khủng hoảng an sinh xã hội, 
khủng hoảng y tế và khủng hoảng tài chính trên thị trường chứng khoán đang 
ngày càng lớn dần khi thế hệ bùng nổ dân số già đi. 


“Vì sao anh lại băn khoăn?” cô ấy hỏi. “Vì sao anh nghĩ khủng hoảng tài 
chính xảy ra là vấn đề của anh?” 


“Anh không nói được” tôi trả lời. “Anh biết thế giới có rất nhiều vấn đề 
như môi trường, bệnh tật, thực phẩm, chỗ ở và còn nhiều nữa. Nhưng đối với 
anh thì vấn đề tiền bạc, sự nghèo đói và khoảng cách giàu nghèo thu hút anh 
hơn cả. Anh cảm nhận được vấn đề đó trong cơ thể và trái tim anh.” 


Câu chuyện chuyển qua tiến sĩ Buckminster Fuller và những bài học của 
tôi với ông và cách ông chia sẻ những suy nghĩ về hệ thống tài chính như 
người cha giàu của tôi. Tôi cố gắng giải thích cho Kim cách tiến sĩ Fuller nói 
về người giàu và người có quyền lực chơi trò chơi với tiền, luôn đặt người 
nghèo và trung lưu trên bờ vực của khủng hoảng tài chính. Tôi cũng nói với 
Kim những lời của FEuller rằng mỗi chúng ta đều có mục đích cho cuộc đời 
mình. Rằng mỗi chúng ta đều giữ một mảnh quan trọng trong trò chơi đố chữ 
và công việc của chúng ta không chỉ làm ra tiền, mà còn làm cho thế giới này 
tốt đẹp hơn. 


“Có vẻ như anh đang tìm cách giúp những người như cha anh và những 
đứa trẻ trong nhà máy” Kim nói. 


Tôi trả lời, “Đúng thế. Khi ở trong nhà máy, anh quyết định bây giờ là lúc 
anh làm việc cho những đứa trẻ đó, thay vì để chúng làm việc cho anh. Đã 
đến lúc anh làm cho những đứa trẻ đó giàu có hơn là làm giàu cho bản thân 
anh.” 


Mặt trời đã ló dạng trên biển. Những người đi dạo đang đùa với những con 
sóng nhỏ trong vắt. Đã đến giờ chuẩn bị đi làm. Chúng tôi thức suốt đêm 
nhưng tràn đầy năng lượng. Chúng tôi luôn ở bên nhau kể từ ngày đó. 


TÌM THẤY NIỀM ĐAM MỀ CỦA MÌNH 


Tháng 12 năm 1984, Kim và tôi chuyển đến California. Như tôi có đề cập 


nhiều lần trong các quyển sách, lúc này bát đầu thời kỳ khó khăn nhất trong 
cuộc đời cả hai chúng tôi. Cơ hội kinh doanh mà chúng tôi nghĩ sẽ tham gia 
không mang lại kết quả. Chúng tôi không còn tiền, phải ngủ ngoài xe mất vài 
đêm. Đây là thời điểm thử thách tình cảm của nhau và lời cam kết của chúng 
tôi về kế hoạch kinh doanh mới. 


California là tâm điểm của những mô hình giáo dục mới. Những người 
thuộc thế hệ hippy giờ đã lớn và giảng dạy những chuyên đề với những chủ 
đề rất lạ và thú vị. Những đề tài chung là: suy nghĩ cởi mở, thay đổi bản thân, 
phá bỏ những thực tế giới hạn của bạn. Kim và tôi tham gia tất cả các chuyên 
đề mà chúng tôi có thể, thu nhận những ý tưởng mới mẻ và quan sát các 
phương pháp giảng dạy khác nhau. 


Ở phần đầu cuốn sách này, tôi đã kể khóa học ở trường dạy lái xe Bob 
Bondurant cũng như làm việc cùng Tony Robbins và dạy cách băng qua than 
hồng nóng 2000 độ. Như các bạn đã biết, tôi không thích hệ thống giáo dục 
cổ điển. Tôi không thích được dạy phải sợ thất bại, học thuộc các câu trả lời 
đúng và sợ mắc lỗi. Ở trường, tôi luôn nghĩ mình được lập trình để chỉ làm 
điều đúng và sống trong nỗi sợ hãi về cuộc sống. Ở trường, tôi luôn cảm thấy 
mình giống như con bướm bị vướng vào mạng nhện, và con nhện thì cứ cuốn 
cái mạng của nó quanh tôi cho đến khi tôi không thể nào bay được nữa. 


Nền giáo dục tôi đang tìm kiếm là một phương pháp giáo dục mà ở đó, 
người ta được dạy cách chiến thắng nỗi sợ hãi. Một nền giáo dục giúp họ 
khám phá sức mạnh bản thân, để họ có thể đi trên lửa hay lái với tốc độ xe 
đua Thể thức 1. Càng học những kỹ thuật này, khám phá ra phương pháp tất 
cả chúng tôi học, cách kết hợp lý trí với cảm xúc và tác động của nó lên 
những khả năng của cơ thể, tôi càng muốn học nhiều hơn. Tôi trở nên say mê 
những đề tài về cách chúng ta, những con người, học hỏi. 


Tôi khám phá ra tại sao mình lại yêu thích Hải quân nhiều đến thế. Tôi yêu 
thích khóa huấn luyện trong Hải quân và trường hàng không vì nó giúp vượt 
ra khỏi sự sợ hãi và những suy nghĩ giới hạn. Hải quân là môi trường học tập 
hoàn hảo cho tôi. Đó là môi trường học tập khó khăn và khắc nghiệt, đòi hỏi 
tập trung cả thân thể, đầu óc, cảm xúc và tâm hồn để có thể vượt qua cả 
chương trình. Trong Hải quân, ghi nhớ những câu trả lời đúng vẫn chưa đủ. 
Cũng như trong môi trường kinh doanh, Hải quân chú trọng đến kết quả chứ 


không phải nguyên nhân, chú trọng đến hành động chứ không phải lời nói. Đó 
là môi trường học tập nhấn mạnh đến thứ nhất là sứ mệnh, thứ nhì là â-kíp và 
cuối cùng mới là cá nhân. Môi trường đó dạy tôi bay chứ không phải buộc 
chặt đôi cánh của tôi. 


NHỮNG BÀI HỌC ĐỘT PHÁ 


Rõ ràng đối với tôi, những gì tôi đang học có thể xem là phương pháp đột 
phá, cách học có hiệu quả đủ để tạo nên sự thay đổi, sự chuyển đổi mô hình 
của hiện thực, giống cảm giác của chú gà con khi cuối cùng thì nó cũng đập 
bể lớp vỏ trứng bao bọc nó. 


Trong một buổi hội thảo mà tôi tham gia, tôi được học về Ilya Prigogine, 
một người từng đạt giải Nobel cho những khám phá của ông. 


Ông được trao giải Nobel cho nghiên cứu về cấu trúc tan biến. Để đưa ra 
một ví dụ đơn giản nhất, ông chứng minh tại sao một đứa trẻ leo lên xe đạp, 
ngã xuống, lại leo lên, lại ngã xuống và sau đó, đột nhiên chạy xe được. Nói 
một cách đơn giản nhất, tác động mạnh mẽ của việc bị ngã xuống và đứng 
dậy liên tục, đã bắt buộc não của đứa trẻ phải thực hiện lại việc đó. Kết quả là 
từ việc không biết đi xe, đứa trẻ biết đi suốt đời. 


Đối với tôi, nghiên cứu của ông làm rõ vì sao có những người học trong 
trường rất giỏi lại không thành công khi ra đời. Có nhiều người biết họ phải 
làm gì nhưng lại không thể thực hiện được điều họ biết. Giống cha ruột tôi, 
một khi vấp ngã, họ không gượng dậy được và thường nói, “Mình sẽ không 
bao giờ làm nữa.” Thay vì tiếp tục tiến về phía trước với cùng những áp lực 
và thất bại, họ dừng lại để giảm áp lực. Điều đó cũng giống như chú gà con 


cứ trốn hoài trong lớp vỏ bảo vệ vững chắc. 


Prigogine đã tóm lược, “Áp lực là cách làm tăng trí thông minh.” Hay như 
người cha giàu vẫn nói, “Đừng bỏ cuộc.” 


CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC NHANH ĐẾN MỨC NÀO? 


Tôi cũng nghiên cứu công trình của một người nữa, đó là Georgi Lozanov 
(Bulgaria), nhà tiên phong của phương pháp mà hiện nay được gọi là Siêu 
tiếp thu. Mặc dù tôi chưa tham gia khóa học nào của ông, người ta nói rằng 
ông có thể dạy một ngôn ngữ hoàn chỉnh chỉ trong vòng một hay hai ngày. Rõ 
ràng giới học giả truyền thống nghi ngờ ông và công trình của ông. Tôi bắt 
đầu thử nghiệm các kỹ thuật của ông và thấy rằng chúng thật sự hiệu quả. 


Một lý do mà tôi không thích trường học lắm cũng khá đơn giản, đó là tốc 
độ quá chậm. Học thì lâu mà cái tiếp thu được lại quá ít. Việc kết hợp những 
phương pháp giáo dục khác nhau sẽ làm tốc độ dạy học nhanh hơn, giảm sự 
buồn chán, và kết quả là tăng cường khả năng ghi nhớ. Tôi bắt đầu thích thú 
với giáo dục - một cách giáo dục mới. Điều làm tôi thích nhất trong những 
điều tôi khám phá ra là bạn là sinh viên hạng A hay F không quan trọng. Với 
phương pháp giảng dạy này, tất cả những gì cần có là lòng khát khao học tập. 


TÌM THẤY NIỀM ĐAM MỀ 


Mấy năm trước, người cha giàu có nói với tôi rằng một khi con hoàn tất 
một quá trình, hãy đem theo những øì tốt nhất và bỏ sau lưng những gì còn 
lại. Sau đó con hãy tiếp tục một quá trình khác. Và rồi khi quá trình đó kết 
thúc, con lại lấy những øì tốt nhất bỏ hết phần còn lại. 


Khi Kim và tôi tham gia những khóa học này, những lời của người cha 
giàu bắt đầu có ý nghĩa. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng mình đang bắt đầu quá 
trình tốt nhất của cuộc đời mình. Tôi đã có kinh nghiệm từ quá trình học ở 
trường mà tôi rất ghét. Tiếp theo là những kinh nghiệm từ quá trình trở thành 


phi công. Sau đó là những kinh nghiệm học được từ lúc làm chủ doanh 
nghiệp sản xuất ví nylon. Quá trình kinh doanh ví nylon đầy vất vả nhưng tôi 
lại có được những kinh nghiệm tuyệt vời cho chính mình. Và bây giờ, khi tôi 
thật sự là một sinh viên đi học cách mọi người học, những kinh nghiệm trước 
kia lại cùng trở về. Cuộc sống vốn dĩ thường lộn xộn của tôi trở nên có ý 
nghĩa. 


Khoảng tháng Tám năm 1985, tôi tìm ra niềm đam mê của mình. Việc kinh 
doanh tiếp theo đã hình thành trong dầu tôi. Từ năm 1986 đến 1994, Kim và 
tôi điều hành Trường kinh doanh cho Chủ doanh nghiệp và Trường kinh 
doanh cho Nhà đầu tư. Khác với những trường kinh doanh truyền thống, 
trường này không có điều kiện gì cả. Chúng tôi không yêu cầu bảng điểm học 
tập. Điều cần thiết là khát khao học hỏi, thời gian và học phí. 


Áp dụng những kỹ thuật học được, chúng tôi có thể dạy mọi người kiến 
thức cơ bản về kế toán và đầu tư - thường được thiết kế thành một khóa học 
sáu tháng - chỉ trong một ngày. Thay vì nói chuyện về kinh doanh, thật sự lớp 
học sẽ xây dựng một doanh nghiệp gồm tất cả các phần trong Tam giác C-Ð. 
Thay vì nói về cách xây dựng ê-kíp, mỗi nhóm kinh doanh được huấn luyện 
ba môn phối hợp. Thay vì từng cá nhân về trước sẽ chiến thắng, nhóm nào về 
trước sẽ chiến thắng. Tôi không biết bạn có biết việc đó khó khăn thế nào 
không, để làm cho mười lăm con người, ở độ tuổi khác nhau, giới tính khác 
nhau, hình thức khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cùng đua tài bơi lội, đua xe 
đạp và chạy theo từng đội. Dĩ nhiên để là trường dạy kinh doanh thực sự, 
chúng tôi tổ chức cược tiền. Mỗi người tham gia bỏ tiền vào một cái bình, và 
người chiến thắng sẽ được tất cả. Đội chiến thắng gồm mười lăm người sẽ có 
được khoảng 50.000 đôla tiền thưởng. 


Ở Trường kinh doanh cho Nhà đầu tư, thay vì nói chuyện về đầu tư, chúng 
tôi xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán. Các nhóm chia nhau đóng vai 
những nhà quản lý tiền và quỹ hỗ tương. Khi các điều kiện của thị trường 
thay đổi, họ cũng phải điều chỉnh các chiến lược đầu tư. Khi kết thúc khóa 
học, đội chiến thắng cũng sẽ được tiền thưởng. 


Năm 1993, mặc dù kinh doanh rất thành công và thu nhiều lợi nhuận, tôi 
biết một lần nữa đã đến lúc phải chuyển hướng. Mùa hè năm 1994, Kim và tôi 
bán cổ phần cho các cộng sự và về hưu. Thu nhập thụ động của tôi có được từ 


các khoản đầu tư giờ đã lớn hơn chỉ phí sinh hoạt. Chúng tôi rốt cuộc cũng 
thoát ra khỏi việc cạnh tranh kiếm tiền. Chúng tôi không giàu nhưng tự do về 
tiền bạc. Nếu bạn có đọc cuốn Dạy con làm giàu (tập 4), bạn sẽ biết chúng tôi 
đi đến một hòn đảo nhỏ ở Fiji - phần thưởng cho việc nghỉ hưu sớm. Kim lúc 
đó ba mươi bảy tuổi và tôi bốn mươi bảy tuổi. 


BIẾT KHI NÀO THÌ DỪNG 


Trong cuốn Từ Giỏi đến Xuất sắc, ]im Collins viết rất kỹ chuyện biết khi 
nào thì dừng lại. Khi đọc cuốn sách của ông năm 2004, tôi nhớ lại những thời 
điểm mình đã dừng, năm 1984 và 1994. Không có những thông báo, tín hiệu 
rõ ràng nào nói cho tôi biết rằng, “Đã đến lúc dừng lại.” Đơn giản chỉ là lúc 
đó tôi biết quá trình của mình đã đến hồi kết thúc. Đã đến lúc dừng lại và chờ 
đợi sự khởi đầu một quá trình mới. 


Nhiều lần tôi chứng kiến có những chủ doanh nghiệp muốn dừng lại nhưng 
không làm được. Họ không thể dừng vì có nhiều lý do. Lý do chung là Tam 
giác C-Ð của họ còn yếu. Để khắc phục những điểm yếu đó, họ cần làm việc 
nhiều hơn và chăm chỉ hơn để điều chỉnh chúng. Một lý do khác là có người 
chủ không thể dừng lại. Đó cũng là dấu hiệu yếu kém trong Tam giác C-ĐÐ. 
Một lý do phổ biến nữa là người chủ, mặc dù thành công, vẫn tiếp tục làm 
việc bởi vì họ không biết sẽ làm øì sau đó. Theo Jim Collins, trước hết anh ta 
cần dừng lại, nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó tìm kiếm việc tiếp theo. 
Trong trường hợp của tôi, đó là những øì tôi đã làm. Đơn giản là tôi dừng lại, 
để mọi thứ lắng xuống, chờ đợi một vài năm xem chuyện øì sẽ xảy ra tiếp 
theo. 


CHUYỀN TỪ NHÓM T SANG NHÓM C 


Từ năm 1984 đến 1994, tôi vững vàng ở trong nhóm T. Tôi vẫn chưa vội 
vàng bước qua nhóm C. Như đã biết thì càng thành công, chúng ta sẽ càng bị 
kiệt sức. Tình trạng kiệt sức thường xảy ra với những người thành công trong 
nhóm T. Vì cá nhân người trong nhóm 'T thường tự làm việc cho mình, thành 
công hơn có nghĩa là nhiều việc hơn. Một người nhóm TT thường làm việc cho 


những dự án có thù lao tính theo giờ. Và bạn cũng biết là mỗi ngày, chúng ta 
có bao nhiêu giờ đồng hồ. 


Khi Kim và tôi dừng lại, lý do không nằm ở chỗ công việc nặng nhọc hay 
phải làm việc nhiều. Điều làm tôi băn khoăn là công việc của chúng tôi tiếp 
cận được quá ít người. Xét cho cùng, có quá ít người trả tiền để tham gia các 
buổi học. Mà các khóa học của chúng tôi không chỉ đắt, nó còn khó như 
những yêu cầu trong Hải quân. Chúng tôi yêu cầu họ phải dành trọn mười 
ngày hoặc hơn để tham gia bất kỳ khóa học kinh doanh nào của trường. 


Tiến sĩ Buckminister Fuller, người thầy có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời 
tôi thường nói, “Anh phục vụ càng nhiều người, anh càng trở nên hiệu quả.” 
Ông không nói đến tiền, ông nói đến sự phục vụ. Người cha giàu nói, “Một 
trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa một người ở nhóm T và người ở 
nhóm C là số lượng khách hàng mà họ phục vụ.” Ông nói thêm, “Nếu con 
muốn giàu có, hãy phục vụ nhiều người hơn nữa.” 


Năm 1994, trường dạy kinh doanh mà tôi có phần hùn có hơn 350 người 
tham gia các lớp học với chi phí 5.000 đôla mỗi người. Vậy nên, nếu làm 
phép tính, sẽ thấy chuyện tiền bạc khá tốt. Điều không tốt là chỉ có 350 người. 
Tôi biết nếu thực sự muốn giúp đỡ những đứa trẻ ở châu Á mà cứ làm theo 
cách tôi đang làm thì không thể thực hiện được. Nói cách khác, tôi biết đây là 
lúc dừng lại và suy tính làm sao để chuyển sang nhóm C từ nhóm T. Thay vì 
cố nhảy qua hẻm núi sâu, Kim và tôi sẵn sàng để leo lên sườn dốc bên kia. 
Đây chính là thời điểm phải đi qua cái mà người cha giàu gọi là “lỗ kim.” 


XUYÊN QUA LÕỖ KIM 


Như các bạn đều biết, một trong những vấn đề xảy ra với việc làm tư (tự 
làm thuê) trong nhóm T chính là từ tự. Trong nhiều trường hợp, người làm tư 
là sản phẩm, là người được thuê mướn để làm việc. Khi bạn nhìn vào Tam 
giác C- Ð, bắt đầu từ lưu lượng tiền mặt đến sản phẩm, người làm tư phải 
chịu trách nhiệm tất cả. Hầu hết các trường hợp, việc làm tư khiến họ gặp khó 
khăn khi chuyển sang nhóm C. Rất khó để bạn tách tự ra khỏi quá trình. 


Giữa những năm 1984 và 1994, tôi chính là người như vậy. Tôi tự thuê 
mình làm việc. Mặc dù tôi chủ ý làm vậy, sự thật vẫn làm tôi băn khoăn. Tôi 
thường tự hỏi, “Làm sao có thể dạy học viên những øì tôi đã dạy ở trường 
kinh doanh mà không phải đích thân mình đứng lớp?” Chúng tôi cố gắng 
huấn luyện những giáo viên khác, nhưng đó là cả quá trình dài, chông gai và 
mệt mỏi. Rất khó kiếm được người như Blair Singer và một người bạn khác, 
Wayne Morgan, hoàn thành quá trình huấn luyện để trở thành giáo viên. Mặc 
dù họ cũng là chủ doanh nghiệp, nhưng rất khó đào tạo họ dạy theo phương 
pháp của chúng tôi. Phải rất tài năng mới dẫn dắt được một lớp hơn trăm 
người học kế toán và đầu tư trong vòng một ngày. Điều này cũng khó như dạy 
họ đi trên than hồng vậy. 


Sau khi bán công ty năm 1994, tôi có thời gian quay lại với cầu hỏi của 
mình, “Làm sao có thể dạy học viên những øì tôi đã dạy ở trường kinh doanh 
mà không phải đích thân mình đứng lớp?” Khi chuyển đến sông ở vùng núi 
gần Bisbee, Arizorta, tôi có đủ yên tĩnh để đi tìm lời giải cho câu hỏi đó. 
Trong hai năm, tôi tiếp tục đặt câu hỏi và khi rời khỏi Bisbee, tôi đã có bản 
thảo Dạy con làm giàu (tập 1) trong máy tính của mình và phác thảo sơ lược 
cho trò chơi CASHFLOW 101. Tôi đã đi xuyên qua lỗ kim và chuyển từ 
nhóm T qua nhóm C. 


Người cha giàu học được câu chuyện lỗ kim ở một buổi giảng đạo ngày 
Chủ nhật. Ông kể, “Có một câu người ta hay nói trong nhà thờ: “Một con lạc 
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu qua được cổng thiên đường,” 
Người cha giàu đã sửa câu nói đó thành, “Quên con lạc đà đi. Nếu một người 
chui qua lỗ kim được thì người đó sẽ bước vào thế giới của sự giàu có. ” 


Giờ thì người cha giàu rất sùng đạo và không còn chế nhạo những bài học 
tôn giáo nữa. Ông dùng những bài giáo lý đó sửa đối thành bài học cho chính 
mình. Câu nói của ông trong kinh doanh có ý rằng một chủ doanh nghiệp 
muốn đi xuyên qua lỗ kim thì phải để bản thân họ lại phía sau. Những gì 
xuyên qua được lỗ kim chính, là tài sản trí tuệ của chủ doanh nghiệp đó. Hãy 
nhìn vào hình dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì người cha giàu muốn 
nói. 


Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ về những chủ doanh nghiệp đi xuyên qua 
lỗ kim. Trong đó có: 


1. Khi Henry Ford thiết kế dây chuyền sản xuất xe ô tô hàng loạt, ông đã đi 
xuyên qua lỗ kim. Trước đó, hầu hết xe hơi đều sản xuất theo đơn đặt hàng 
và làm theo cách thủ công. 


2. Khi Steve Jobs và nhóm của anh ta ở Apple Computers sáng tạo ra iPod, họ 
đã đi xuyên qua lỗ kim. 

3. Khi một người như Steven Spielberg hay George Lucas làm ra một bộ 
phim, họ cũng đã đi xuyên qua lỗ kim. 

4. McDonald”s đã đi xuyên qua lỗ kim bằng cách bán nhượng quyền kinh 
doanh hamburger trên khắp thế giới. 

5. Khi một người bán hàng đa cấp xây dựng cấp bên dưới là những chủ doanh 
nghiệp khác, anh ta cũng đã xuyên qua lỗ kim. 

6. Khi nhà đầu tư mua một tài sản, một khu căn hộ chăng hạn, và tiền thì cứ 
chảy vào túi họ hàng tháng, đó là họ đã đi xuyên qua lỗ kim. 

7. Một chính trị gia sử dụng ti vi cho chiến dịch tranh cử cũng đi xuyên qua 
lỗ kim. Còn người nào đi gõ cửa từng nhà thì không. 

8. Khi những nhà phát minh hay các tác giả bán những phát minh hay sách 
của họ cho những công ty lớn và hưởng tiền bản quyền, họ cũng đã đi qua 
lỗ kim. 

9. Bằng cách lẫy những bài học từ người cha giàu cùng những nghiên cứu 
trong quá trình học hỏi rồi sáng chế ra những trò chơi và viết sách, tôi đã đi 
qua lỗ kim. Tôi tự đưa mình ra khỏi thế cân bằng. 

10. Khi tôi sáng chế ra ví nylon nằm trong giày cho người chạy bộ mà 
không đưa ý tưởng của mình ra đăng ký sở hữu trí tuệ, tôi đã không đi qua 
được lỗ kim. Tôi vô tư đưa ý tưởng của mình cho đối thủ cạnh tranh và giúp 
họ làm giàu. Họ đã đi xuyên qua lỗ kim còn tôi rơi xuống Grand Canyon 
(Hẻm núi lớn). Tôi đã có sản phẩm mới, nhưng không được pháp luật bảo 
vệ, Tam giác C-Ð của tôi đã không hoàn chỉnh. 


GÀ CON ĐẬP BỀ VỎ TRỨNG 


Khi trở về từ Phoenix với bản thảo quyển sách và trò chơi CASHFLOW 
trong tay, tôi biết rằng để qua được nhóm Œ, điều đầu tiên cần làm là tìm một 
ê-kíp mạnh. Có một ê- kíp mạnh là yếu tố cần thiết để chuyển từ nhóm T sang 
nhóm C. Và người cha giàu luôn nói, “Nếu con là người thông minh nhất 
trong nhóm, con sẽ gặp khó khăn.” Với sứ mệnh, đúng đắn và một ê-kíp 
mạnh, việc kinh doanh ở nhóm C của chúng tôi bắt đầu lớn mạnh. 


Khi phát hiện ra Michael Lechter và bản quyền sản phẩm được bảo vệ, và 
Michael giới thiệu tôi với Sharon, tôi biết chúng tôi sẽ là một nhóm tuyệt vời. 
Sharon, Kim và tôi bắt tay vào thiết kế một doanh nghiệp theo Tam giác C-Ð. 
Thời điểm mà chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường, một thế giới giàu có đã 
mở ra. Dây chuyền sản xuất chính thức khánh thành vào sinh nhật thứ 50 của 
tôi, tháng 8 năm 1997, tại nhà của Sharon và Michael. Từ lúc khởi đầu Công 
ty Người cha giàu, chúng tôi đã không phải chật vật, không làm việc cật lực 
để tìm ý tưởng mới cho việc kinh doanh. Nỗi vất vả duy nhất của chúng tôi là 
chạy theo đáp ứng nhu cầu, đi vòng quanh thế giới để mở các thị trường mới, 
và đếm tiền. Tháng 6 năm 2000, tôi nhận cú điện thoại từ chương trình của 
Oprah và cổng thiên đường thực sự đã mở. Ba chúng tôi đã từ nhóm T chuyển 
sang nhóm €. 


Lúc này tôi đã hiểu hơn những điều người cha giàu nói: 
i Chung thủy với quá trình 


2... Quá trình cho bạn thoáng nhìn vào tương lai tươi đẹp, giúp bạn tiếp tục đi 
tới 
3... Sức mạnh khi nắm vững Tam giác C-Ð 


4... Khai thác sức mạnh của ba loại tiền: tiền cạnh tranh, tiền hợp tác và tiền 
tinh thần 
s.. Đi xuyên qua lỗ kim 


Sau khi tham gia chương trình Oprah, tôi thật sự cảm thấy mình giống như 
chú gà con cuối cùng cũng phá vỡ được vỏ trứng. Trước chương trình Oprah, 
không ai biết tôi cả. Sau chương trình đó, dù tôi ở đâu trên thế giới, mọi người 
cũng chặn tôi trên đường và nói tôi biết là họ đã đọc cuốn Dạy con làm giàu 
(tập 1) hay đã chơi trò CASHFLOW. 


Năm 2002, tôi vào một cửa hàng bán đồ cổ ở Stockholm, Thụy Điển. 
Người chủ, một người Thụy Điển tóc vàng, là một chuyên gia trong lĩnh vực 
đồ cổ Trung Quốc. Nhận ra tôi, ông nói, “Vài tháng trước tôi có đi qua Trung 
Quốc mua hàng. Khi đi thuyền trên sông Dương Tử, tôi nhìn vào một nhà vạn 
đò và thấy một gia đình người Trung Quốc đang chơi trò CASHFLOVW của 
ông, bản Trung Quốc.” 


Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã thực hiện được lời hứa với những đứa trẻ 
ở xưởng sản xuất, những đứa trẻ làm việc cực nhọc để tôi được giàu có. Giờ 
đây, sản phãm của tôi đã phục vụ cho những đứa trẻ như thế, hướng dẫn các 
gia đình, những thanh niên và người lớn tuổi phương pháp để tiền phục vụ 
mình, hơn là làm lụng cả đời và hy vọng Chính phủ sẽ chăm sóc họ. 


Tháng 2 năm 2004, tờ New York Times đã đăng nguyên một trang về trò 
chơi CASHELOVW và hàng trăm câu lạc bộ được thành lập trên khắp thế giới. 
Họ thành lập chỉ để chơi trò chơi và học hỏi những øì người cha giàu đã dạy 
tôi. Khi đọc bài báo, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi không thể tin vào 
phép màu. Với tôi, được Nem York Times viết bài như thế này cũng tuyệt vời 
như khi xuất hiện trong chương trình Oprah. 


Khi nhìn thấy bài báo, tôi biết rằng những gì đã học từ khi dạy ở Trường 
kinh doanh cho Chủ doanh nghiệp và Trường kinh doanh cho Nhà đầu tư đã 
được chuyển sang một sản phẩm một cách thành công, đó là CASHELOW, 


trò chơi giúp dạy những bài học tôi từng đứng lớp. Bây giờ, mọi người biết 
được những khái niệm cơ bản về kế toán và đầu tư chỉ trong vòng một ngày. 
Hơn nữa, nhiều người chơi sẽ có những đột phá quan trọng trong cách họ 
nhìn nhận thế giới. Đối với họ, trò chơi đưa ra sự thay đổi hình mẫu, thay đổi 
từ việc nhìn thế giới tiền bạc như là một nơi kinh hoàng thành một nơi thú vị. 
Thay vì tìm kiếm những chuyên gia và trả tiền một cách mù quáng cho những 


người được gọi là chuyên gia đó, sau khi chơi trò chơi, nhiều người nhận ra 
họ có thể trở thành chuyên gia tài chính cho riêng mình - họ có thể quản lý 
được tương lai tài chính của bản thân họ. Và rất nhiều người trong số đó đã 
thành công. 


Điều tốt hơn cả là thay vì phải đi dạy cho chỉ có 350 người cùng một lúc, 
họ phải đến chỗ tôi và trả học phí hàng ngàn đôla, trò chơi CASHFLOW giờ 
đây đến tận nơi của họ, hướng dẫn cho hàng ngàn người và nhiều người 
không phải trả khoản phí nào. Thay vì tôi phải hướng dẫn họ, giờ họ có thể tự 
học lấy, và còn chia sẻ, hướng dẫn cho người khác. 


Khi tôi nhìn thấy bài báo trên New York Times, tôi biết khoảng thời gian 10 
năm từ 1994 đến 2004 sắp đến lúc kết thúc. Nhưng dù quá trình mười năm 
này qua đi, chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình vẫn tiếp tục. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ bài học của chương này. Đó là tầm mức 
của sứ mệnh xác định sản phẩm. Bạn rất khó kiếm được nhiều tiền hay phục 
vụ được nhiều người bằng cách làm việc cật lực hơn. Nếu muốn phục vụ 
nhiều người hay kiếm được nhiều tiền, bạn cần phải dừng lại và đi xuyên qua 
lỗ kim. 


Trước khi rời bỏ công việc, có lẽ bạn cần xác định rằng bạn hài lòng nhất 
trong nhóm T hay trong nhóm Œ. Nếu muốn phát triển lên nhóm C, hãy nhớ 
rằng bạn phải có nền tảng vững mạnh hơn trong Tam giác C-Ð và cả một ê- 
kíp vững vàng hơn để bạn có thể đi xuyên qua lỗ kim. 


Và trước khi thôi việc, có lẽ bạn cần một khoảnh khắc tĩnh lặng để hồi nhớ 
những công ty dot.com từng thất bại. 

Tôi tin rằng, rất nhiều người thất bại chỉ vì họ cố gắng nhảy từ nhóm L 
sang nhóm CŒ. Khi gặp khó khăn, họ cũng giống như Wile E. Coyote không 
còn øì dưới chân mình. Họ đã không xuyên được qua lỗ kim. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 7: Tầm mức của sứ mệnh xác định sản 


phẩm 
LỰA CHỌN SỨ MỆNH 
Những doanh nghiệp thành công nhất thường làm một trong hai việc sau: 
° Giải quyết một vấn đề 
° Đáp ứng một nhu cầu 


Có được một sứ mệnh liên quan đến giải pháp cho một vấn đề hay đáp ứng 
một nhu cầu, kết hợp với lòng khát khao phục vụ càng nhiều người càng tốt, 
chính là những viên gạch nên xây nên những doanh nghiệp thành công. 


Khi Robert học trong Hải quân, sứ mệnh là đầu tiên, sau đó là ê-kíp, và 
cuối cùng mới là bản thân. Chăng phải thế giới sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta 
sống với những niềm tin giống như thế? 


Trong quyển sách này chúng tôi chia sẻ rất nhiều về Công ty Người cha 
giàu và sứ mệnh chính của chúng tôi “làm mọi người cùng giàu có.” Khi 
chúng tôi ngồi xuống bàn bạc thành lập công fy, và Robert chia sẻ sứ mệnh 
này, tôi phải thừa nhận là mình bị thuyết phục. 


Tôi cũng cảm thấy hài lòng vì sứ mệnh và quan điểm của bản thân hoàn 
toàn phù hợp với sứ mệnh cao đẹp đó. Bây giờ, tám năm sau, mỗi cuộc điện 
thoại, email, hay fax mà chúng tôi nhận được từ ai đó đã thấy ánh sáng ở cuối 


đường hầm, hay đã trả hết nợ, hay đã đầu tư vào tài sản đầu tiên - tất cả 
những cách để trở thành người được tự do tài chính và không còn phải chật 
vật nữa - tôi hiểu sứ mệnh của chúng tôi đang và sẽ còn được hoàn thành. Và 
không phải bởi chúng tôi, mà bởi các bạn, những người đã hành động để nâng 
cao cuộc sống của chính mình. 


Tôi tham gia Công ty Người cha giàu vì đó là sứ mệnh của tôi. Những sự 
kiện dẫn đến sự thành lập Công ty Người cha giàu sẽ được trình bày ở chương 
tiếp theo, nhưng lời giới thiệu sơ lược của tôi về Robert và trò chơi 
CASHFLOVW minh họa cho điểm này. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Robert và 
trò chơi CASHELOW qua cuộc điện thoại của chồng. Tôi vẫn còn nhớ rõ 
cuộc điện thoại đó. 


“Cưng ơi,” anh ấy nói. “Anh vừa tìm thấy một người có những thứ mà em 
đang tìm.” 


Tôi nghẹt thở. Chồng tôi đang nói gì vậy? Anh ấy tìm được một người đàn 
ông có những thứ mà tôi đang tìm? Rõ ràng anh không có ý như trong câu 
chữ của mình. Anh tiếp tục trước khi tôi kịp hỏi anh giải thích rõ ràng. 


“Một trong số” khách hàng của anh - tên Robert Kiyosaki có ý tưởng một 
trò chơi dạy kiến thức cơ bản về tài chính, phần nền tảng của cả kế toán và 
đầu tư. Anh nghĩ đó là thứ em muốn xem qua.” 


Michael biết rất rõ tôi đam mê giáo dục về tài chính và hắn rất hăm hở 
muốn xem trò chơi này. Tôi quả là bị cuốn hút và nói, 


“Em thấy hấp dẫn đấy. Nó thật sự hiệu quả chứ?” 


“Anh nghĩ vậy. Trò chơi rất logic. Cách trình bày rất hợp lý. Họ đã sẵn 
sàng để thử nghiệm.” 


“Em rất muốn xem qua. Nói em nghe đi,” tôi trả lời. Một vài tuần sau con 


gái tôi Shelly và tôi đến nơi kiểm định để xem bản gốc của trò chơi trước khi 
nó được đưa vào sản xuất, và được giới thiệu với Robert, Kim và trò chơi 
CASHFLOW. 


Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về những øì đã xảy ra ở nơi kiểm định và việc 
thành lập Công ty Người cha giàu ở chương kế tiếp. Còn giờ có thể nói gọn là 
việc kiếm định cho tôi thấy rằng trò chơi chính là một phương tiện để thực 
hiện sứ mệnh của bản thân tôi - khao khát mang kiến thức tài chính đến được 
với càng nhiều người càng tốt, đảm bảo rằng con cái chúng ta có cơ hội quý 
giá và không phải bắt đầu cuộc sống trưởng thành trong cảnh nợ nần vì thiếu 
hiểu biết. Hiểu biết về tiền là một kỹ năng sống mà con cái chúng ta cần được 
học để bước vào thế giới, vào cuộc sống mới. 


Cuộc nói chuyện với Robert và Kim cho thấy rằng rõ ràng sứ mệnh bản 
thân tôi cũng giống như của họ. Sứ mệnh chung đó có thể thực hiện bằng 
cách làm cho trò chơi mang tính giáo dục CASHELOW đến được với càng 
nhiều người càng tốt. Vậy thì cách tốt nhất để thực hiện điều đó là gì? Câu trả 
lời khá đơn giản - xây dựng một công ty thành công với trò chơi 
CASHFLOVW. Kinh nghiệm của tôi về việc bắt đầu và xây dựng công ty trong 
lĩnh vực xuất bản và trò chơi rất có ích cho quá trình này. Lúc đầu, tôi chia sẻ 
kinh nghiệm của tôi với Robert và Kim và thảo luận những ý tưởng kinh 
doanh với họ, chẳng hạn việc gia công sản xuất trò chơi, và sau đó, tôi bắt đầu 
làm việc với Robert về cuốn sách Dạy con làm giàu (tập 1). Cuối cùng thì 
Robert, Kim và tôi thành lập Công ty Người cha giàu và tôi trở thành Giám 
đốc điều hành. 


Động lực cho việc tham gia của tôi không phải là tiền. Tôi sẵn sàng làm 
việc không lương. Điều tôi cần là hoàn thành sứ mệnh. Thành thật mà nói, 
Michael và tôi không cần tiền. Michael là luật sư thành đạt và chúng tôi có 
một số khoản đầu tư mang lại lợi nhuận. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái về 
tiền bạc. Những øì tôi tìm kiếm được đều mang ý nghĩa về tỉnh thần. Tất 
nhiên là sau khi chúng tôi thành lập Công ty Người cha giàu và trung thành 
với sứ mệnh của mình, tiền cứ tự nhiên mà đến. 


BẠN KHÔNG CẦN PHẢI CỨU RỖI CẢ THẾ 
GIỚI 


Một điều quan trọng cần nhớ là một công ty có thể thành công mà không 
cần phải có một sứ mệnh mang tính toàn cầu như Công ty Người cha giàu. 
Một doanh nghiệp thành công thường là giải quyết một vấn đề hoặc đáp ứng 
một nhu cầu. Sứ mệnh của những doanh nghiệp đó là tìm ra giải pháp cho vấn 
đề hoặc đáp ứng nhu cầu cho những ai cần. Ví dụ, tôi có người bạn sở hữu 
một công ty giấy cạc tông chuyên sản xuất các thùng giấy chuyên dụng. Đó là 
một công ty rất thành công, họ vừa giải quyết vấn đề, vừa đáp ứng nhu cầu. 
Sứ mệnh của họ cũng quan trọng chăng kém - đó là cung cấp các loại thùng 
chuyên dụng cho những ai cần. 


Một ví dụ hoàn hảo khác của việc giải quyết một khó khăn hay chuyển khó 
khăn đó thành kinh doanh thành công, đó là Rob, bạn của con trai tôi, làm 
việc ở một nhà hàng Trung Quốc. Cậu ta nghe những người chủ than phiền 
rằng họ không tìm được nguồn cung cấp một loại gạo đặc biệt với giá phải 
chăng hay đủ số lượng cần. Cậu nảy ra một ý tưởng. Cậu tìm hiểu các nhà 
hàng khác trong vùng và thấy rằng họ cũng có cùng khó khăn đó. Vì vậy cậu 
liên lạc với một nhà nhập khẩu ở San Francisco và thu xếp mua loại gạo đó 
với số lượng lớn và giá rẻ hơn nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng, cậu đã kinh 
doanh thành công. Rob đã giải quyết được vấn đề và đáp ứng được nhu cầu. 
Mục tiêu kinh doanh của cậu ta là cung cấp cho các nhà hàng ở Wiscon- sin 
và những thị trường khác ở Midwest một lượng gạo ổn định với giá rẻ hơn họ 
phải mua trước đây. Rob khởi đầu ở Wisconsin, và kiếm đủ tiền lời nhờ chênh 
lệch giữa giá mua và giá bán gạo để phát triển kinh doanh ra toàn khu vực 
Midwest. Cậu ta bắt đầu mở rộng sang nhập khẩu các mặt hàng khác. 


Xem xét Tam giác C-Ð, có lý do để sứ mệnh nằm ở đáy tam giác, và sản 
phẩm nằm ở đỉnh giữa tam giác. Đó là lý do tại sao chúng tôi cười khi có 
người đến nói với chúng tôi, “Tôi có ý tưởng hay cho một sản phẩm - quý vị 
có muốn mua nó hay đầu tư vào nó hay không?” 


Điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp không thể xây dựng từ sản phẩm? 
Không phải thế. Đôi khi “sản phẩm” thật sự là một giải pháp cho một vấn đề, 
một hình thức của sứ mệnh, và người sáng lập không nói rõ được điều đó. Đôi 
khi có sứ mệnh thật nhưng người sáng lập không thấy được nó (cho dù việc 
những người sáng lập không nhận ra và “ca tụng” sứ mệnh là một việc đáng 
lưu tâm). Đôi khi một sản phẩm (chẳng hạn là cải tiến một sản phẩm có sẵn) 


hỗ trợ sứ mệnh của người khác. Tuy nhiên, bản thân một sản phẩm mà không 
có nền tảng hỗ trợ của một sứ mệnh hiếm khi trở thành một xuất phát điểm 
vững mạnh cho việc kinh doanh. Sứ mệnh không nhất thiết phải vĩ đại, nhưng 
khi bạn phục vụ được càng nhiều người theo sứ mệnh đó thì tiềm năng phát 
triển kinh doanh của bạn sẽ càng lớn. 


Thông thường, một công ty với sứ mệnh là “kiếm tiền” hoặc trở thành “nhà 
cung cấp sản phẩm hay dịch vụ lớn nhất và tốt nhất” thay vì giải quyết một 
vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu, thì nó sẽ không có nền tảng vững chắc để 
xây dựng Tam giác C-Ð thực sự mạnh. Dĩ nhiên kiếm tiền hay muốn trở thành 
“lớn nhất và tốt nhất” không có øì sai. Tuy nhiên, loại sứ mệnh đó không đưa 
ra được một phương hướng hay trọng tâm thực sự cho công ty, cũng như 
không đưa ra được một ý tưởng đúng đắn cho việc xây dựng nên những yếu 
tố đó. Việc hoàn thành sứ mệnh chỉ phục vụ cho công ty chứ không phải cho 
nhiều người. Có lẽ công ty đó nên xác định lại định nghĩa lợi ích mà nó mang 
lại cho khách hàng. 


Chúng tôi tin rằng nếu bạn tập trung vào việc thực hiện một sứ mệnh là 
giải quyết vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu, tiền bạc sẽ tự đến. Như người cha 
giàu nói, “Con càng phục vụ nhiều người, con càng rrở nên giàu có.” 


Vì vậy khi lên kế hoạch kinh doanh, hãy bắt đầu với sứ mệnh của bạn. Mục 
tiêu của bạn là gì? vấn đề nào công ty bạn đang giải quyết? Những nhu cầu 
nào bạn đang đáp ứng? Khi đã có sứ mệnh, tập trung xây dựng những phần 
khác của Tam giác C-Ð. Nhưng quan trọng nhất là hành động và bắt đầu với 
việc kinh doanh mới của bạn. 


Ê-kíp đánh đâu thắng đó 


Thành công hay thất bại trong kinh doanh đều liên quan đến nguyên tắc làm 
việc, sự quyết tâm và lòng khát khao. Hầu hết những người đã thành đạt đều 
có đầy đủ ba yếu tố ấy. Nhưng yếu tố quyết định lớn nhất để giúp mọi doanh 
nghiệp thành công lại không nằm trong ba yếu tố quan trọng này. 


Đâu tiên, để có thể dựng nên một công ty, bạn phải có khả năng bán hàng. Bởi 


vì “Bán hàng = Doanh thu”. Không có doanh thu thường là do người chủ 
doanh nghiệp không muốn bán hàng, không biết cách bán hàng, hoặc đơn 
giản chỉ là miễn cưỡng bán hàng. Có người còn tưởng tượng rằng bạn phải 
thật hung dữ mới bán được hàng. Sai hoàn toàn. 


Thứ hai, để lập nên một doanh nghiệp thật sự hay một mạng lưới, hãy bước ra 
khỏi nhóm T, bạn phải có khả năng thu hút, thiết lập và thúc đẩy một ê-kíp 
vững mạnh. Và trong thế giới những doanh nghiệp nhỏ, mọi người trong 
nhóm đó phải sẵn sàng bán hàng, cho dù họ ở vị trí nào. 


Để thực hiện được điều đó, yếu tố thứ ba trở nên quyết định. Đó là khả năng 
dạy những người khác trong công ty cách thức bán hàng, cách trở thành một 
thành viên xuất sắc và cách để thành công. Chính kỹ năng này sẽ bảo đảm sự 
phát triển, lợi nhuận và bền vững. 


Một thực tế đáng buồn là hầu hết các chủ doanh nghiệp đều chưa bao giờ 
được dạy cách thức để thực hiện những điều đó. Thực tế, hầu hết chúng ta đều 
có cách nghĩ rằng: 1. bán hàng là một công việc hạ cấp; 2. nếu bạn muốn việc 
øì theo đúng ý, bạn phải tự làm việc đó; 3. chuyện dạy dỗ chỉ xảy ra trong nhà 
trường. 


Khi kinh doanh, việc đầu tiên chúng ta phải làm để tăng thu nhập là giúp mọi 
người thiết lập điều mà ta gọi là Quy tắc Lễ nghi. Đó là những nguyên tắc đơn 
giản có thể biến những người bình thường thành một ê-kíp đánh đầu thắng đó 
- một ê-kíp không chỉ bán hàng mà còn phải luôn khao khát học hỏi và đạt 
được một mức độ cao về trách nhiệm quản lý con người, năng lực làm việc và 
về những con số. Nó tạo ra cách xử sự quan trọng cho sự thành công, và nó 
đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả thành viên trong ê-kíp để làm được điều đó. 


Hầu hết mọi người đều muôn trở thành giỏi hết mức. Là chủ doanh nghiệp, 
bạn phải tạo nên một môi trường để thực hiện điều đó. Đó không chỉ là điều 
bạn có thể học, mà còn giúp bạn thành công vượt bậc. Nhiều lúc trong kinh 
doanh, không phải những gì bạn đem lại mà cách bạn đem lại điều đó sẽ tạo 
nên sự khác biệt lớn. Chính sức mạnh và cam kết của ê-kíp cùng niềm đam 
mê của họ tiếp cận và phục vụ người khác sẽ quyết định danh tiếng, thành 
công và tiền bạc của bạn. 


Blair Singer 

Cố vấn của Công ty Người cha giàu và tác giả của 
Salesdogs và The ABC öƒ Building 

a Team That Wins 


Lựa chọn một hình thức kinh doanh đúng 


Không nhiều người đánh giá cao việc này, nhưng việc lựa chọn đúng hình 
thức kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn cũng quan trọng như bạn chọn 
đúng đối tác. 


Nếu bạn đi vào con đường kinh doanh với một cộng sự không phù hợp, 
những nỗ lực của bạn có thể thất bại ngay từ đầu. Người đó có thể vung tiền 
của bạn, có thể ký những hợp đồng công ty không thể kham nổi và có thể làm 
cho công nhân xa lánh trước cả khi hàng hóa hay dịch vụ thành hình. Một 
cộng sự không phù hợp có thể bỏ bạn lại trơ trọi và tất cả công sức và tài lực 
của bạn đổ sông đổ biển. 


Cũng như thế, lựa chọn một loại hình pháp lý sai cũng có thể trực tiếp dẫn 
đến thất bại. Ngay từ đầu, hắn bạn đã muốn có tài sản và được pháp luật bảo 
hộ càng nhiều càng tốt. Nhưng lựa chọn là chủ sở hữu duy nhất hay hình thức 
hợp tác xã, các hình thức kinh doanh xấu không đem lại sự bảo đảm øì, bạn 
có nguy cơ mất hết những gì đã gầy dựng cùng những tài sản cá nhân nữa. 
Những người đi kiện và luật sư của họ rất thích gặp hình thức chủ sở hữu duy 
nhất hay hợp tác xã vì họ có thể đòi được cả công ty lẫn tài sản riêng khi 
khiếu kiện. Họ có thể lấy toàn bộ tài sản của bạn. 


Vì thế, hãy thiết lập hình thức kinh doanh tốt, như tập đoàn c, tập đoàn s, 


công ty TNHH, hoặc hợp tác có giới hạn. Những hình thức này bảo vệ tài sản 
riêng của bạn không dính đến rắc rối do kinh doanh. Và cũng giống như có 
cộng sự phù hợp, hình thức kinh doanh đúng sẽ giúp bạn được bảo vệ và 
thành công trong tương lai. 


Garret Sutton, Esq. 

Cố vấn của Công ty Người cha giàu, tác giả của 

Own Your Own Corporation, How to Buy and Sell a Business, The ABC oƒ 
Getting Out oƒ Debt, và The ABC of Writing Winning Business Plan 


4 
Cứ “ 


Ji5áÏl le f5] @lqbaaInlhi 0nes|hlp giế? &ó @tổlm 


 £@»uMlÏÏ &JInaì sejiluIUI 


Thành lập một công ty có thể làm điều mà 
không công ty nào làm được. 


CHƯƠNG 8 
Công việc của người lãnh đạo công ty là gì? 


NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÔNG TY 


“Công việc quan trọng nhất của người lãnh đạo công ty là gì?” tôi hỏi 
người cha giàu. 


“Ä, có nhiều việc rất quan trọng. Cũng khó nói công việc nào quan trọng 
hơn công việc nào. Thay vì chỉ một, cha sẽ nói cho con biết tám công việc mà 
cha nghĩ là quan trọng nhất.” 


Dưới đây là danh sách của người cha giàu. 


1. Xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn của công 


ty. 
. Tìm những người giỏi nhất và đưa họ vào ê-kíp. 
. Xây dựng nội bộ công ty mạnh. 
. Mở rộng công ty ở bên ngoài. 
. Tăng lợi nhuận. 
. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. 
. Đầu tư vào tài sản hữu hình. 


`*IX Ø ƠI + C7 << 


8. Là một công dân tốt trong cộng đồng. 


“Điều gì sẽ xảy ra nếu người lãnh đạo không thể thực hiện được những 
công việc đó?” tôi hỏi. 


“Con phải thay đối lãnh dạo,” người cha giàu trả lời. “Chưa kể, nếu người 
lãnh đạo không thể làm những việc đó, công ty có thể sẽ không tồn tại được. 
Đó là lý do vì sao hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ tồn tại trong vòng mười 


năm.” 


CHỈ LÀ MỘT SỨ MỆNH 


Nhiều năm qua, tôi gặp rất nhiều người có ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh. 
Nhiều người đến chỗ tôi và nói những điều như: 


Ù; “Tôi muốn bảo vệ môi trường.” 

5: “Phát minh của tôi sẽ xóa hăn nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch.” 
Bì “Tôi muốn thành lập một quỹ từ thiện cung cấp chỗ ở cho trẻ em 
lang thang.” 

4. “Công nghệ của tôi là những øì thế giới đang mong đợi.” 

5, “Tôi muốn tìm ra cách trị căn bệnh đó.” 


Biết là mối quan tâm của họ có thể rất thành tâm nhưng phần nhiều trong 
số những con người tốt bụng đó đã thất bại khi thực hiện sứ mệnh của mình vì 
tất cả những gì họ có chỉ là sứ mệnh. Nếu bạn xét những kỹ năng sống của họ 
theo Tam giác C-Ð, nó sẽ giống như thế này. 


THIẾU KỸ NĂNG KINH DOANH 


Ở phần đầu quyển sách này, tôi có nói trong thời gian học ở trường hay 
làm việc nhiều người phát triển những kỹ năng không phù hợp hoặc không 
quan trọng cho Tam giác C-Ð. Tôi đề cập đến ví dụ một giáo viên nhiều năm 
kinh nghiệm giảng dạy nhưng những kinh nghiệm đó không thể chuyển qua 
Tam giác G-Ð nếu ông quyết định trở thành chủ doanh nghiệp. Chỉ vì ông 
thiếu những kỹ năng kinh doanh. 


Khi rời Hải quân năm 1974, tôi cũng trong tình trạng khó khăn đó. Năm 
1974, tôi làm hai việc. Nghề đầu tiên của tôi là sĩ quan có giấy phép hành 
nghề trên một con tàu, giấy phép lái bất cứ con tàu nào không hạn chế trọng 
tải trên khắp thế giới. Tôi có thể kiếm được khối tiền với nghề này; vấn đề là 
tôi không còn thích làm trên tàu nữa. Nghề thứ hai của tôi là phi công trong 
quân đội với những khóa huấn luyện tuyệt hảo và những năm dạn dày kinh 
nghiệm. Nhiều người bạn của tôi chuyển qua các hãng hàng không hay vào 
cảnh sát hoặc các sở chữa cháy với công việc lái máy bay. Tôi cũng có thể 
làm như thế, ngoại trừ một điều, tôi không muốn bay nữa. 


Năm 1974, khi trở về nhà, chứng kiến cha ruột đang gặp khó khăn tài 
chính, tôi nghĩ mình đã tìm ra sứ mệnh mới, hay ít nhất là một vấn đề cần giải 
quyết. Nhưng những øì tôi có chỉ là một sứ mệnh. Khi bạn nhìn vào Tam giác 
C-Ð, từng yếu tố dành cho những người được đào tạo chuyên ngành kế toán, 
luật, thiết kế, marketing và hệ thống. Không có yếu tố nào cho sĩ quan lái tàu 
hay phi công. Vì vậy, tôi cũng giống những người tôi đề cập ở trên - có một 
sứ mệnh nhưng lại thiếu những kỹ năng kinh doanh thật sự. 


Những gì có giá trị chính là những năm tháng tôi học hỏi từ người cha 
giàu. Tôi đã trải qua tất cả các yếu tố trong Tam giác C-Ð ở công ty của ông. 
Vậy nên tôi có ít nhiều kinh nghiêm kinh doanh nhưng còn non nớt lắm. Tuy 
nhiên, ít ra tôi cũng hiểu công ty là một hệ thống của các hệ thống và tầm 
quan trọng của Tam giác C-Ð đối với cấu trúc của một công ty. 


THAN THỞ VỚI NGƯỜI CHA GIÀU 


Một hôm, tôi than thở với người cha giàu rằng tôi gần như không có kỹ 
năng đặc biệt nào có thể áp dụng vào Tam giác C-Ð. Chỉ vào cạnh ê-kíp trong 
Tam giác C-Ð, tôi cho rằng không công ty lớn nào sẽ thuê tôi vào làm trong ê- 
kíp của họ. Tôi than vẫn không được học hành chính thức các ngành có yếu tố 
trong Tam giác C-Ð. Dứt cơn than khóc, tôi nhìn Người cha giàu hòng nhận 
được lời an ủi cảm thông. Ông chỉ nói, “Cha cũng vậy.” 


Người cha giàu bắt đầu cũng chỉ với một sứ mệnh. 


CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 


Công việc của người lãnh đạo là thay đổi công ty để nó phát triển và phục 
vụ nhiều người hơn. Nếu người lãnh đạo không thể thay đổi công ty, họ kiềm 
giữ công ty ở quy mồ nhỏ và công ty có thể bị thu nhỏ hơn. 


Một lần nữa, tôi dùng Tam giác C-Ð để làm rõ ý này. 


Khi tôi ở nhóm T; sản phẩm của tôi là Trường kinh doanh cho Chủ doanh 
nghiệp và Trường kinh doanh cho Nhà đầu tư. Vấn đề nảy sinh là tôi trở thành 
một phần lớn của sản phẩm cũng như các phần còn lại của Tam giác C- Ð. 
Nếu muốn trở thành lãnh đạo, tôi cần dừng lại và thiết kế hoàn toàn lại doanh 
nghiệp của mình. Cố gắng sửa chữa 


một doanh nghiệp yếu kém trong khi nó đang hoạt động chăng khác gì thay 
bánh xe trong lúc xe vẫn đang chạy. Đó là lý do vì sao Kim và tôi dừng lại, 
nghỉ ngơi hai năm trước khi bát đầu một công việc kinh doanh mới. 


XÂY DỰNG MỘT TAM GIÁC C-Ð MỚI 


Năm 1996 khi rời khỏi vùng núi Bisbee, Arizona, tôi chi có bản phác thảo 
bằng bút chì trò chơi CASHELOVW, bản thảo quyển Dạy con làm giàu (tập 1) 
trong máy tính và hai trang giấy kế hoạch kinh doanh. Là nhân viên duy nhất 
cho công ty chưa được thành lập của mình, tôi biết việc tiếp theo mình phải 
làm là tìm đúng người và thành lập một ê-kíp. 


Phác thảo trò chơi là phần việc dễ. Tìm kiếm người có thể xây dựng hệ 
thống thông tin cần thiết để trò chơi hoạt động được là bước đầu tiên. Trò 
chơi phải được xây dựng để thay đổi cách mọi người nghĩ về tiền. Vào thời 
điểm đó, chỉ có một người mà tôi biết có khả năng đó và là một bạn cũ của tôi 
tên Rolf Parta, thường được gọi là Spock. Chúng tôi gọi anh chàng là Spock vì 
anh rất giống nhân vật Leonard NÑimoy thủ vai trong phim Star Trek. Anh 
cũng thông minh như nhân vật Nimoy đóng. 


Đây là lúc mà cả bốn cách tư duy đều rất quan trọng. Đối với giai đoạn 


kinh doanh này, tôi mang suy nghĩ S và suy nghĩ L vào dự án. Tôi có khả 
năng sáng tạo để phác thảo một trò chơi và tôi hiếu về cách mọi người học 
trong quá trình mười năm giảng dạy. Spock đem suy nghĩ K và suy nghĩ P vào 
dự án. Tốt nghiệp thạc sĩ CPA, từng làm ngân hàng và có chỉ số IQ rất cao, 
Spock chỉ sống trong thế giới của riêng anh. Rất ít người có thể nói chuyện 
với anh. Anh nói thứ tiếng Anh mà tôi nghĩ ít ai hiểu được. 


Đến nhà anh ấy, tôi trải bản phác thảo trò chơi trên bàn ăn. Cố gắng hết sức 
để hai bên hiểu nhau băng lời, cử chỉ, và chỉ vào bản phác thảo, Spock và tôi 
cuối cùng cũng nói chuyện được với nhau. Rất khó để một người đề cao tính 
sáng tạo và yếu tố con người của dự án nói chuyện với phía mà tôi nghĩ là có 
tính kỹ thuật và phân tích. 


Cuối cùng, sau khoảng một giờ đồng hồ thảo luận, mắt Spock sáng lên. 
Anh bắt đầu hiểu phía con người và sáng tạo. “Tại sao mọi người cần trò chơi 
này?” anh ấy hỏi. “Cái này thường thôi mà.” 


Tôi đáp, “Đối với anh, nó là bình thường. Anh có bằng thạc sĩ quản trị kinh 
doanh. Anh là CPA, và từng là nhần viên ngân hàng. Vì vậy, với anh, nó là 
bình thường. Nhưng đối với người bình thường, đây là “ngoại ngữ”. Đối với 
nhiều người, nó là cách suy nghĩ thật sự mới lạ.” 


Spock cười lớn. Anh bát đầu thấm hơn một chút. “Cho tôi ba tháng và tôi 
sẽ đưa cho anh thứ anh muốn.” Chúng tôi đồng ý giá tiền công đưa ra, bắt tay 
nhau và tôi cảm thấy tự tin mình đã tìm đúng người cho công việc này. 


Ba tháng sau đó, qua nhiều lần thảo luận với tôi, anh đã hoàn thành tất cả 
phương trình toán học phức tạp. Tôi đã xong phần mình và có những phác 
thảo tốt hơn. Kim, Spock và tôi cùng nhau chơi trò chơi. Thật ngạc nhiên, trò 
chơi hoạt động tốt. Trò chơi khá khó nhưng những con số đã hoạt động, 
những bài học đã thể hiện rõ, và chúng tôi thật vui sướng. 


Người tiếp theo mà chúng tôi tìm đến là Michael Lechter, một luật sư trong 
nhóm chúng tôi. Như đã nói, Michael là một trong những luật sư về sở hữu trí 
tuệ được nể trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, sáng chế và nhãn hiệu. 


Khi đội bóng đá Browns cố gắng rời khỏi Cleveland, chuyển đến 
Baltimore, Maryland và trở thành Baltimore Browns thành phố Cleveland 


mời chính hãng luật của Michael, Squire Sanders và Dempsey, để ngăn chặn 
nguy cơ mất tên tuổi đó. Đội bóng vẫn chuyển và trở thành Baltimore Ravens, 
nhưng chỉ sau khi Gleveland được hứa có một đội bóng mở rộng NEL và 
quan trọng hơn cái tên Browns ở lại với Cleveland. Điều đó cũng giống như 
nói với tôi, “Anh có thể đi, nhưng tên anh, Robert Kiyosaki, phải ở lại đây. 
Nó thuộc về thành phố Phoenix, Arizona. Tìm cái tên khác mà dùng. Joe 
Smith được không?” 


Khi Mike có được sản phẩm của cả tôi và Spock, Mike bắt đầu quá trình 
đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu và những hàng rào pháp lý để bảo vệ sản 
phẩm trí tuệ của tôi. Khi tôi rời văn phòng anh, anh nói, “Tôi sẽ gọi cho anh 
khi văn phòng cấp bằng sáng chế trả lời tôi.” 


“Mất khoảng bao lâu?” tôi hỏi. 


“Chắc cũng một thời gian. Còn phụ thuộc vào có bao nhiêu câu hỏi hay 
phản đối nữa. Có nhiều khả năng họ từ chối một phần hay tất cả yêu cầu của 
chúng ta về việc cấp bằng sáng chế. Lúc đó thì phải làm lại và quay trở lại 
chỗ họ một lần nữa.” 


Spock trở lại làm việc với tư duy P của anh, lần này sử dụng đầu óc phân 
tích, và bát đầu thử nghiêm lại trò chơi trên máy tính. Anh ấy chạy trò chơi 
bằng 150.000 cách khác nhau, không lần nào sai. Khi đưa cho tôi những trang 
giấy tính toán, anh cười đến tận mang tai. Thử thách của dự án làm anh thực 
sự hài lòng. 


Đến hôm nay, tôi vẫn không hiểu những phép toán trên mấy tờ giấy đó có 
nghĩa gì, nhưng khi tôi đưa cho Michael Lechter, anh ấy cũng cười như 
Spock. Tôi có cảm giác như mình đang ởi học. Hai học sinh loại A xem bài 
thi và thấy thích thú, còn tôi, học sinh loại C, D, thậm chí là F đang thắc mắc 
không hiểu họ đang thích thú cái gì. 


Như bạn có thể đoán ra, tôi đang xây dựng một Tam giác C-Ð mới. Là một 
chủ doanh nghiệp, Kim và tôi hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Bây giờ, với tư 


cách là người lãnh đạo của dự án, và sử dụng năm yếu tố trong tam giác như 
là kim chỉ nam, chúng tôi cùng nhau trở thành một ê-kíp. 


Rolf 
Robert : Si /à 
Mike —:Ởo .... {2v Robert 


GẶP SHARON 


Sau đó khoảng một tháng, Mike Lechter gọi cho tôi, “Anh có thể tiếp tục 
được rồi và giới thiệu trò chơi ra công chúng. Chúng ta chưa có bằng sáng chế 
nhưng tôi đã dăng ký và anh được quyền công bố. Anh vẫn cần phải yêu cầu 
mọi người ký vào thỏa thuận bảo mật trước khi họ nhìn thấy sản phẩm của 
anh.” 


Như các bạn nhớ, đây là bước đầu tiên mà tôi bỏ sót khi làm ra ví nylon. 
Những tuần sau khi phát minh, tôi bắt đầu bán ví mà không được bảo hộ tác 
quyền. Chưa đầy ba tháng sau, các đối thủ bát đầu bán phát minh của tôi. Đó 
là một lỗi nghiêm trọng. Nhưng rút ra bài học từ sai lầm thực sự có giá trị rất 


lớn. 


“A nhân tiện,” Mike nói. “Anh có nói khi lần đầu đến văn phòng tôi sứ 
mệnh của anh là “làm cho mọi người giàu hơn.°” 


“Đó là sứ mệnh” tôi trả lời. 


“Và anh sẽ thực hiện điều đó với trò chơi này?” Từ giọng nói của Mike, tôi 
thấy đây là một câu khăng định chứ không phải câu hỏi. 


“Đúng thế” tôi nói. 


“Hướng dẫn mọi người quản lý tiền của họ, những nguyên tắc cơ bản về kế 
toán và đầu tư, tất cả bằng một trò chơi?” Một lần nữa, đây là một câu khẳng 
định chứ không phải là một câu hỏi. 


“Đó là những gì chúng tôi đang làm,” tôi khăng định. 


“Anh thấy sao nếu tôi nói với vợ tôi, Sharon, về trò chơi của anh? Cô ấy có 
bằng CPA. Cô ấy làm việc cho một trong những hãng kế toán lớn nhất và đã 
khởi đầu một vài việc kinh doanh. Nhưng lý do thật sự mà tôi muốn nói với 
cô ấy về những gì anh đang thực hiện là cô ấy có cùng sứ mệnh với anh. Cô 
ấy có niềm đam mê trong việc hướng dẫn mọi người về tiền. Tôi nghĩ cô ấy 
chắc chắn thích lắm. Anh có đồng ý tôi nói cho cô biết không, chỉ sơ lược chứ 
không chỉ tiết.” 


^ 


“Không sao đâu” tôi trả lời hơi ngập ngừng. “Nhưng nhớ nhắc cô ấy tôi 
không phải là CPA.” 


“Anh không phải CPA? Ai tin được.” Mike đùa, cười với cầu nói của mình. 
“Tôi sẽ nói với cô ấy.” Và sau đó, chúng tôi gác máy. 


Lý do tôi ngần ngại là những øì tôi đã nói ở đầu chương này. Cũng giống 
như người cha giàu, tôi là một trong những người không được đào tạo chính 
thức về Tam giác C-Ð. Trong thời gian sáng tạo trò chơi này, ý nghĩ là mình, 
một người không học kế toán chính quy, lại làm ra trò chơi hướng dẫn những 
nguyên tắc cơ bản của kế toán làm tôi có phần kém tự tin. Mike nghĩ anh ấy 
chỉ đùa khi chạm đến việc tôi không phải là CPA, nhưng thật sự anh làm tôi 
hồi hộp. Do vậy khi Mike sắp nói với vợ anh, một CPA, tôi có cảm giác như 
mình bị phơi ra ánh sáng. 


CUỘC THỬ NGHIỆM QUAN TRỌNG 


Trong vài tuần sau đó, Kim, Spock và tôi cùng làm việc để đưa ra mẫu trò 
chơi đầu tiên. Chứng tôi chơi thử với vài người bạn và trò chơi chạy tốt. Lý 
do kết quả tốt là vì tất cả những người chơi đều là những nhà đầu tư chuyên 
nghiệp. Bây giờ chúng tôi kiểm tra trò chơi lần thứ hai. Lần này là phiên bản 
thử để xem trò chơi có chạy được đối với người bình thường không. 


Trò chơi ở giai đoạn này chỉ là những bản vẽ thô trên tấm giấy bìa cứng, và 
chúng tôi sử dụng những viên sỏi kích cỡ khác nhau để làm các quân cờ. Các 
viên sỏi rất tốt vì trọng lượng của chúng giúp giữ cố định tờ giấy. 


Chúng tôi đặt phòng hội thảo ở khách sạn, đủ chỗ cho khoảng hai mươi 
người, và bắt đầu gọi cho mọi người, hầu hết là không quen biết, đến chơi 


thử. Bạn không hình dung được là khó khăn như thế nào đâu. Khi biết đó là 
trò chơi mang tính giáo dục về đầu tư và kế toán, hầu hết mọi người kiếm cớ 
không đến. 


“Có cần làm toán không?” một người hỏi. 


Khi tôi nói “Có,” anh ta gác máy. 


Chỉ đến khi chúng tôi nghĩ là sẽ thiếu người, Mike gọi và hỏi, “Này, anh có 
phiền không nếu tôi đem vợ và con gái đến cuộc thử nghiệm này?” 


“Vợ anh sao?” tôi nghẹn. “CPA?” 


“Đúng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quên chuyện đó.” 


“Được rồi” tôi đáp, giọng yếu ớt. “Và con gái anh bao nhiêu tuổi?” 


“Nó được mười chín. Thực ra thì hôm đó nó đi học. Tôi nghĩ nếu nó cũng 
đến đó được thì tuyệt.” 


“Được rồi” tôi lại nói giọng yếu ớt đó. Tôi thầm nghĩ, “Ồ tuyệt... một kế 
toán và một thiếu nữ. Chưa kể là con nhà nòi.” 


Khi tôi nói với Kim về việc Mike sẽ đem vợ và con gái đến, Kim nói, 
“Thật tuyệt vời. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có thêm hai ghế. Hắn vậy rồi.” 


“Ôi trời” tôi nói, lắc đầu trước ý nghĩ sự tham gia của cô ấy sẽ là nguyên 
nhân khiến mọi người rút lui khỏi cuộc thử nghiệm và để lại đúng hai chiếc 
ghế. Nhưng rồi đó là cách Kim nghĩ. 


CHƠI TRÒ CHƠI 


Vào một sáng thứ Bảy đẹp trời, trong chín người dồng ý đến thì một người 
không có mặt. Sharon, Mike và con gái họ, Shelly đến rất đúng giờ. Khi tôi 
bắt tay Sharon, nỗi sợ bị phơi trần ra một lần nữa lại dâng lên trong tôi. 


Sau một vài hoạt động nhỏ, trò chơi bắt đầu, và cứ tiếp tục mãi. Có hai cái 
bàn - một cho bốn người và một cho năm người. Sau ba tiếng đồng hồ, 
Sharon đưa tay báo hiệu cô đã thắng cuộc. Trò chơi đã hoạt động - cho một 
người - và mọi người vẫn tiếp tục. 


Khi hai bàn vẫn tiếp tục chơi, Sharon đứng lên đi, dẫn theo con gái. Cô có 
nói trước cần chở Shelly đến Tucson, nơi Shelly đang theo học trường Đại 
học Arizona. Không có cơ hội nói chuyện với Sharon, tôi không biết được cô 
ấy nghĩ gì về trò chơi. Đầu óc tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những điều tệ hại mà 
một CPA có thể nói về tôi và về trò chơi của tôi. 

Cuối cùng vào lúc 1g chiều, chúng tôi kết thúc trò chơi - vô cùng thất 
vọng, tôi nghĩ tranh cãi sắp nổ ra. Chăng có ai thoát ra được vòng chơi. 
Không ai thắng cuộc. Khi mọi người ra về, nhiều người lịch sự bắt tay tôi 
nhưng không ai nói gì nhiều. Hầu hết nhìn tôi rất lạ và ra về. Ngay cả Michael 
cũng không thoát ra được. Tôi chỉ có thể nói anh ấy cũng rất thất vọng. Bắt 
tay tôi, anh ấy chỉ nói, “Irò chơi khó quá. Tôi không thoát được.” Theo cái 
giọng gầm gừ đó, tôi cứ nghĩ anh ấy chuẩn bị cắn tôi. 


TIẾP TỤC HAY ĐÓNG CÙA 


Sau khi đóng gói đồ đạc lại, Kim, Spock và tôi họp lại dể xem xét tình 
hình. “Có thể nó quá khó” tôi nói. Kim và Spock gật đầu đồng ý. 


“Nhưng Sharon, vợ Mike, đã thoát khỏi cuộc đua, cô ấy thắng mà” người 
vợ lúc nào cũng lạc quan của tôi - Kim - nói. 


“Đúng, nhưng cô ấy là một kế toán” tôi rên rỉ. “Cô ấy không cần trò chơi 
này. Những người cần trò chơi này lại không thắng... họ không thoát khỏi 
cuộc đua, họ không học được øì cả. Những gì họ thu được chỉ là sự thất vọng 
mà thôi.” 


“Tôi cố gắng hết sức để làm cho nó đơn giản” Spock nói. “Tôi không biết 
có thể làm cho nó dễ hơn mà không mất đi mục đích của trò chơi không.” 


“Nào, hãy xếp mấy cái thùng lên xe và về nhà. Kim và tôi sẽ đi Hawaii 
ngày mai. Chúng ta sẽ quyết định tiếp tục với dự án này hay kết thúc nó.” 


TRÊN BÃI BIỂN 


Tuần sau đó, Kim và tôi ngủ dậy, uống cà phê và đi dạo trên biển. Buổi 
sáng như thế, tôi rất hưng phấn, sẵn sàng tiếp tục với dự án. Ngày hôm sau thì 
tôi lại thức dậy, lòng phiền muộn, sẵn sàng chấm dứt mọi chuyện. Cứ thế 
trong suốt tuần. Đó là một kỳ nghỉ tôi tệ. Khi chúng tôi thu xếp đồ đạc và 
chuẩn bị ra sân bay, Kim nói, “Sao anh không gọi cho Sharon? Thay vì ngồi 
suy nghĩ xem cô ấy nghĩ gì. Tại sao không gọi hỏi xem ý kiến của cô ấy?” 


“Nhưng cô ấy là kế toán,” tôi nói. “Chắc cô ấy ghét trò chơi này lắm. Cô 
ấy biết anh chỉ là giả danh và trò chơi chăng có gì đáng để nói cả.” 


“Cô ấy đâu có nói vậy” Kim nói. “Đó là anh tự nói về anh đấy chứ.” 


Lý do mà tôi bỏ nhiều thời gian để viết về khoảng thời gian này vì đây là 
lúc thật sự khó khăn đối với tôi. Hình dung mọi người vẫn nói họ sợ mạo 
hiểm và tiếp tục một dự án, tôi cũng vậy. Kim và tôi sống trong bất ổn suốt 
thời gian đó. Đó là tiến hay không tiến. Đó là tiếp tục hay kết thúc. Đó là sống 
với sứ mệnh của chúng tôi hay trở lại kiếm tiền. 


MỘT CỘNG SỰ MỚI 


Khi máy bay đáp xuống Phoenix, chúng tôi gọi cho Sharon và hẹn gặp cô 
ấy. Đứng trước cổng ngôi nhà to lớn của cô ấy ở một khu sang trọng, tôi nhấn 
chuông. Chuẩn bị đón nhận những gì xấu nhất, Kim và tôi ngồi xuống nghe 
cô nói những suy nghĩ, phản hồi của mình về trò chơi. 


“Tôi thích trò chơi,” Sharon nói. “Nó tốt hơn tôi mong đợi. Khi nhìn thấy 
những thành phần cấu tạo nên trò chơi, các nghề, báo cáo tài chính, và những 
bài toán, tôi đã lo là nó sẽ chán. Nhưng nó đã kết nối tất cả mọi thứ.” 


“Cảm ơn cô,” tôi đáp. “Tôi biết cô là CPA. Cô không biết tôi căng thăng 
như thế nào đâu.” 


“Có rất nhiều CPA cũng cần trò chơi này. Nhưng tôi càng thích trò chơi 
này hơn vì Shelly rất thích nó.” Sharon cười rạng rỡ như những bậc cha mẹ 
đầy tự hào. “Anh có biết nó nói gì khi chúng tôi rời khỏi cuộc thử nghiệm của 
anh không?” 


“Không, làm ơn cho chúng tôi biết đi. Cô bé trẻ nhất trong những người 
tham dự ở đó và chúng tôi rất muốn biết một người trẻ như vậy nghĩ như thế 
nào về trò chơi.” 


“À, khi rời phòng, tôi nghĩ nó sẽ bực mình. Anh cũng biết tính nó rồi đó - 
và chúng tôi đã ở cuộc thử nghiệm lâu hơn thời gian tôi nói với nó. Anh biết 
chúng tôi chuyển đồ của nó đến căn hộ của nó vào ngày hôm đó. Và hơn nữa, 
nó cũng gặp khó khăn với trò chơi đó như những người khác,” Sharon nói. 
“Khi chúng tôi đi ra, tôi tưởng nó sẽ phàn nàn vì đã trễ giờ, nhưng nó đã nói, 


“Mẹ, trò chơi thật tuyệt vời. Trong ba tiếng đồng hồ, con học được nhiều hơn 
những gì con học trong ba năm trung học.” Lúc đó tôi biết anh có một sản 
phẩm tuyệt vời có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời con người.” 


Kim cười và tiếp tục bàn luận với Sharon. Tôi tách ra. Tôi đang ở trong 
một thế giới khác. Tôi không tin vào tai mình. Tôi không thể tin rằng những 
bài học quan trọng người cha giàu đã dạy tôi khi chuyển thành một trò chơi 
lại được những người có khả năng như Sharon khen ngợi thế. Spock, Kim và 
tôi đã đi xuyên qua lỗ kim. Chúng tôi đã chuyển kiến thức tôi học từ người 
cha giàu vào một sản phẩm hữu hình. 


Chuyện này xảy ra vào năm 1996. Kim và tôi sau đó tiếp tục dự án và thuê 
Kevin Stock, một họa sĩ đồ họa tài hoa, để đưa trò chơi vào cuộc sống. Kevin 
sau đó chuyển tác phẩm của anh cho một công ty sản xuất trò chơi ở Canada. 
Tháng 11 năm 1996, phiên bản thương mại của trò chơi được giới thiệu chơi 
tại một hội thảo về đầu tư của một người bạn ở Las Vegas, Nevada. Trò chơi 
đã thành công. Những người tham gia rất thích nó. Việc thay đối mô hình mà 
chúng tôi mong muốn đã trở thành hiện thực. Ngay lập tức, chúng tôi bay 
sang Singapore, dự hội thảo đầu tư của một người bạn khác và trò chơi, một 
lần nữa, làm nên điều kỳ diệu. 


Trong khi Kim và tôi giới thiệu trò chơi trên khắp thế giới, Sharon tình 
nguyện đọc bản thảo quyển sách trong máy tính của tôi. Cô ấy làm mà không 
đòi hỏi gì. Cô chỉ muốn hỗ trợ một sứ mệnh. Cô chuyển cái mớ hỗn độn câu 
chuyện về những øì tôi học được từ người cha giàu thành Dạy con làm giàu 
(tập 1). Tháng Tám năm 1997, quyển sách được phát hành tại nhà Sharon và 
Mike nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của tôi. Ngay sau đó, Sharon, Kim và tôi 
thành lập Công ty Người cha giàu. Sharon đồng ý trở thành CEO - Giám đốc 
điều hành. Nhìn vào Tam giác C-Ð, bạn sẽ thấy những miếng đã được đặt 
chung với nhau. 


I010% vi 
$‡hriin 
lši 


Sharon (CEO) 


Sharon : 
#7? Lưu lượng tiến mặt k c 
225 2ả,, SỬ MỆNH ~;7-S 


— “—= — 


Tôi, Rolf, và Kevin Stock chịu trách nhiệm sản phẩm. Mike chịu trách 
nhiệm về luật. Sharon lo hệ thống và lưu lượng tiền mặt, Kim và Robert lo 
giao tiếp. Đó là một ê-kíp. 


Ở cấp lãnh đạo là Kim, Robert và Sharon, trong đó Sharon giữ chức Giám 
đốc điều hành. 


THƯƠNG HIỆU VÀ KIỂU DÁNG 


Kevin Stock cũng làm việc với Michael Lechter về vấn đề được gọi là kiểu 
dáng, những hình ảnh đồ họa giúp nhận biết thương hiệu Người cha giàu. Bạn 


có để ý thấy rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có cùng chủ đề, hình 
thức và cảm giác. Màu sắc chúng tôi sử dụng là tím, vàng và đen. Mọi người 
dễ nhận ra tông màu trên các sản phẩm của Công ty Người cha giàu. Như 
Michael nói, “Đó không phải tự nhiên mà có.” Nếu mọi người vi phạm kiểu 
dáng đăng ký hay bản quyền của chúng tôi, điều này rất thường xảy ra, nhóm 
chịu trách nhiệm về pháp luật của Michael sẽ nói chuyện với họ. Kiểu dáng 
và bản quyền đăng ký của chúng tôi là tài sản được gọi là sở hữu trí tuệ có giá 
trị lớn trền toàn cầu. Ở Trung Quốc, họ gọi Người cha giàu là “Cơn bão tím.” 


VIỆC KINH DOANH CẤT CÁNH 


Khi công ty đã được sắp xếp đâu vào đó, gần như ngay lập tức, bắt đầu đi 
lên. Đơn đặt hàng gởi về tới tấp. Tiền đổ về. Những khoản nợ lập tức được 
thanh toán và công ty nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Khởi đầu từ một cái 
kho nhỏ trong nhà Sharon và Mike, chúng tôi nhanh chóng mở rộng ra øa-ra, 
và sau đó là tất cả các phòng trống trong nhà. Chúng tôi buộc phải mua một 
tòa nhà văn phòng để đáp ứng nhu cầu của một công ty đang phát triển. Dạy 
con làm giàu (tập 1) đứng trong bảng xếp hạng những quyển bán chạy nhất 
của WAll Street Journal và New York Tỉmes, là một trong số những cuốn trong 
danh sách không được phát hành bởi một nhà xuất bản tên tuổi. (Quyển sách 
này được TechPress, Inc. xuất bản - một công ty của Sharort và Mike và vì 
vậy gần như là chứng tôi tự xuất bản.) 


Các công ty sách bát đầu gọi đến, trả rất nhiều tiền để chúng tôi ký hợp 
đồng với họ. Chương trình truyền hình của Oprah gọi cho tôi vào mùa hè năm 
2000, sau khi tôi lên chương trình của cô ấy, công ty “bùng nổ”. Chúng tôi 
thành công trên phương diện quốc tế gần như ngay lập tức. 


CÁCH MỞ RỘNG KINH DOANH 


Có nhiều cách để mở rộng kinh doanh, bao gồm: 


1. Nhân thêm Tam giác C-Ð. Về cơ bản, một khi thành công rồi, bạn sẽ mở 
rộng thêm. Nhiều nhà bán lẻ và nhà hàng đã mở rộng theo cách này. C 
nhiều thành phố, một số nhà hàng có hệ thống ba hay bốn chi nhánh rất 
thành công rải khắp thành phố. Để phát triển hơn nữa, người lãnh đạo có thể 


cần thay người lãnh đạo. Thường thì, người chủ sẽ bán lại cho những công 
ty lớn và bắt đầu lại từ đầu. 

2. Nhượng quyền kinh doanh. McDonalds là một ví dụ nổi tiếng về việc mở 
rộng kinh doanh theo cách nhượng quyền. 

3. Đưa công ty lên sàn chứng khoán qua một công ty chứng khoán (IPO - 
initial public offering). Với những quỹ từ những nơi như Wall Street, công 
ty có thể tiếp cận được nguồn tài chính gần như vô tận miễn là công ty vẫn 
tiếp tục phát triển. 

4. Cấp phép và liên doanh. Đây là cách mà chúng tôi áp dụng để mở rộng 
kinh doanh. Cấp phép về cơ bản là cho phép những công ty khác sản xuất 
sản phẩm của bạn. Ví dụ, Công ty Người cha giàu hợp tác vởi Warner 
Books cho xuất bản loạt sách Dạy con làm giàu bản tiếng Anh. Thay vì 
chúng tôi sử dụng vốn của mình để sản xuất, lưu kho, vận chuyển và thu 
tiền bán sách, thông qua thỏa thuận với Warner Books, một công ty lớn, họ 
sẽ lo việc sản xuất, phân phối và thu tiền, rồi thanh toán cho chúng tôi mỗi 
quý. Khi thành công lớn hơn, việc cấp phép của chúng tôi - thuộc cấp pháp 
luật trong công ty - mở rộng ra hơn bốn mươi bốn ngôn ngữ khác nhau trên 
tám mươi nước trên thế giới. Một lần nữa, chúng tôi cũng không mất tiền để 
sản xuất hay lưu kho sách. Chúng tôi không cần một kho lớn, thuê đội ngũ 
bán hàng chuyên trách, lo chuyện tồn kho hay vận chuyển sách đi vòng 
quanh thế giới. 


KẾ HOẠCH MỘT CHIẾN THUẬT NHIÊU CHIẾN LƯỢC 


Việc huấn luyện để trở thành sĩ quan quân đội đòi hỏi chúng tôi phải hiểu 
sự khác nhau giữa chiến thuật và chiến lược. Hiểu đơn giản nhất thì chiến 
thuật là những gì bạn làm. Chiến lược lấ kế hoạch để làm sao thực hiện chiến 
thuật đó. Một trong những người hướng dẫn về khoa học quân sự cho tôi luôn 
khẳng định tầm quan trọng trong việc sử dụng một chiến thuật nhiều chiến 
lược trong chiến tranh để chiến thắng. Ông ta nói, “Một người chỉ huy quân 
sự phải tập trung vào một mục tiêu hoặc chiến thuật. Anh ta phải tập trung 
làm một việc mà thôi. Những cái khác là chiến lược làm sao để đạt được 
chiến thuật đó.” Ông ta sau đó lấy ví dụ những xung đột vũ trang tiếp nhau 
mà phần thắng thuộc về người lãnh đạo sử dụng những chiến lược tốt nhất để 
tập trung cho chiến thuật duy nhất đó. 


Khi bước vào thế giới kinh doanh, tôi đem bài học của ông ta theo. Một 
cách nhanh chóng, tôi nhận ra rằng những công ty áp dụng kiểu kế hoạch một 
chiến thuật nhiều chiến lược là những công ty thành công. Chẳng hạn, 
Domino's Pizza khởi đầu với một chiến thuật đánh bại đối thủ. Để làm nổi bật 
mình trong cuộc chiến pizza, Domino”s đã xây dựng một công ty với một 


chiến thuật duy nhất, đó là lời hứa “pizza trong ba mươi phút hoặc ít hơn.” 
Toàn bộ việc kinh doanh được xây dựng từ một lời hứa duy nhất - một chiến 
thuật duy nhất. Để biến chiến thuật đó thành hiện thực, công ty sau đó đề ra 
nhiều kể hoạch chiến lược. Khi Domino's tấn công thị trường, nó ngay lập tức 
giành được thị phần từ các đối thủ. Các đối thủ như Pizza Hut không thể cạnh 
tranh nổi bởi vì họ không được xây dựng để đáp ứng một lời hứa như vậy. Để 
cạnh tranh lại Dominc”s, Pizza Hut tăng cường quảng cáo - truyền thông, và 
giới thiệu những loại pizza mới khác nhau - sản phẩm. Cuộc chiến pizza vẫn 
tiếp tục. Pizza Hut đang chiến đấu bằng một sản phẩm chất lượng cao hơn và 
Domino's bằng cam kết giao hàng nhanh hơn. 


Nếu bạn đã đọc quyển Từ giỏi đến xuất sắc của Jim Collins, bạn sẽ để ý 
thấy rằng nhiều công ty lớn chỉ có một chiến thuật. Jim Collins không gọi đó 
là cách một chiến thuật nhiều chiến lược để chiến thắng, mà anh gọi đó là 
nguyên tắc con nhím. Trong đó, anh lấy ví dụ chiến thuật kinh doanh của Wal- 
Mart - giá rẻ nhất cho sản phãm chất lượng - là lý do để chuỗi siêu thị này 
đánh bại các đối thủ có nhiều chiến thuật và nhiều chiến lược. Nói cách khác, 
các đối thủ của Wal-Mart đã không xác định rõ chiến thuật duy nhất để chiến 
thắng. 


Cả hệ thống Wal-Mart chỉ tập trung vào một lời hứa mà khách hàng rõ ràng 
rất thích. Có nghĩa là Wal-Mart không chiến thắng về mặt sản phẩm. Giống 
Domino”s, nó chiến thắng ở yếu tố hệ thống trong Tam giác C-Ð. 


Bạn có thể nhớ là Thomas Edison cũng thắng trong cuộc chiến bóng đèn 
điện nhờ hệ thống, chứ không phải sản phẩm. Henry Ford cũng thắng ở hệ 
thống. Ông đã sản xuất hàng loạt xe hơi giá rẻ cho những gia đình lao động. 
Ông chưa bao giờ hứa sẽ sản xuất xe hơi tốt nhất. Ông chỉ hứa sẽ đưa ra 
những chiếc xe hơi có giá tốt nhất và sau đó xây dựng công ty theo lời hứa 
đó. McDonald”s không làm ra hamburger ngon nhất. Ray Kroc đã xây dựng 
một công ty theo ý tưởng nhượng quyền kinh doanh. 


Khi tôi ở vùng núi Arizona, kế hoạch kinh doanh sơ lược mà tôi phác thảo 
ra dựa trên một chiến thuật và ba chiến lược. Trang đầu tiên trong kế hoạch 
hai trang giống như thế này. 


CHIẾN THUẬT: CHƠI TRÒ CHƠI CASHEFLOW 
CHIẾN LƯỢC: 


1. VIẾT MỘT QUYỂN SÁCH 

2. THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU TRÊN TRUYỀN 
HÌNH 

3. DẠY TRONG NHỮNG HỘI THẢO ĐẦU TƯ BẰNG TRÒ CHƠI 


Trang thứ hai, tôi thảo một kế hoạch sơ lược những cách thức tôi nghĩ có 
thể thực hiện ba chiến lược đó. 


Chiến thuật duy nhất của tôi là có càng nhiều người chơi trò chơi càng tốt. 
Tôi biết rằng nếu mình tạo ra một trò chơi tuyệt vời và khi mọi người chơi, 
cuộc sống của họ sẽ thay đối. Họ sẽ thấy được một thế giới khác đầy những 
cơ hội. Họ sẽ bớt đưa tiền của họ một cách mù quáng cho những người mà họ 
nghĩ là chuyên gia, chẳng hạn những người quản lý quỹ chung, và có thể trở 
thành chuyên gia tài chính cho chính họ. 


Đó là chiến thuật. Tôi biết nếu thành công tôi sẽ kiếm tiền nhờ vào những 
chiến lược cũng như chiến thuật duy nhất đó. 


MỘT KẾ HOẠCH ÍT RỦI RO 


Bài học đầu tiên: Luôn luôn có một kế hoạch hoặc chiến lược ít rủi ro 
phòng khi cần dùng đến. 


Người cha giàu dạy tôi rằng bất cứ khi nào khởi đầu một chuyện làm ăn 
hay đầu tư vào việc gì, bạn cần có một kế hoạch ít rủi ro. Ví dụ, khi đầu tư bất 
động sản, nếu việc đầu tư đó đem về cho tôi một khoản lợi nhuận hàng tháng, 
thì đó là đầu tư ít rủi ro. Cho dù tài sản không tăng giá trị, thì tôi vẫn nhận 
được lợi nhuận cho những khoản đầu tư đó. 


Chiến lược dạy các lớp đầu tư bằng cách chơi trò chơi là kế hoạch ít rủi ro 
của tôi. Vốn từng kinh doanh giáo dục, tôi biết nếu hai chiến lược kia không 
thành công và không ai muốn trò chơi của mình, tôi vẫn có thể thu lại khoản 
đầu tư vào việc phát triển sản phẩm trò chơi bằng cách đưa chúng vào các 
buổi học đầu tư. 


Nói tóm lại, một ý tưởng ít rủi ro là thứ bạn biết chắc sẽ làm được. 


XÂY DỰNG MỘT CÔNG TY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU MÀ KHÔNG 
CÔNG TY NÀO LÀM ĐƯỢC 


Bài học thứ hai: Xây dựng một công ty từ lợi thế chiến thuật độc đáo. 


Trong kế hoạch của tôi, với chiến thuật là chơi trò chơi, tôi gần như loại bỏ 
được mọi đối thủ cạnh tranh. Tôi làm được điều đó vì nếu công tác pháp lý 
mạnh, không ai có thể làm những gì chúng tôi đang làm. Không ai khác có 
được trò chơi CASHFLOW của chúng tôi. Như người cha giàu nói, “Xây 
dựng một công ty có thể làm được điều mà không công ty nào làm được.” 


Nói đơn giản là dồn nỗ lực vào sức mạnh chủ đạo, sản phẩm độc đáo của 
bạn. 


Kế hoạch thành công. Khi đã đưa các cuốn sách lên một mức độ thành 
công tương đối, chúng tôi liên kết với Wamer Books để xuất bản và phần phối 
sách bản tiếng Anh. Chúng tôi cấp phép cho các nhà xuất bản trên khắp thế 
giới. Chúng tôi cấp phép bán các sản phẩm qua những chương trình giới thiệu 
trên truyền hình. Chúng tôi thực hiện các buổi hội thảo đầu tư trên khắp nước 
Mỹ, Úc, và Singapore. Tiền thu về từ cả ba chiến lược, cũng như doanh thu 
nhờ bán trò chơi. 


Khi nói đến đồng tiền tỉnh thần, tôi thật sự không nghĩ có thể kiếm được 
nhiều tiền đến vậy từ những chiến lược của mình. Cứ như phép màu. 


THÊM NHIÊU CHIẾN LƯỢC HÔM NAY 


Bây giờ, chiến thuật vẫn không thay đổi. Tất cả những chiến lược của 
chúng tôi tập trung vào thu hút nhiều người chơi trò CASHELOW. 


Năm 2005, số lượng chiến lược đã tăng lên. Bây giờ việc kinh doanh của 
chúng tôi giống như thế này: 
1. Sách với bốn mươi bốn thứ tiếng 


2. Trò chơi với mười lăm thứ tiếng 


3. Các công ty tiếp thị đa cấp sử dụng sản phẩm của chúng tôi 

4. Một công ty chuyên về huấn luyện 

5. Learning Annex, một công ty chuyên về hội thảo tổ chức các sự kiện lớn 
với tôi trên sân khấu cùng những nhân vật như Donald Trump 

6. Các chương trình trên sóng phát thanh, gồm các buổi học do đài Infinity 
Broadcasting tổ chức và quảng cáo 

7. Đài truyền hình PBS phát sóng chương trình của chúng tôi 

8. Câu lạc bộ CASHFLOW trên khắp thế giới 


9. Maricopa Community Colleges, hệ thống trường cao đẳng cộng đồng lớn 
nhất nước Mỹ, cung cấp khóa học Người cha giàu gồm 2 tín chỉ, sử dụng 
sách và trò chơi của chúng tôi làm giáo trình giảng dạy. Chương trình này 
được mở rộng cho các trường khác trên toàn quốc. 

10. Trang web www.richkidsmartkid.com cung cấp tài liệu miễn phí 
cho từ trường mẫu giáo đến lớp 12 trên khắp thế giới; các trường học cũng 
được tải miễn phí trò chơi CASHFLOW dành cho trẻ em. 


Công ty chúng tôi lớn mạnh nhờ kết hợp các đối tác có thể bổ sung vào 
những chiến lược của chúng tôi. Thông qua cấp phép hoặc liên doanh, chúng 
tôi không cần phải tăng số lượng nhân sự của Công ty Người cha giàu. Công 
ty vẫn nhỏ, nhưng có những đối tác lớn. Trên khắp thế giới, chúng tôi ước 
tính có khoảng hơn mười lăm ngàn người làm việc cho chúng tôi, bằng cách 
này hay cách khác. 

Forbes định nghĩa rằng một doanh nghiệp lớn là doanh nghiệp có từ năm 
ngàn nhân viên trở lên. Công ty Người cha giàu có đủ điều kiện đó vì có hàng 
ngàn người đang làm việc cho chúng tôi thông qua việc cấp phép. Nó năm 
trong kế hoạch của chúng tôi trước khi bắt đầu kinh doanh. 


PHÁT TRIỀN LỚN MẠNH MÀ VÂN DUY TRÌ Ở MỨC NHỎ 


Ở phần đầu chương này, tôi đưa ra danh sách những việc mà người cha 
giàu nghĩ rất quan trọng đối với một lãnh đạo. Sau khi sản phẩm được phát 
triển và bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, Kim, Sharon và tôi tập trung vào ba 
công việc của người lãnh đạo như sau. Chúng tôi: 


1. Xây dựng nội bộ công ty mạnh. 
2. Mở rộng công ty ở bên ngoài 
3. Tăng lợi nhuận 


LÀM VIỆC VÌ ĐỒNG TIỀN HỢP TÁC 


Công ty phát triển mạnh mẽ và mở rộng mà không vấp phải một khó khăn 
nào. Thay vì sự thành công hủy hoại chúng tôi như chuyện từng xảy ra cho 
công ty sản xuất ví nylon, Công ty Người cha giàu lớn mạnh hơn cùng với sự 
phát triển. Công ty phát triển bởi vì chúng tôi hợp tác với nhau, làm việc vì 
đồng tiền hợp tác. Mỗi đồng đôla đến từ các đối tác chiến lược được cấp phép 
là mỗi đồng đôla hợp tác. Bằng hợp tác thay vì cạnh tranh, các đối tác chiến 
lược của chúng tôi giàu lên và chúng tôi cũng vậy. Tôi tin rằng công ty nhỏ 
này đã được thiết kế khá tốt. Nó được thiết kế để phát triển. Chúng tôi đã khai 
mở được nhân tài trong ê- kíp để xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ rồi sau đó 
khai thác được tài sản trí tuệ đó thông qua cấp phép trên khắp thế giới. Chúng 
tôi đã tìm được một ê-kíp tuyệt vời để cùng chúng tôi hoàn thành quá trình 
này. (Trong quyển OPM: Other s People Money của Michael Lechter, anh có 
mô tả cách chúng tôi đạt đến thành công này và cách bạn có thể áp dụng cùng 
chiến lược đó cho việc kinh doanh của bạn.) 


Khi phát triển Công ty Người cha giàu, chúng tôi không gặp phải những 
khó khăn mà các công ty nhỏ khác thường đối mặt. Chúng tôi không gặp khó 
khăn về vấn đề lưu lượng tiền mặt, văn phòng, nhà xưởng, tuyển thêm nhân 
công. Quy mô nhân lực của công ty vẫn duy trì tương đối như lúc ban đầu 
trong khi chúng tôi phát triển theo cấp số nhân. Chỉ có số lượng đối tác chiến 
lược là tăng. Càng phát triển, chúng tôi thu càng nhiều mà chỉ lại ít. Những 
năm tháng sai lầm, sửa chữa và học hỏi đã đem lại kết quả tốt đẹp. 


KHÔNG CÒN LÀ MỘT THOÁNG 


Ngày nay, thay vì chỉ là một thoáng của thế giới mà tôi muốn sống, Kim và 
tôi đã sống trong một thế giới tốt đẹp hơn chúng tôi hằng mơ ước. Điều đó 
dường như là phép màu và quả đúng là phép màu. Dĩ nhiên tiền và sống 
thượng lưu đều rất tuyệt vời nhưng ý nghĩa của việc làm thay đổi bao cuộc 
sống khác mới thật sự là một phép màu. Khi tôi nghĩ về cha ruột lúc ông thất 
nghiệp ngồi trước tivi, những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động trong các nhà 
xưởng ở châu Á của công ty làm ví của tôi, và sau đó là những gia đình chơi 
trò CASHFLOW trên sông Dương Tử, đó thật sự là phép màu. Như tiến sĩ 
Buckminster Fuller đã nói, “Thành quả của tinh thần vĩ đại.” Như Lance 
Amstrong nói, “Đó không phải là chuyện xe đạp.” 


CÔNG VIỆC CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH 


Lúc tôi nhìn thấy bài báo về trò chơi CASHELOVW trên tờ New York Times, 
tôi biết công việc làm chủ doanh nghiệp của mình đã kết thúc. Chúng tôi đã 
hoàn thành việc của mình. Sharon, Kim và tôi đã điều hành kinh doanh hết 
khả năng mình. Chúng tôi biết đã đến lúc cho một ê-kíp mới. Mùa hè 2004, ê- 
kíp mới thay thế chúng tôi. Nhân sự thay đối nhưng công việc thì vẫn vậy. 
Công việc của họ với tư cách là những người lãnh đạo là: 


. Xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn của công ty. 


¬ 


. Tìm những người giỏi nhất và đưa họ vào ê-kíp. 


he 


. Xây dựng nội bộ công ty mạnh. 


lá 


. Mở rộng công ty ở bên ngoài 


+ 


. Tăng lợi nhuận. 
. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. 
. Đầu tư vào tài sản hữu hình. 


®@ ¬I Œ ƠI 


. Là một công dân tốt trong cộng đồng. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 8: Xây dựng một công ty có thể làm điều 
mà không công ty nào làm được. 


Khi có ai hỏi chồng tôi, Michael - luật sư chuyên về bản quyền - rằng anh 
ấy làm nghề øì, câu trả lời là anh “giúp tạo nên tài sản từ các ý tưởng.” Với 
những tài sản đó, một doanh nghiệp có thể làm được những điều mà đối thủ 
cạnh tranh không làm được - và ngăn chặn đối thủ làm những điều đó. Như 
lời của anh là “duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.” 


Vấn đề “lợi thế cạnh tranh bền vững” xuất hiện khi tôi lần đầu thảo luận về 
Tam giác C-Ð với Michael. Robert và tôi đang viết cuốn Dạy con làm giàu 
(tập 3) và tôi muốn biết quan điểm của anh. Như mọi lần, tôi thấy anh đang 
dán mắt vào máy vi tính làm việc. 


Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi công việc và cười nên tôi có cơ hội chen vào 
(anh ấy nói tôi lúc nào cũng làm như vậy). Tôi đưa cho anh xem hình vẽ và 
giải thích, “Bọn em đang vẽ một biểu đồ thể hiện những yếu tố quan trọng 
của một công ty thành công. Những cạnh ngoài thể hiện bộ khung gồm ba yếu 
tố nền tảng cho một công ty: sứ mệnh, ê- kíp và lãnh dạo. 


“Yếu tố “Sứ mệnh? xác định mục đích và hướng ởi của công ty. “Lãnh đạo” 
đưa ra quyết định và giữ cho doanh nghiệp đi theo đúng sứ mệnh. 'Ê-kíp? 
cung cấp những chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực và những kỹ năng cần thiết để 
hoạt dộng.” 


“Đó là những kỹ năng gì?” Mike hỏi. 


“Như là chuyên môn về pháp luật và kế toán, và những bộ phận cần cho 
việc quản lý và điều hành công việc hàng ngày - nguồn tài nguyên, sản xuất, 


nhận đơn đặt hàng, đáp ứng yêu cầu, quản lý nhân sự, marketing, dịch vụ 
khách hàng, kho hàng, và những cái khác nữa.” 


“Em đang nói là em cần tất cả những kỹ năng đó trong một công ty sao? 
Có nhiều công ty...” 


Tôi đoán được ý cua Mike. “Không. “Ê-kíp? ở đây mà bọn em muốn nói 
đến không chỉ là người sở hữu và nhân viên của công ty, mà còn là những cố 
vấn từ bên ngoài - và những nhân viên gián tiếp thông qua các mối hợp tác 
chiến lược với những doanh nghiệp khác, như là cấp phép hay liên doanh 
chẳng hạn.” 


“Được rồi. Em nói tiếp đi.” 


“Phía trong của hình tam giác là năm thành phần quan trọng cho một công 
ty hoạt động được,” tôi nỏi. 


“Lưu lượng tiền mặt, truyền thông, hệ thống, pháp luật và sản phẩm hoặc 
dịch vụ.” Anh đọc qua các thành phần. “Hay lắm. Việc sắp xếp theo hình kim 
tự tháp như vậy có ý nghĩa gì không?” 


“Có chứ. Một doanh nghiệp thì phải cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nào 
đó. Nhưng chỉ đơn thuần có sản phẩm hay dịch vụ thì không đủ để thành 
công. Nó phải được hỗ trợ bởi một nền tảng hình thành từ các phần còn lại 
của Tam giác C-Ð. 


“Anh thử nghĩ xem. Lưu lượng tiền mặt cung cấp nền tảng cơ bản cho bất 
cứ doanh nghiệp vững mạnh nào. Chỉ riêng thời gian tiền vào và ra cũng có 
thể làm nên hay phá hỏng một công ty. Một doanh nghiệp cần có đủ tiền mặt 
và vốn để đảm bảo các chi phí hoạt động và thực hiện các kế hoạch kinh 
doanh. Chúng ta đang nói đến việc quản lý lưu lượng tiền mặt. Tất cả những 
đơn đặt hàng trên thế giới sẽ có hại cho một doanh nghiệp nếu như doanh 
nghiệp không có đủ nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm.” 


Tôi ngừng lại để thở và sau đó tiếp tục. 


“Truyền thông thể hiện sự tương tác và mối quan hệ giữa lãnh đạo với ê- 
kíp và giữa công ty với thế giới bên ngoài - chăng hạn quan hệ đối ngoại, 
marketing và bán hàng. Sản phẩm tốt nhất thế giới sẽ không có giá trị trên thị 
trường nếu không ai biết đến nó.” 


“Thế còn danh tiếng và uy tín? Và thương hiệu kết nối sản phẩm với công 
ty - xác định một sản phẩm thuộc về công ty nào. Có phải nó thuộc về “truyền 
thông” mà em đang nói đến không?” anh ấy hỏi. 


Tôi suy nghĩ trong vài giây và trả lời, “Đúng, thương hiệu, danh tiếng và 
uy tín sẽ là một phần của “giao tiếp”. Việc bảo hộ là một phần của “luật” 
nhưng sau khi đã được bảo hộ, anh cần phải “truyền thông? để thông báo anh 
là ai với mọi người. Ngay cả với sản phẩm tốt nhất thế giới, nếu tiếng tăm 
phục vụ của anh tệ đến nỗi khách hàng tiềm năng lưỡng lự hợp tác thì hẳn anh 
øặp khó khăn lớn. Ngược lại, cho dù sản phẩm của anh không phải tốt nhất thì 
anh vẫn có thể gặp nhiều thuận lợi nhờ có tiếng tốt về dịch vụ và giao tiếp.” 


Tôi chỉ lên “hệ thống” trong danh sách. “Đây là cấp thể hiện các quy trình 
kinh doanh,” tôi nói. 


“Em đang nói đến những việc như dịch vụ khách hàng, nhận và xử lý đơn 
đặt hàng, giao hàng và đáp ứng, quản lý nguyên liệu và tồn kho, sản xuất, dây 
chuyền và quản lý chất lượng? Những thứ như vậy phải không?” anh hỏi. 


“Đúng thế,” tôi trả lời. “Bất kỳ hệ thống kinh doanh nào. Những thứ như là 
quy trình gởi hóa đơn thanh toán và các khoản thu chi, nhân sự, marketing, 
phát triển sản phẩm, và lưu giữ tài liệu... Em nghĩ ngay cả các quy trình làm 
việc với luật sư và kế toán cũng nằm trong “hệ thống”.” 


“Những hệ thống thể hiện sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp nhỏ và 
doanh nghiệp lớn. Các hệ thống là cách một doanh nghiệp lớn khai thác được 
chuyên môn của người chủ hay những nhân công lành nghề mà không mất đi 
quản lý chất lượng. Anh tận dụng được tính chuyên môn để xác định những 
quy trình hay quy trình chuẩn để những công nhân yếu chuyên môn hơn - rẻ 
hơn - làm theo.” 


Z 


“Đồng ý,” Mike thừa nhận. “Anh đoán “luật” bao gồm những việc như thiết 
lập hình thức kinh doanh đúng cho doanh nghiệp, bảo vệ tài sản trí tuệ, và có 
được những thỏa thuận đúng.” 


“Đúng. Vậy anh nghĩ như thế nào?” 


Anh ấy nhìn xuống biểu đồ và suy nghĩ một lát. “Còn đòn bẩy thì sao?” 
Anh ấy hỏi. 


“Đòn bẩy” mà Michael nói đến là cách thức để tận dụng tối đa lợi thế của 
một nguồn lực - mở rộng hay khuếch trương. Khả năng tận dụng nguồn lực là 
một trong những đặc điểm của chủ doanh nghiệp. “Đòn bấy” cũng là một 
trong những đặc trưng quan trọng để phân biệt một doanh nghiệp nhỏ với một 
doanh nghiệp lớn. Tôi không nghĩ Mike sẽ đưa ra vấn đề đòn bẩy. “Đòn bẩy” 
là một lĩnh vực chúng tôi quá thông thạo. Tôi đoán là bạn cũng biết đó là 
chuyên môn của chúng tôi. Trong nhiều năm, Michael và tôi đã xây dựng 
nhiều công ty sử dụng công cụ đòn bấy. 


Có một số cách thức của đòn bẩy mà một doanh nghiệp có thể áp dụng. 
Buckminster Fuller đề cập đến một loại đòn bẩy “giấu mặt” - xây dựng một 
công cụ hay một vật thể thể hiện được những ý tưởng trừu tượng, để có thể 
truyền đạt những ý tưởng bằng cách có được vật thể đó chứ không cần một 
người dạy cụ thể. Trò chơi CASHEFLOW là một ví dụ - đó là vật thể truyền 
đạt được những nguyên tắc của người cha giàu. 


Có những hình thức đòn bẩy khác. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tạo đòn 
bẩy những tài sản trí tuệ trong nội bộ áp dụng chuyên môn của người chủ hay 
những công nhân lành nghề cho những người ít lành nghề hơn (lương ít hơn) 
mà không làm giảm chất lượng sản phẩm, bằng cách lập các “hệ thống" dưới 
hình thức những quy trình và cách thức kinh doanh chuẩn. Đòn bẩy có thể 
đưa những tài sản trí tuệ đến thế giới bên ngoài thông qua những mối quan hệ 
chiến lược như hợp đồng cấp phép và liên doanh. Đòn bẩy còn làm tăng 
nguồn tài chính bằng cách sử dụng tiền và nguồn lực của người khác. 


Michael đang hỏi đòn bẩy có được thể hiện trong Tam giác C-ĐÐ không và 
như thế nào. 


“Tam giác C-Ð được xây dựng với mục đích áp dụng cho cả doanh nghiệp 
nhỏ và doanh nghiệp lớn. Một số hình thức đòn bẩy chỉ có ý nghĩa với doanh 
nghiệp lớn,” tôi bắt đầu trả lời. 


Có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ điều hành tài chính tốt mà chỉ dựa trên 
chính bản thần họ - nhóm T. Những người làm chuyên môn như bác sĩ hay 
luật sư là ví dụ điển hình. Thật ra, chính bản thân Michael, trong nhiều năm 
qua là ví dụ cụ thể cho nhóm TT; đã làm việc rất tốt trong ngành luật, và anh ấy 
có thể là người đầu tiên thừa nhận (hay chính xác hơn là than phiền) một thực 
tế rằng áp lực thị trường đã đè nén những đòn bấy mà các đối tác trong công 
ty luật thường áp dụng khi họ có những luật sư phụ tá làm việc dưới quyền. 
Hầu như những người làm chuyên môn và những người khác trong nhóm T 
có thể làm việc đến chết, nhưng họ có thể rất thoải mái về mặt tiền bạc. Họ 
chỉ không có được những lợi thế của đòn bẩy như trong các công ty lớn. 


“Nói thế này,” tôi nói, “đòn bẩy của một doanh nghiệp có thể nằm ở sản 
phẩm, luật hay hệ thống - một hay nhiều các yếu tố đó.” 


“Đồng ý,” anh ấy nói và nhìn lại biểu đồ. Tôi có thể thấy sự thay đổi. Từ 
cách anh chú ý vào hình vẽ, tôi có thể thấy được rằng anh đã bắt đầu nhập vảo 
cái mà anh ấy vẫn gọi là một hình thức “phản biện hỗ trợ”. Tôi thích gọi nó 
bằng một cách khác, nhưng anh ấy vẫn đang đọc, vì vậy chúng tôi không đi 
vào vấn đề đó. 


“Em vẫn thiếu một cái gì đó. “Lợi thế cạnh tranh bền vững”. Để thành 
công, một doanh nghiệp cần phải có một lợi thế cạnh tranh nào đó: Và để tiếp 
tục thành công, nó phải duy trì được lợi thế cạnh tranh đó.” 


“Lợi thế cạnh tranh” mà Michael nói đến là những khía cạnh hay đặc điểm 
của một doanh nghiệp có thể đem lại cho nó ưu thế so với các đối thủ - đó là 
lý do vì sao khách hàng đến với công ty này thay vì đến với đối thủ cạnh 
tranh, những đặc điểm mà một công ty được nhìn nhận là “duy nhất”, “tốt 
hơn” hay “khác biệt”. Đặc tính của một doanh nghiệp là “duy nhất” nếu đối 
thủ không có hoặc không mang lại được điều đó. Là “khác biệt” khi nó giúp 
công ty của bạn khác với các đối thủ cạnh tranh và được quan tâm. “Tốt hơn” 
có thể mang nhiều nghĩa - hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, mạnh mẽ hơn, chính 
xác hơn, nhanh chóng hơn, bền hơn, đa năng hơn, kiểu dáng đẹp hơn, chi phí 
sản xuất rẻ hơn, vân vân. Bạn có thể tìm thấy lợi thế cạnh tranh trong một hay 


nhiều thành phần của công ty bạn. 


Điều øì xảy ra khi bạn có được một lợi thế so với đối thủ của bạn? Điều gì 
xảy ra khi bạn thêm đặc trưng duy nhất vào sản phẩm, hay tìm cách dể làm 
mình khác biệt trên thương trường? Đối thủ cạnh tranh sẽ phân tích tình 
huống bằng cách nào và tại sao bạn đánh bại họ trên thị trường rồi họ sẽ thay 
đổi và trong mức độ có thể làm mà không phạm luật, họ sẽ bắt chước. Nói 
cách khác, nếu bạn không được pháp luật bảo vé, những thỏa thuận, hồ sơ bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ hay các giấy tờ khác - họ sẽ chiếm đoạt hay sao chép 
những lợi thế cạnh tranh của bạn. Vì vậy, để ngăn chặn việc sao chép - để duy 
trì lợi thế cạnh tranh của mình - bạn cần có sự bảo vệ của pháp luật càng 
nhiều càng tốt. Những lợi thế cạnh tranh và nguồn của những lợi thế đó cũng 
như những bảo vệ luật pháp hiện có được giải thích và thảo luận trong những 
quyển Rich Dad% Advisor của Michael. 


Làm sao nhận ra những gì đem lại cho công ty của bạn lợi thế cạnh tranh? 
Hãy mổ xẻ các hệ thống của công ty bạn, sản phẩm, dịch vụ và giao tiếp - mối 
quan hệ với khách hàng và nhà phân phối - rồi phân tích từng thành phần và 
đặc điểm để xác định, xem có những yếu tố nào mà khách hàng của bạn cho 
là “duy nhất”, “tốt hơn” hay “khác biệt” không. Khi đã xác định được nguồn 
øốc rõ ràng của lợi thế cạnh tranh, bạn hãy phát triển chiến lược bảo đảm toàn 
quyền của mình bằng những công cụ pháp luật. 


Tôi bắt đầu phản công nhưng anh ấy đã bắt bài tôi. “Không sao,” anh ấy 
nói, tuôn ra những suy nghĩ trong đầu. 


“Anh đoán là em có thể tìm được lợi thế cạnh tranh ở một hay nhiều yếu 
tố” trong tam giác. Sản phẩm hay dịch vụ có thể là duy nhất, tốt hơn hay khác 


biệt. 


“Em có thể có được lợi thế cạnh tranh từ những hợp đồng thuận lợi - 
những thỏa thuận đặt ra những quyền riêng. Đó là pháp luật.” 


“Những hệ thống và quy trình kinh doanh có thể đem lại lợi thế cạnh tranh 
nếu chúng có hiệu quả hơn các đối thủ. Hoặc là những quy trình đó khác biệt 
trong suy nghĩ của khách hàng tiềm năng và chúng có thể tạo ra uy tín, danh 
tiếng. 


“Danh tiếng và uy tín tốt trên thương trường là những phần thuộc truyền 
thông. Chúng có thể mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn. Những khách hàng có 
quá trình hợp tác tốt với em sẽ giới thiệu cho những người khác, và họ sẽ đến 
công ty em thay vì đến đối thủ cạnh tranh. 


“Anh giả sử những hãng lớn có lợi thế đặc biệt trong vấn đề lưu lượng tiền 
mặt - họ sẵn tiền trong tay để có thể nhanh chóng nắm lấy những cơ hội mà 
các đối thủ nhỏ không thể.” 


“Thêm nữa, em có thể có được lợi thế cạnh tranh ngay từ bộ khung của 
tam giác - có lãnh đạo, ê-kíp và sứ mệnh đúng đắn. Việc liên kết với những 
lãnh đạo hay cố vấn nổi tiếng cũng là một yếu tố thu hút. Và hắn nhiên em 
thích kinh doanh với một công ty có sứ mệnh giúp đỡ mọi người, làm thế giới 
tốt đẹp hơn hơn là với một công ty có sứ mệnh chỉ là kiếm thật nhiều tiền 
hoặc phát triển lớn mạnh nhất phải không?” 


Anh dừng lại một lát, nhún vai và quay trở lại với công việc. 


“Vậy Tam giác C-Ð theo anh có hợp lý không?” tôi tiếp tục hỏi. 


“Hợp lý chứ” anh thừa nhận. Quay mặt vào máy vi tính, anh nói giọng vội 
vã, “Anh phải làm việc đây. Anh còn một hồ sơ cần dứt điểm.” 


Đến lúc đó tôi biết là câu chuyện đã chấm dứt và nhóm T trong chồng tôi 
lại tiếp tục, vì vậy tôi chỉ nói “cảm ơn anh” rồi đi ra. 


LÀM ĐIỀU KHÔNG DOANH NGHIỆP NÀO LÀM ĐƯỢC 


Cách dễ nhất để công ty bạn làm nên điều khác biệt là thông qua sở hữu trí 
tuệ và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Như trong ví dụ về trò chơi CASHELOW, 
bằng sáng chế, bản quyền tên và kiểu dáng giúp chúng tôi ngăn chặn sự phát 
triển của những trò chơi tương tự. 


Vì vậy hãy xem xét lại sứ mệnh và những yếu tố trong Tam giác C-Ð của 
bạn. Xem xét từng phần trên quan điểm làm sao công ty của bạn thật sự xuất 
sắc và khác biệt với các đối thủ. Sau đó, suy nghĩ cách nào bạn khai thác triệt 
để những lợi thế cạnh tranh để phát triển công ty. 


Ji5IL lltqpe { "|htỦt dlqpanlit 0neslhlffip gi ®) &nflim 


 £øuwl @]lta «j0 


Đừng vì giá rẻ 


CHƯƠNG 9 


Cách nào tìm được khách hàng tốt 


CẦN KÉN CHỌN KHI LỰA KHÁCH HÀNG 


Lúc tôi học năm đầu trung học, một hôm người cha giàu và tôi đi ngang 
cổng một khách sạn thì nghe tiếng một người đàn ông la hét, “Tôi sẽ không 
trả cho anh thêm một xu nào nữa. Anh không giữ đúng lời.” 


Nhìn lên tôi thấy một gia đình năm người, người bố đang tức tối và hét vào 
mặt người đàn ông địa phương mặc áo sơ mi in hoa đặc trưng Hawall., 
“Nhưng ông chỉ mới trả tiền đặt cọc,” người đàn ông địa phương phản đối. 
“Ông vẫn nợ tôi phần còn lại. Ông không thể nhận phòng nếu không thanh 


toán hết. Đáng lẽ ông phải trả toàn bộ số tiền từ một tháng trước. May cho 
ông là chúng tôi vẫn giữ phòng. Đây đang là mùa cao điểm.” 


“May cho anh là đã giữ phòng cho chúng tôi,” người bố gầm gừ. “Không 
thì anh đã phải nói chuyện với luật sư của tôi.” 


“Tôi vẫn cần được thanh toán tiền” người đàn ông địa phương vẫn kiên 
quyết. 


“Tôi nói là tôi sẽ trả. Anh không có tai à? Chỉ cần giao phòng cho chúng 
tôi và tôi sẽ trả tiền.” Người bố gầm gừ. “Tôi có sẵn séc cho anh đây. Để 
chúng tôi vào phòng rồi tính dứt điểm.” (Thời đó chưa có thẻ tín dụng.) 


“Ông phải trả tiền mặt. Séc không được. Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu 
cầu ông trả trước toàn bộ. Chúng tôi sẽ phải mất nhiều thời gian để xác nhận 
séc cá nhân.” 


“Anh có bị gì không vậy?” người bố hét lên. “Mấy người không hiểu tiếng 
Anh sao? Tôi nói là tôi sẽ trả. Giờ thì chỉ phòng cho chúng tôi. Tôi có cần 
phải gọi cho chủ của anh ra để giải quyết việc này không?” 


Đám đông bắt đầu bầu đến. Không muốn làm mọi người chú ý, người đàn 
ông mặc áo Hawaii xách núi va li chất lên xe đẩy và dẫn cả gia đình vào 
trong. 


^ 


“Anh ta sẽ không bao giờ được thanh toán đầu” người cha giàu nói khi 
chúng tôi tiếp tục đi. 


“Làm sao cha biết?” tôi hỏi. 


“Cha cũng gặp chính gã này khoảng ba năm trước. Hắn ta cũng làm y hệt 
như vậy. Hắn ta cũng lấy phòng, viết séc và sau đó, ngưng thanh toán.” 


“Vậy sau khi ông ta ngưng thanh toán thì sao?” tôi hỏi. 


“Lúc mà cha phát hiện séc của hắn không có giá trị, hắn ta đã trả phòng. 
Cha gọi cho hắn ta khi hắn ta đã trở về lục địa - cha nghĩ là gia đình này ở 
California - và cố lấy cho được tiền.” 


“Và sau đó thì sao?” 


“Khi cha de dọa sẽ đưa hắn ta ra tòa, hắn đồng ý trả một nửa. Hắn nói dịch 
vụ của cha tệ quá và chỉ trả xứng những øì chúng ta đã phục vụ. Hắn nói đã 
quá hào phóng khi trả 50% cho khoản tiền hắn còn nợ. Bởi vì việc kiện ra tòa 
còn tốn kém hơn nên chúng ta đồng ý. Nhưng cho dù vậy, mãi đến sáu tháng 
sau hắn mới trả.” 


Chúng tôi tiếp tục lặng lẽ đi. Cuối cùng tôi phải hỏi, “Điều này có thường 
xảy ra trong kinh doanh không?” 


“Có, không may là có. Con sẽ luôn có những khách hàng tốt và khách hàng 
xấu. May mắn khoảng 80% khách hàng của cha là tốt, 5% như gã nọ - thật 
kinh khủng - và 15% còn lại là giữa hai nhóm đó,” người cha giàu trả lời. “Ồ, 
mà đâu chỉ thế, năm ngoái gã đó còn dám gọi điện đến đặt tour ở chỗ chúng 
ta. Thật là trơ tráo!” 


“Vậy cha có nhận không?” 


“Con đùa đấy à?” người cha giàu cười. “Cha đã loại hắn. Bộ phận đặt tour 
của chúng ta có hình và tên hắn trong danh sách không phục vụ nữa. Người 
nhận điện thoại đã nhớ tên hắn và trả lời là chúng ta không còn chỗ. (Lúc đó 


chưa có máy ví tính lưu trữ dữ liệu khách hàng như ngày nay.) 


“Cha sa thải khách hàng sao?” tôi hỏi, rất ngạc nhiên. 


“Dĩ nhiên,” người cha giàu trả lời. “Con sa thải khách hàng xấu cũng như 
con sa thải một nhân viên xấu vậy. Nếu con không sa thải những nhân viên 
xấu, những nhân viên tốt sẽ ra đi. Nếu con không loại bỏ khách hàng xấu, 
không chỉ khách hàng tốt bỏ đi, mà ngay cả nhân viên tốt cũng bỏ đi.” 


“Nhưng cũng có những than phiền, bực bội là do lỗi của cha chứ?” tôi hỏi. 
“Than phiền cũng có cái hợp lý chứ?” 


“Phải,” người cha giàu trả lời. “Thường thì do lỗi ở phía chúng ta. Nhân 
viên của chúng ta làm sai hoặc có thể xúc phạm đến khách hàng. Hệ thống 
của chúng ta có thể yếu kém. Vì thế chúng ta phải xem xét kỹ từng lời than 
phiền và đánh giá nghiêm túc vấn đề. Giống như trước khi băng qua ngã tư, 
con phải nhìn cả hai phía, khi nhận được than phiền, chúng ta cũng phải nhìn 
cả hai phía - khách hàng và bản thân công ty chúng ta.” 


“Vậy sa thải họ có khó không?” tôi hỏi. Ở tuổi mười bảy, ý nghĩ phải sa 
thải một người nào đó, nhất là một người lớn, làm tôi thấy sợ hãi. Tôi không 
muốn làm việc đó. 


“Điều đó chưa bao giờ dễ chịu” người cha giàu nói. “Đó là một trong 
những chuyện không vui nhưng quan trọng của chủ doanh nghiệp. Công việc 


của con là quản lý con người. Con người là tài sản lớn nhất và cũng là “món 
nợ” lớn nhất của con. Sẽ có lúc con phải sa thải một người nào đó. Chắc chắn 
đó sẽ là một kinh nghiệm con không bao giờ quên.” 


Người cha giàu và tôi bước vào nhà hàng tìm một bàn để dùng bữa trưa. 
Trong khi cô phục vụ rót nước, đưa thực đơn cho chúng tôi và giải thích các 
món ăn, người cha giàu vẫn tiếp tục với bài giảng của ông về con người. 
“Điều này cũng đúng cho những nhà cố vấn. Con sẽ phải sa thải những cố vấn 
tôi. Nếu con có một kế toán hay một luật sư làm việc quá tệ, hay công việc 
quá sức với họ, hay họ chỉ quan tâm đến lương bổng mà không giúp đỡ công 
việc của công ty, công ty của con sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu con không 
đuổi những cố vấn tồi, con sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Cái giá phải 
trả cho những lời tư vấn tồi còn gấp nhiều lần những gì con phải trả cho 
những cố vấn giỏi. Cha từng có một kế toán tư vấn về thuế rất tệ, và cha mất 
hết gần 60.000 đôla tiền truy thu thuế và tiền phạt. Hơn thế nữa, cha phải tốn 
thêm 12.000 đôla thuê một công ty kế toán thu xếp rắc rối này. Chưa hết, sai 
lầm này làm cha tức giận đến nỗi không làm việc tốt đến mấy tháng và công 
ty phải hứng chịu tất cả. Vì vậy, là chủ doanh nghiệp, con phải hiểu rằng con 
có trách nhiệm với sai lầm của chính mình cũng như của những người khác.” 


“Vậy cha có nổi giận với người kế toán đó không?” tôi hỏi. 


“Có và không. Cha thật sự không thể trách anh ta được. Vào lúc đó, công 
việc kinh doanh của cha phát triển nhanh quá nên cha không chú ý nhiều đến 
khả năng của những nhà cố vấn. Lúc đó, cha không nhận ra rằng các kế toán 
không như nhau. Đáng lẽ anh ta phải nói với cha anh ta không hiểu những gì 
mình đang làm nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó, anh ta sợ bị sa thải. 
Tầm vóc công ty của cha trở nên quá lớn so với kinh nghiệm của anh ta. Anh 
ta bị quá sức. Lễ ra cha phải cho anh ta ra đi sớm hơn, nhưng cha quá bận rộn. 
Ngoài ra, cha mến anh ta và cũng biết rõ gia đình anh ta. Cha cứ hy vọng anh 
ta sẽ phát triển cùng công ty. Nhưng tiếc là anh ta đã không làm được. Cuối 
cùng cha đành cho anh ta ra đi, nhưng chỉ sau khi những thiệt hại do tư vấn 
tôi của anh ta quá lớn. Vì vậy cha không trách anh ta. Cha là người cuối cùng 
phải chịu trách nhiệm về công ty. Khi công ty phát triển, cố vấn của con cũng 
cần phát triển lên với con hoặc phải ra đi. Đó là bài học quý giá mà cha có 
được.” 


“Vậy có khó khăn khi sa thải ông ấy không?” tôi hỏi. 


“Cực kỳ khó khăn. Nếu con không thể thuê và sa thải nhân viên, kể cả 
chính con, con sẽ không thể trở thành chủ doanh nghiệp được. Hãy nhớ: thành 
công hay thất bại của con với tư cách là chủ doanh nghiệp phụ thuộc nhiều 
vào kỹ năng làm việc với con người. Nếu kỹ năng về con người của con 
mạnh, công ty của con sẽ phát triển. Nếu kỹ năng về con người của con yếu, 
công ty sẽ trì trệ. Nếu con thuê một người chỉ vì con thích họ, hay vì họ là 
người thân, và con không thể sa thải họ khi họ cần phải ra đi, kỹ năng về con 
người của con kém. Con nên nhớ rằng mỗi người mỗi khác và là chủ doanh 
nghiệp, con cần phải linh hoạt để có thể làm việc với nhiều loại người khác 
nhau - những người có kỹ năng, tham vọng, ước mơ, thái độ và kinh nghiệm 
khác nhau. Nếu con không thể làm việc với nhiều loại người khác nhau, việc 
kinh doanh của con cũng sẽ xuống dốc.” 


“Đó là nguyên nhân vì sao cha luôn nói với Mike và con rằng: “Công việc 
của người lãnh đạo là khiến mọi người làm việc với nhau trong một ê-kíp.”” 


“Đó có thể là việc quan trọng nhất của con. Con nên nhớ những bộ phận 
trong một công ty sẽ thu hút những loại người khác nhau. Chăng hạn nhân 
viên bán hàng sẽ khác với nhân viên hành chính. Họ là những người rất khác 
nhau, có thể là đối lập với nhau, và con cần đối xử với họ khác nhau. Ví dụ, 
đừng bao giờ bảo phòng hành chính tuyển một nhân viên bán hàng. Thay vì 
tuyển một nhân viên bán hàng có cá tính và liều lĩnh, phòng hành chính sẽ 
thích chọn một người dễ sai bảo và chỉ có kinh nghiệm thu tiền ở siêu thị. Và 
phòng hành chính sẽ chỉ muốn nhân viên bán hàng mình tuyển thích thú với 
công việc điền các mẫu văn bản và làm công việc giấy tờ.” 


“Tại sao họ lại làm như vậy?” tôi hỏi. 


“Bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phòng hành chính thì nghĩ rằng việc 


giấy tờ là phần quan trọng nhất của bán hàng. Họ không hiểu và không có 
kinh nghiệm để biết rằng công việc bán hàng khó như thế nào. Anh chỉ có thể 
biết khi phải nếm trải qua thực tế. Ngược lại nhân viên bán hàng không thích 
nhân viên phòng hành chính. Tại sao ư? Bởi vì nói chung nhần viên bán hàng 
ghét công việc bàn giấy mà nhân viên phòng hành chính lại quá sợ việc bán 
hàng. Chính vì vậy, đừng bao giờ cố gắng sắp đặt một nhân viên bán hàng 
giỏi làm công việc giấy tờ và đòi hỏi một anh nhân viên bàn giấy trở thành 
một người bán hàng xuất sắc.” 


“Vì vậy nên có nhiều xích mích xảy ra?” tôi hỏi. “Giữa bên bán hàng và 
hành chính?” 


“Ô không,” người cha giàu nhấn mạnh. “Công ty là một nơi tập hợp những 
mâu thuẫn. Đó là mô hình hoạt động của những mâu thuẫn giữa con người. 
Đó là nơi tập trung những tính cách luồn luôn sôi sục. Khi con nhìn vào Tam 
giác C-ĐÐ, con sẽ hiểu tại sao. Công ty là nơi tập trung những con người khác 
nhau, những tính khí, những tài năng, học vấn, tuổi tác, giới tính, và đăng cấp 
khác nhau. Mỗi ngày con đi làm, đa số những rắc rối là vấn đề con người. 
Một nhân viên bán hàng hứa những gì công ty không thể làm được. Khách 
hàng nổi giận. Luật sư không thống nhất ý kiến với kế toán. Công nhân ở dây 
chuyền lắp ráp bất đồng ý kiến với những kỹ sư thiết kế ra dây chuyền lắp ráp 
đó. Ban lãnh đạo mâu thuẫn với người lao động. Nhân viên kỹ thuật gây hấn 
với bộ phận sáng tạo. Người có tư duy phân tích không hợp với người có tư 
duy hướng về con người. Nhân viên tốt nghiệp cao đăng nghĩ rằng họ thông 
minh hơn những người không được đi học. Thêm vào đó là những bè phái 
trong nội bộ, tệ hơn nữa là những vấn đề tình cảm yêu đương trong công ty 
mà con chăng cần phải xem tivi mới thấy. Trong nhiều trường hợp, một công 
ty không chờ phải có đối thủ. Một công ty bình thường đã có vô số đối thủ 
bên trong nội bộ rồi nên nếu ai cũng làm tốt mọi việc thì quả đáng ngạc 
nhiên.” 


“Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp phải biết khi nào cần sa thải nhân viên. 
Nếu có ai làm mất sự cân bằng, cả công ty sẽ trở nên rối loạn vì những mâu 
thuẫn trong nội bộ đã quá lớn.” 


“Chính xác,” người cha giàu mỉm cười. “Cha chắc là hằng ngày con cũng 
nhìn thấy tình trạng tương tự như vậy ở lớp học của con. Có thể con thấy 


được tính cách khác nhau ở các bạn học của mình.” 


Tôi cười và nói, “Và trong cả đội bóng đá, đội bóng chày, và cả trong ban 
nhạc của lớp nữa.” 


“Đó là lý do vì sao mỗi đội bóng phải có huấn luyện viên, dàn nhạc phải có 
nhạc trưởng, và mỗi công ty đều phải có người lãnh đạo. Công việc của người 
lãnh đạo là tập hợp mọi người thành ê-kíp. Một trong những nguyên nhần mà 
những người làm tự do hoặc doanh nghiệp nhỏ vẫn cứ nhỏ là vì người lãnh 
đạo không thành thạo trong việc “dụng nhân” cũng như không muốn học cách 
đối xử với nhiều loại người khác nhau. Kinh doanh và kiếm tiền sẽ dễ dàng 
hơn nhiều nếu không dính dáng đến con người.” 


Người phục vụ bàn quay lại để chúng tôi gọi món. Sau khi cô ta đi khỏi, 
người cha giàu lại tiếp tục, “Để cha cho con ba lời khuyên mà cha đã học 
được về cách “dụng nhân” trong kinh doanh. Lời khuyên thứ nhất cha gọi là 
“Nhân tố khó chịu.” Ai cũng có kỹ năng, tài năng và cũng có tật cả. Cha 
không quan tâm họ là ai, ai cũng có tất cả ba yếu tố trên - kể cả cha. Nếu cái 
tật hay nhân tố khó chịu của họ vượt quá kỹ năng và tài năng, thì nên để họ ra 
đi hoặc chuyển họ qua bộ phận khác.” 


Tôi tặc lưỡi và nói, “Có thể một ngày nào đó, cha sẽ được trao giải Nobel 
nhờ lập luận nhân tố khó chịu này.” 


“Tại sao không” người cha giàu nói. “Tất cả những người trên thế giới 
phải làm việc với con người sẽ đứng dậy và võ tay tán thưởng cha.” 


“Và lời khuyên thứ hai là gì?” tôi hỏi. 


“Học cách tuyển dụng chậm và sa thải nhanh,” người cha giàu trả lời. “Khi 
con tuyển người, hãy thực hiện việc đó thật chậm rãi và kỹ lưỡng. Sàng lọc 
thật cẩn thận. Và nếu đến lúc để họ ra đi, hãy làm thật nhanh. Nhiều nhà quản 
lý cho nhân viên mình quá nhiều cơ hội. Nếu con không thể sa thải họ vì lý 


do nào đó, hãy chuyển họ đi và cô lập họ. Đừng bao giờ để họ làm ảnh 
hưởng đến những người còn lại trong công ty. Có thể con giúp họ tìm công 
việc ở công ty nào đó mà họ sẽ vui vẻ và làm việc hiệu quả hơn. Hoặc trả tiền 
cho họ để họ ra đi. Điều đó sẽ ít tốn kém hơn về lầu dài. Nên nhớ là phải làm 
đúng luật và có tình. Tất cả mọi người cần được đối xử đúng mực. Nhiều lần, 
khi cha để ai đó ra đi, họ rất vui vẻ. Cha nhận ra rằng nếu có người làm việc 
không hiệu quả thì không phải do họ lười biếng; nhiều khi chỉ vì họ không hài 
lòng bởi lý do này hay lý do khác. Nếu con, với tư cách là người lãnh đạo, có 
thể tìm cách làm cho họ hài lòng thì con cứ làm.” 


“Ý cha là ai cũng có thể là một nhân viên tốt, chỉ vì không được giao đúng 
việc hay sắp xếp ở đúng bộ phận?” 


“Điều đó xảy ra thường xuyên,” người cha giàu đáp. 


“Thực tế, cha từng có một nhân viên giỏi nhưng lại giao cho anh ta việc 
không phù hợp. Cha đã làm cho anh ta không hài lòng.” 


“Cha đã làm gì?” 


“À, nhiều năm trước, cha có một nhân viên bán hàng trẻ rất giỏi. Anh ta 
siêng năng, phục vụ khách hàng tốt, và đã kiếm rất nhiều tiền cho công ty 
cũng như bản thân. Vì vậy, sau vài năm, cha thưởng cho anh ta bằng cách đưa 
anh ta lên làm Quản lý bán hàng. Cha giao cho anh ta quản lý mười hai nhân 
viên bán hàng. Anh ta làm tốt chỉ trong vòng một năm, rồi sau đó bắt đầu đi 
làm trễ, doanh số bán giảm sút, và cả nhóm bán hàng đều không hài lòng.” 


“Cha có sa thải anh ta không?” 


“Không. Cha định làm thế nhưng cha nghĩ cần phải nói chuyện lại với anh 
ta. Khi chúng ta ngồi lại và nói chuyện cởi mở, cha nhận ra vấn đề. Khi thăng 
chức cho anh ta, cha đã biến anh ta thành một nhân viên hành chính, làm 


những công việc anh ta rất ghét - giấy tờ. Ô, dĩ nhiên là anh chàng có một 
chức vụ cao, Phó giám đốc bán hàng, kiếm được nhiều tiền hơn, có xe hơi 
công ty đưa đón, nhưng anh ta chán ghét núi giấy tờ và tham dự các cuộc họp 
triền miên. Anh ta chỉ muốn ởi ra đường, nói chuyện với khách hàng của 
mình.” 


“Vậy anh ta có trở lại làm nhân viên bán hàng không?” 


“Dĩ nhiên rồi! Những người bán hàng giỏi đâu có dễ kiếm. Vì vậy, cha 
tăng chỉ tiêu cho anh ta, giao địa bàn rộng hơn, anh ta vẫn được giữ chiếc xe, 
và trở nên giàu hơn, và công ty cũng vậy.” 


“Còn bài học thứ ba là gì?” tôi hỏi. 


“Bài học thứ ba là có hai loại người với cách giao tiếp khác nhau” người 
cha giàu nói. “Khi tức giận hay không hài lòng, loại thứ nhất sẽ đến gặp con 
và nói chuyện trực tiếp. Họ nói rõ hết ý kiến của mình mà không cần úp mở.” 


“Còn loại thứ hai?” tôi hỏi. 


“Loại thứ haỉ thì đầm sau lưng con. Họ bàn luận, nói xấu về con, tạo ra 
những tin đồn, hay than phiền với tất cả mọi người khác, trừ con. Nói chung, 
họ là người hèn nhát. Họ không đủ can đảm để đối mặt với con, để thăng thắn 
với con. Thường thì họ sẽ đổ lỗi cho con về sự hèn nhát của họ, nói rằng con 
quá keo kiệt hoặc không chịu lắng nghe hoặc họ sợ bị sa thải. Nhận định của 


họ về con có thể đúng, nhưng thường thì những người này chọn cách nói sau 
lưng người khác hơn là đối mặt trực tiếp. Đó là do bản chất của họ vậy.” 


“Vậy cha giải quyết như thế nào?” tôi hỏi. 


“À, có một cách là cứ mỗi cuộc họp, cha lại nhắc nhở nhân viên của cha về 
hai loại người và dừng ở đó. Cha nói với họ: “Có những người nói trực tiếp 
với bạn và có những người nói sau lưng bạn. Các bạn thuộc dạng nào?” Khi cả 
công ty hiểu được hai dạng người này, họ thường nhắc nhở ai hay bàn luận và 
nói xấu người khác về hai loại người đó. Cách đó không thể ngăn hoàn toàn 
những lời đàm tiếu nhưng đã hạn chế nhiều và nhìn chung, việc giao tiếp đã 
được cải thiện. Cha cũng nói với họ rằng cha thích được nói trước mặt hơn là 
sau lưng. Cha không nói họ phải làm gì mà chỉ đưa cho họ sự chọn lựa.” 


“Thế cha đã bị nói thắng mặt lần nào chưa?” tôi hỏi. 


“Ô, nhiều ấy chứ - và cha đáng bị như thế. Ta cần phải được chỉ chỗ sai và 
nhắc nhở phải cởi mở như những người khác. Dù những lời nói đó đau lắm 
nhưng nó không nguy hại so với việc nói sau lưng.” 


“Mọi người không sợ bị sa thải sao?” 


“Ô, nguy cơ đó là thường trực,” người cha giàu cười. “Vì thế mà cần phải 
có lòng can đảm và kỹ năng giao tiếp xuất sắc để thành công trong công việc. 
Nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở chỗ những gì con nói mà là cách con 
nói. Vì vậy nếu việc trao đổi trở nên căng thăng, hãy suy nghĩ sáng tạo để tìm 
ra cách nói những điều cần nói một cách có tình và tử tế nhất. Và con hãy 


luôn nhớ rằng giao tiếp không chỉ có nghĩa là nói chuyện. Giao tiếp còn bao 
øồm cả lắng nghe. Khi hai người đang bực bội và cả hai cùng nói, mâu thuẫn 
sẽ tăng lên và giao tiếp giảm đi. Lý do chúng ta có hai tai và một miệng là để 
chúng ta phải biết lắng nghe nhiều hơn nói.” 


“Vậy, làm chủ doanh nghiệp là công việc quản lý con người và những kỹ 
năng giao tiếp cần thiết để giao tiếp với mọi người.” 


Người cha giàu đồng ý và tiếp tục nói, “Việc lãnh đạo đòi hỏi những kỹ 
năng giao tiếp thật tốt. Để trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi, con cần tập 
trung phát huy những kỹ năng giao tiếp của mình. Một trong những bước đầu 
tiên trong việc phát triển khả năng lãnh đạo là tăng cường khả năng giao tiếp 
với người đối diện. Nếu con thuộc loại đầm sau lưng người khác, ta nghi ngờ 
khả năng phát triển của công ty con. Kỉnh doanh chỉ dành cho người dũng 
cảm, chứ không phải kẻ hèn nhát. Nếu con luôn nâng cao kỹ năng giao tiếp 
của mình, việc kinh doanh của con sẽ phát đạt. Nên nhớ, con đang nói không 
có nghĩa là con đang giao tiếp. Trong bán hàng, nói không có nghĩa là bán 
hàng. Giao tiếp phức tạp hơn việc khua môi múa mép nhiều.” 


Tôi ngồi im trong lúc người cha giàu thưởng thức bữa trưa, tôi nhớ lại hình 
ảnh ông khách giận dữ mà người cha giàu đã tẩy chay. Tôi hỏi, “Và đó là lý 
do cha nói với ông khách thô lỗ đó rằng tour của công ty cha không còn chỗ! 
Như thế còn tốt hơn là nói với ông ta suy nghĩ của cha về ông ta.” 


“Đúng vậy. Là chủ doanh nghiệp, một trong những công việc của con là 
bảo vệ công ty và nhân viên khỏi những khách hàng rẻ tiền - những khách 
hàng luôn muốn nhiều hơn đồng tiền họ trả, những người muốn được một thứ 
gì đó mà không phải mất tiền. Cha phải tìm cách từ chối hắn ta mà không để 
xảy ra một cuộc gây gổ nào. Cha biết hắn ta sẽ nói xấu sau lưng nếu chúng ta 
dây vào. Đó là lý do vì sao cha phải tím cách từ chối - một cách lịch sự và 
thận trọng.” 


“Chẳng phải vậy là tàn nhẫn và phân biệt đối xử với những người nghèo 
sao?” 


“Cha không nói người nghèo,” người cha giàu trả lời, cất cao giọng. “Cha 


dùng từ rẻ tiền - những khách hàng rẻ tiền. Không phải là người nghèo. Khác 
nhau. Có những người giàu rẻ tiền và người nghèo rẻ tiền. Rẻ tiền chăng liên 
quan gì đến tiền bạc cả. Ở đây nó liên quan đến nhận thức. Một số trường hợp 
cha còn cho rằng họ gần như là bị tâm thần. Và cha cũng không đánh đồng 
những kẻ rẻ tiền đó với người thích mặc cả. Chúng ta đều thích mặc cả. 
Nhưng dù chúng ta rất quý trọng giá trị đồng tiền của mình, rất ít ai trong 
chúng ta lại mong muốn hưởng thụ những thứ làm tổn hại đến người khác. 
Nhưng những kẻ rẻ tiền lại muốn thế. Một kẻ rẻ tiền gần giống như một tên 
trộm vậy - đôi khi hắn cũng chính là kẻ trộm. Nếu hắn không trộm tiền thì 
cũng trộm thời gian và công sức của chúng ta. Hắn còn trộm cả sự bình yên 
của chúng ta nữa. 


“Thay vì bỏ thời gian cho khách hàng tốt, chúng ta phải tốn thời gian cho 
hắn. Một khách hàng tệ hại có thể làm chúng ta mất nhiều khách hàng tốt. Vì 
thế ta nói con cần phải gạt bỏ những khách hàng xấu. Họ làm ta tốn rất nhiều 
tiền. Bài học này rất quan trọng, nếu con muốn trở thành chủ doanh nghiệp. 
Hãy luôn nhớ rằng phải chăm sóc tận tình những khách hàng tốt và gạt bỏ 
những khách hàng rẻ tiền.” 


CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TỐT 


Trong kinh doanh, có một từ rất quan trọng là lợi nhuận. Nó quan trọng 
không kém lưu lượng tiền mặt. Trên thực tế, cả hai thuật ngữ này liên quan 
với nhau. Nói nôm na, lợi nhuận là phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất và 
giá bán của sản phẩm đó. Ví dụ, bạn mất hết 2 đôla để sản xuất một sản phẩm, 
và bán sản phẩm đó với giá 10 dôla. Trong trường hợp này, lợi nhuận trước 
thuế của bạn là 8 dôla. 


Có ba lý do vì sao lợi nhuận trước thuế cho sản phẩm của bạn rất quan 
trọng. Đó là: 


1. Lợi nhuận trước thuế là nguồn tài chính cho các phần còn lại của Tam giác 
C - Ð. Khi nhìn vào Tam giác C-Ð dưới đây, bạn sẽ thấy lợi nhuận của một 
sản phẩm phải cung cấp đủ tiền cho toàn bộ phần còn lại trong tam giác. Lợi 
nhuận dùng để trả lương cho nhân viên, chỉ phí luật, điều hành các hệ thống 
của công ty, marketing và kế toán, tất cả là chi phí hoạt động. 


2. Lợi nhuận quyết định giá sản phẩm. Rõ ràng lợi nhuận càng cao, giá bán 


sản phẩm càng cao. 

3. Sản phẩm và giá quyết định khách hàng của bạn. Để giúp bạn hiểu rõ vấn 
đề, chúng ta lấy ví dụ từ ngành xe hơi, Rolls-Royce được biết đến là một 
loại xe rất đắt. Nó thu hút một tầng lớp khách hàng nhất định. Nếu đột 
nhiên, Rolls-Royce thông báo sẽ sản xuất xe giá rẻ, nhiều khách hàng giàu 
có hẳn sẽ đi tìm nhãn hiệu xe khác. 


"Truyền thông 


Lưu lượng tiền mặt 


KHÔNG ĐÚNG XE - KHÔNG ĐÚNG GIÁ - KHÔNG ĐÚNG KHÁCH 
HÀNG 


Mới đây, Jaguar thông báo sẽ giảm sản lượng xe giá rẻ vì họ nhận ra dòng 
xe giá rẻ làm ảnh hưởng doanh số bán hàng. Sau khi mất 700 triệu đôla trong 
năm 2004, họ nhận ra nên giữ thị trường xe hơi cao cấp và không nên cố gắng 
chiếm lẫy thị phần của thị trường xe giá trung. 


Ngày nay, nhiều nhãn hiệu sản phẩm được sản xuất từ cùng một nhà máy. 
Ví dụ, một nhà máy sản xuất quần jean có thể sản xuất quần jean từ bình dân 
đến cao cấp. Về cơ bản, sản phẩm giống nhau, nhưng các nhãn hiệu cao cấp 
có thể bán với giá cao và thông qua một hệ thống phần phối khác, chăng hạn 
như Saks Fifth Avenue. Nếu bên cạnh nhãn hiệu cao cấp muốn phát triển 
thêm dòng sản phẩm có giá rẻ, tốt nhất họ nên xây dựng một nhãn hiệu khác 


cho một kênh phân phối khác, chăng hạn như Kmart. Trên thực tế, nhiều công 
ty lớn đang thực hiện việc đó. Họ sản xuất những sản phẩm giống nhau nhưng 
dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, có giá bán khác nhau, và dành cho các đối 
tượng khách hàng khác nhau. 


Vì vậy, để tìm được khách hàng tốt, bạn cần làm cho sản phẩm, giá thành 
phù hợp với nhu cầu, ý muốn và sĩ diện của khách hàng. Trong nhiều trường 
hợp, tính sĩ diện của khách hàng quan trọng hơn ý thích và nhu cầu nhiều. 


SẢN PHẨM CỦA BẠN ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? 


Năm 1996, sau khi trò chơi CASHFLOW đang ở giai đoạn sản xuất cuối 
cùng, chuẩn bị tung ra thị trường, câu hỏi tiếp theo đặt ra cho chúng tôi là trò 
chơi này đáng giá bao nhiêu? Chúng tôi có thể bán trò chơi này với giá bao 
nhiêu? Các bạn, nếu đã biết trò chơi này rồi, có thể hình dung được những 
thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Khi Kim và tôi nhìn thấy bản trò chơi 
hoàn chỉnh, chúng tôi cảm thấy tự hào như lần đầu làm bố mẹ. Tuy nhiên, 
chúng tôi cũng lo lắng. Sản phẩm nhìn rất tuyệt nhưng chúng tôi nghĩ trông 
nó giống trò chơi để giải trí hơn là mang mục đích giáo dục. Bề ngoài của nó 
trông quá sáng và ngộ nghĩnh bởi vì chúng tôi muốn chơi mà học. Nhưng khi 
chúng tôi nhìn sản phẩm hoàn chỉnh, chúng tôi bắt đầu tự hỏi người ta có thể 
trả bao nhiêu tiền để giải trí? 


Chúng tôi muốn mọi người biết trò chơi mang tính giáo dục, nhưng rồi 
người ta sẽ trả bao nhiêu tiền để học hỏi? Nhìn sản phẩm đã hoàn thành lần 
đầu tiên, Kim và tôi biết sẽ gặp nhiều thách thức lớn khi tiếp thị. 


Để tìm hiểu xem thị trường đánh giá thế nào về sản phẩm, một lần nữa, 
chúng tôi mời một nhóm những người không biết về chúng tôi, như lúc làm 
bản thử nghiệm, và hỏi ý kiến của họ về sản phẩm này. Phản hồi rất khác 
nhau, từ “Nó thật tuyệt” cho đến “Thật vớ vấn.” Những người trong nhóm 
này không biết chúng tôi chính là tác giả của trò chơi nên ý kiến của họ rất 
thăng thắn, và thường khá đau. 


Tiếp theo, chúng tôi hỏi họ giá của sản phẩm nên khoảng bao nhiêu. Và 


cũng vì không biết chúng tôi, hoặc không biết những gì đã làm nên sản phẩm 
này, và vì chưa chơi trò này, họ đề nghị giá bán từ 19,95 đôla đến 39,95 đôla. 
Thật là thất vọng! Vào lúc đó, vì quy mô còn nhỏ, chi phí sản xuất trò chơi, 
chưa kể phí vận chuyển và phí phát triển, đã là 46 đôla mỗi sản phẩm. Chúng 
tôi sắp tung sản phẩm có chỉ số lợi nhuận âm, trước khi cộng thêm những chỉ 
phí cho các yếu tố còn lại trong Tam giác C-Ð. Khi tôi sản xuất ví nylon, có 
một câu nói đùa với nhau là, “Sẽ ra sao nếu ta lỗ 2 đôla một sản phẩm. Chúng 
ta sẽ thành công băng số lượng vậy.” 


MỜI CỔ VẤN 


Sharon có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và trò chơi, và có một 
người bạn đang làm tư vấn cho lĩnh vực đồ chơi. Anh ta chuyên về trò chơi 
dạng bảng. Sau khi thử trò chơi, anh ta đưa ra ý kiến về CASHFLOW. Ý kiến 
đầu tiên là “Trò chơi quá khó.” Theo anh ấy, “con người càng ngày càng ít 
thông minh. Nếu trò chơi được đưa ra giới thiệu lúc này, nó sẽ bị từ chối ngay 
bởi vì nó cũng quá khó. Ngày nay, trò chơi phải đơn giản sao cho người chơi 
có thể hiểu phần hướng dẫn chỉ trong vòng vài phút.” 


Chúng tôi cũng hỏi anh ta xem nên bán sản phẩm với giá bao nhiêu. Anh ta 
trả lời, “Anh có thể bán lẻ với giá 39 đôla. Có nghĩa là anh sẽ bán nó cho cửa 
hàng bán lẻ với giá khoảng 20 đôla, có thể thấp hơn nếu anh bán cho những 
nhà phân phối lớn như Wal-Mart. Anh có thể phải bán với giá chừng 10 đôla 
để nó có thể xuất hiện trong cửa hàng.” 


Sharon bổ sung, “Chưa hết, nếu đưa được vào cửa hàng, chúng ta sẽ gặp 
rắc rối lớn là khách trả lại hàng. Họ có thể mua để chơi giải trí vì sản phẩm 
của chúng ta trông rất thú vị và có thể đặt cạnh những trò chơi khác. Nhưng 
khi phát hiện ra trò chơi này rất khó và có mục đích giáo dục, nhiều người sẽ 
trả và đòi lại tiền. Chúng ta sẽ lỗ nặng từ những sản phẩm bị trả và hư hỏng 
do hoàn trả.” 


TÌM GIẢI PHÁP MỚI 


Rõ ràng trò chơi của chúng tồi không dành cho thị trường rộng lớn. Chúng 
tôi biết trò này không dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi biết rõ đối tượng 
của trò chơi này là những người quan tâm đến kiến thức tài chính của họ. Vấn 
đề là phải tìm được những khách hàng đó trong cả biển người. Rất khó phân 
loại trò chơi này theo đối tượng. Ví dụ, nếu chúng ta viết một quyển sách cho 
trẻ em thì rất dễ. Chỉ cần đặt nó ở những nơi mà các ông bố bà mẹ thường 
dừng lại mua đồ cho con. Nhưng trò chơi này ai cũng chơi được, từ trẻ em 
đến người lớn, đàn ông hay phụ nữ. Nó cũng dành cho mọi người không phân 
biệt giàu nghèo, miễn là họ đề cao giáo dục tài chính. Và chúng tôi biết khách 
hàng của mình muốn trở thành những người giỏi về tài chính. Sau khi dạy làm 
chủ doanh nghiệp và đầu tư trong nhiều năm, tôi biết hầu hết mọi người đều 
muốn mình có nhiều tiền hơn nhưng rất ít người thật sự bỏ thời gian để học 
cách kiếm tiền nhiều hơn. Thách thức đặt ra là phải tìm được những khách 
hàng thật sự muốn trò chơi giáo dục và những kiến thức họ thu được từ trò 
chơi dó. 


Tại một buổi hội thảo về marketing, tôi đã biết về 5P. Đó là năm yếu tố mà 
một người làm công tác tiếp thị phải biết khi bán hàng. Nguyên tắc này do E. 
Jerome McCarthy đưa ra. Đó là: 


. Sản phẩm (Product) 

. Con người (đối tượng) (Person) 
. Giá (Price) 

. Địa điểm (Place) 

.- VỊ trí (Position) 


1T + C2 23 


Một người làm công tác tiếp thị phải biết sản phẩm là gì, đối tượng của nó 
là ai, với giá nào thì khách hàng chấp nhận, địa điểm nào để trưng bày sản 
phẩm để khách hàng có thể nhìn thấy và làm thế nào để xác định vị trí của nó 
trên thị trường, chăng hạn, lớn nhất, nhỏ nhất, đầu tiên hay cuối cùng, v.v... 


Chủ doanh nghiệp nên thấy thích thú khi giải quyết các khó khăn kinh 
doanh, và thường tôi cũng vậy. Nhưng khó khăn lần này quá lớn với tôi. 
Những gì tôi có chỉ là hai chữ p đầu tiên (sản phẩm, đối tượng). Cho đến một 
hôm, một người bạn gọi cho tôi nói rằng anh sẽ đến Phoenix tham gia một 
khóa học đặc biệt về marketing và hỏi xem tôi có thích đi cùng anh ấy không. 
Tôi nắm lấy cơ hội đó ngay. 


Căn phòng có khoảng ba trăm người và khi nhìn lướt qua, tôi biết hầu hết 
dường như là chủ doanh nghiệp. Không có nhiều những cái nhìn hợp tác. 
Người trình bày là một người thú vị, anh ta nói về việc các công ty quảng cáo 
phung phí tiền bạc của bạn ra sao với những trang quảng cáo đắt tiền, hoành 
tráng hay những chương trình quảng cáo trên tivi mà không bán được gì - một 
quan điểm tôi đồng ý. Anh ta nói, “Mục đích của marketing là làm cho 
chuồng điện thoại reo lên. Với những công ty quảng cáo này, chuông điện 
thoại reo chỉ khi họ gọi để đòi thêm tiền mua thêm quảng cáo, vì vậy họ có 
thể thu thêm phí. Bạn thử hỏi họ liệu họ có đảm bảo doanh số bán hàng hoặc 
đo được lượng hàng bán không. Hầu hết các trường hợp, họ không thể hoặc 
sẽ không đảm bảo hiệu quả của công việc họ làm. Những gì họ muốn là lấy 
được những phần thưởng quảng cáo sáng tạo cho hãng quảng cáo của họ - 
bằng chi phí quảng cáo của bạn.” 


BÁN HÀNG = THU NHẬP 


Buổi hội thảo đúng là những gì tôi đang tìm kiếm. Nó nói về marketing 
dành cho các chủ doanh nghiệp, không phải cho những tập đoàn lớn với ngần 
sách quảng cáo kếch sù. Người trình bày có nhiều thành công được ghi nhận 
và đưa ra những câu chuyện từ kinh nghiệm sống thực tế. Một vài quan điểm 
khác của anh ta là: 

1. Chủ doanh nghiệp phải là người bán hàng giỏi nhất trong công ty. 
2. Chủ doanh nghiệp phải là người marketing giỏi nhất trong công ty. 
3. Những nỗ lực về marketing phải làm nên doanh số bán hàng chứ không chỉ 


là những trang quảng cáo đẹp đẽ hay những khoảnh khắc quảng cáo bóng 
bẩy trên ti vi. 


Dù những quan điểm trên rất rõ ràng, bạn hăn sẽ ngạc nhiên vì có nhiều 
doanh nghiệp giao phó những công việc quan trọng như vậy cho các công ty 
quảng cáo. Các công ty quảng cáo thường dành cho những tập đoàn lớn hoặc 
những công ty đã có tên tuổi. Đối với những công ty nhỏ trong giai đoạn đầu 
thành lập, chủ doanh nghiệp phải là người giỏi nhất trong khả năng của họ 
trên lĩnh vực bán hàng và marketing. Với nguồn lực hạn chế, mỗi đồng bỏ ra 
phải đem lại kết quả bán hàng tốt - bởi vì bán được hàng đồng nghĩa với có 
thu nhập. 


Người cha giàu nhắc đi nhắc lại với tôi “bán hàng = thu nhập.” Ông còn 
nói lý do nhiều người có thu nhập thấp là vì họ bán rất dở. Nếu ông có mặt 
trong buổi hội thảo về marketing này, hăn ông rất tâm đắc. Người trình bày 
khẳng định quan điểm marketing dẫn đến doanh số bán hàng có thể chứng 
minh và đo được. 


Đến cuối ngày hôm đó, tôi đã có câu trả lời về vấn đề marketing mà tôi 
đang tìm kiếm. Khi bàn đến việc định giá cho một sản phẩm, người trình bày 
nói, “Có ba điểm giá cho bất cứ sản phẩm nào. Sản phẩm giá rẻ, giá cao và 
giá trung bình. Giá dở nhất là giá trung bình. Không ai biết các anh là ai. Vẫn 
đề của sản phẩm giá rẻ nhất là luôn có người cố gắng đánh bại anh. Sẽ có 
người tìm cách bán cùng sản phẩm như của anh với giá thấp hơn. Để thắng 
trong cuộc cạnh tranh giá rẻ, lợi nhuận thu về của anh càng ngày càng ít. Hơn 
thế nữa, anh sẽ gặp phải những khách hàng rẻ tiền.” 


Với nhận định đó, những mảnh trong trò chơi ghép hình dần dần được gom 
lại. Ngay lập tức, tôi nhớ đến câu chuyện với người cha giàu mấy năm trước, 
về những khách hàng rẻ tiền. Người trình bày đã lôi tôi về lại với buổi hội 
thảo khi lớn giọng giải thích tại sao định giá đắt nhất là cách tốt nhất. Anh ta 
nói, “Khi còn là một cố vấn marketing gặp nhiều khó khăn, tôi cố gắng giữ 
giá của mình thấp. Nhưng giá tôi đưa ra càng thấp thì khách hàng của tôi càng 
rẻ tiền. Chăng bao lâu, thay vì bán dịch vụ, tôi lại mất nhiều thời gian để tranh 
cãi về phí dịch vụ với những khách hàng bủn xỉn. Khi tăng mức phí lên một 
ít, tôi gia nhập vào đội ngũ cố vấn marketing thường thường bậc trung. Một 
lần nữa, tôi phải dành phần lớn thời gian để tranh cãi chuyện giá cả hơn là giá 
trị sản phẩm của mình, điều mà tôi có thể làm cho khách hàng. Sau đó, tôi 
quyết định trở nên lố bịch và nâng mức phí của mình lên cao nhất trong 
ngành. Thay vì lấy 50 đôla cho mỗi giờ dịch vụ, tôi nâng lên 25.000 đôla một 
ngày. Bây giờ, tôi làm việc ít hơn nhưng kiếm được nhiều hơn gấp bội và làm 
việc với những khách hàng ở đẳng cấp tốt hơn.” 


Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh khi nghe anh ta nói về mức phí 25.000 đôla một 
ngày. Tôi nhận ra rằng mình chỉ là một khách hàng rẻ tiền mà anh ta chăng 
bao giờ đoái hoài đến. Khi đã hết sốc vì nhận ra mình thật rẻ tiền, tôi bắt đầu 
nhận ra chính sự rẻ tiền của mình đã làm tôi phải đấu tranh để định giá cho 
sản phẩm của mình. Tôi đã quá chú tâm đến giá cả chứ không phải giá trị của 
sản phẩm. 


“Đừng chiến đấu cho phân khúc giá rẻ,” lời nói của người trình bày vang 
lên. “Phân khúc giá rẻ đó chỉ thu hút những khách hàng rẻ tiền mà thôi.” 


Một lần nữa, tôi lại nhớ người cha giàu ghét làm việc với những khách 
hàng rẻ tiền như thế nào. Người cha giàu nói, “Con hãy thiết kế một sản phẩm 
và định giá nó cho một khách hàng rất đặc biệt. Chiến lược tiếp thị của con là 
tiếp cận khách hàng đặc biệt đó. Hãy sáng tạo. Đừng tủn mủn quá. Phân khúc 
giá rẻ không phải là nơi đến của những khách hàng tốt.” 


SÁCH SẼ LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU 


Tối hôm đó, tôi trở về nhà và họp với Kim và Sharon. Điều đầu tiên tôi nói 
là, “Chúng ta sẽ bán trò chơi với giá 200 đô. Chúng ta sẽ định vị nó là trò chơi 
đất nhất thế giới. Đây không chỉ là trò chơi, mà còn là một chương trình học.” 


Hai cộng sự của tôi đồng ý. Họ không hề do dự trước ý tưởng bán một trò 
chơi với ngần ấy tiền, kể cả khi nhóm tham khảo đề nghị nên bán với giá 
39,95 đôla. 


“Vấn đề của chúng ta là đã hỏi ý kiến những người có thể sẽ chăng bao giờ 
trở thành khách hàng của chúng ta. Chúng ta đã hỏi ý kiến những người chỉ đi 
mua sắm ở tầng hàng giảm giá chứ không phải trong đại sảnh. Chúng ta cần 
tìm những khách hàng coi trọng kiến thức và sẵn sàng trả tiền cho nó.” 


“Chúng ta cần con đường để tìm ra họ,” Sharon thêm vào. 


“Sách là ưu tiên số một. Thay vì tập trung vào tiếp thị trò chơi, chúng ta sẽ 


bắt đầu tập trung vào tiếp thị quyển sách. Nó sẽ giúp chúng ta tìm được khách 
hàng. Quyển sách sẽ là brochure cho công ty chúng ta.” 


Vào lúc đó, Sharon đang thực hiện quyển Dạy con làm giàu (tập 1). Khi cô 
ấy cầm bản thảo của tôi thì nó dài hơn 350 trang, đầy những lỗi ngữ pháp, lỗi 
chính tả và những ý tưởng lan man thiếu mạch lạc. “Vậy thì chúng ta cần đưa 
trò chơi đan xen vào trong quyển sách,” cô ây nói. 


“Và chúng ta trở lại công việc giảng dạy đầu tư” Kim nói. “Làm việc với 
những đối tượng khách hàng mà chúng ta đã làm trong nhiều năm nay.” 


“Đúng đấy. Sharon hoàn thành quyển sách còn chúng ta trở lại công việc 
giảng dạy cho những người trả tiền để có kiến thức tài chính. Chúng ta đã làm 
việc này trong nhiều năm. Đó là kế hoạch ít rủi ro. Chúng ta biết rõ công việc 
này và biết cách để có được khách hàng.” 


“Nói cách khác, chiến thuật vẫn như cũ. Chiến thuật duy nhất của công ty 
là làm cho mọi người chơi trò CASHELOW. Cả ba chúng ta bây giờ phải tập 
trung vào chiến lược. Nếu các chiến lược của chúng ta thành công, mọi người 
sẽ chơi trò chơi.” 


Ba chúng tôi đều nhất trí. Một vài ngày trước đó, chúng tôi mỗi người một 
hướng đi, còn bây giờ, chúng tôi lại trở thành một nhóm với một kế hoạch 
thống nhất. 


“Nhưng tại sao lại là 200 đôla?” Kim hỏi. “Làm thế nào anh lại đặt ra con 
số đó?” 


“Cũng phải mất một ít thời gian đấy,” tôi trả lời. “Nhưng khi người trình 
bày trong hội thảo nói, “Giá càng cao thì giá trị càng tăng" ý tưởng đã nảy ra 
trong đầu anh. Anh nhận ra mình đã quá rẻ tiền và chỉ nhìn vào sản phẩm của 
mình với con mắt rẻ tiên hơn là nhìn vào giá trị tiềm ẩn của sản phẩm. Vì vậy 
anh nâng giá lên 59 đôla một trò chơi nhưng thấy nó vẫn còn rẻ. Anh chỉ mới 
ở tầm trung thôi, chưa phải cao cấp. Trong đầu, anh thử giá 99 đôla. Anh cảm 
thấy hài lòng với giá đó. Anh biết có thể bán với giá đó nhưng vẫn chưa lên 
đến cấp cao nhất. Khi anh thử đặt giá 200 đôla, anh cảm thấy hơi khó chịu. 


Giờ anh biết mình đã vượt ra khỏi mức độ hài lòng của chính mình. Anh đã 
tìm ra giá cho mình.” 


“Tất nhiên nó sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho chúng ta, giúp chúng ta phát 
triển kinh doanh” Sharon nói, với cái nhìn của một CPA. 


“Và với lợi nhuận đó, chúng ta có thể trang trải cho những dự án đưa trò 
chơi dễ dàng đến tay những người thực sự không có nhiều tiền. Chúng ta có 
thể lập quỹ quyên tiền cho các tổ chức phổ cập kiến thức tài chính. Có thể 
một ngày nào đó, chúng ta có thể tài trợ cho dự án đem lại kiến thức tài chính 
và trò chơi của chúng ta đến các trường học trên khắp thế giới thông qua 
Internet,” cô bổ sung. 


“Và sách của chúng ta sẽ ra thị trường qua những kênh phân phối truyền 
thống. Việc này giải quyết yếu tố vị trí (place) trong năm chữ p - chúng ta để 
sản phẩm ở vị trí nào để thu hút khách hàng tiềm năng. Thay vì cố gắng ép 
giá bán sản phẩm trò chơi để phù hợp với kênh phân phối này, hãy sử dụng 
một quyển sách với giá định sẵn và cho nó đi vào hệ thống phân phối sách.” 


“Như vậy, quyển sách sẽ giúp bán trò chơi, hay ít nhất thì cũng giúp chúng 
ta tìm được khách hàng, còn những buổi hội thảo sẽ giúp bán trò chơi” Sharon 
tổng kết. “Nhưng có điều gì đó đằng sau việc bán một trò chơi với giá 200 
đôla.” 


“À,” tôi bắt đầu từ từ, “nếu chúng ta so sánh giữa các trò chơi, thì một trò 
chơi giá trị không thể 200 đôla. Nhưng khi so sánh trong lĩnh vực kiến thức, 
thì trò chơi thật sự không hề đất, nếu so với chi phí giáo dục ở trường đại học 
dù anh không được học nhiều về tài chính và đầu tư ở trường. Và nếu so với 
bao nhiêu tiền người ta đã mất trong thị trường chứng khoán, nó còn rẻ hơn 
nhiều. Trò chơi này không chỉ có thể giúp người ta kiếm được hàng triệu đôla 


mà còn giúp họ trở nên tự do về phương diện tài chính.” 


“Nhưng còn những người có thể nghĩ rằng họ bị ăn cướp 200 đôla thì 
sao?” Kim hỏi. 


“Nhiều người sẽ nghĩ thế, và có lẽ họ sẽ chăng bao giờ mua trò chơi này,” 
tôi trả lời. “Nếu chúng ta bán trò chơi với giá 200 đôla, mọi người sẽ phải 
nghĩ nhiều và kỹ hơn về giá trị của trò chơi trước khi mua nó. Và đó chính là 
điều mà chúng ta muốn họ làm. Chúng ta muốn giá cả phải làm họ suy nghĩ 
về giá trị nhiều hơn là giải trí đơn thuần.” 


“Hơn thế nữa, cứ xét số người có thể tiếp cận được với một bộ trò chơi. 
Một bộ trị giá 200 đôla có thể chơi bởi hàng trăm người” Sharon nói. “Không 
phải mỗi người mua một bộ.” 


“Vì thế chiến thuật duy nhất của công ty chúng ta là có nhiều người chơi 
trò chơi không nhất thiết là mua trò chơi. Những ai thật sự nghiêm túc học hỏi 
và trả 200 đôla cho trò chơi sẽ bỏ thời gian ra học cách chơi. Cách duy nhất 
họ có thể học được là mời người khác cùng chơi. Trò chơi sẽ nhanh chóng 
hoàn thành sứ mệnh của nó. Càng nhiều người chơi và mời người khác cùng 
chơi, chi phí cho mỗi lần chơi và mỗi người chơi sẽ càng giảm xuống - và giá 
trị của trò chơi sẽ tăng lên. Việc của chúng ta bây giờ là tìm kiếm những 
người đề cao giáo dục và sẵn sàng trả tiền để có được nó. ” 


“Chúng ta cũng sẽ khiến cho mọi người tìm thấy và sở hữu trò chơi khó 
khăn hơn. Chúng ta phải khéo léo hơn trong việc dẫn dắt mọi người biết cách 
tìm đến chúng ta thông qua website richdad.com,” Sharon nói. “Bằng cách 
hạn chế cơ hội tiếp cận trò chơi thay vì giới thiệu nó đại trà, chúng ta sẽ làm 
nổi bật giá trị giáo dục của nó. Nhóm thử nghiệm của chúng ta đã xem nó là 
một “trò chơi” đại trà chứ không phải là một công cụ giáo dục.” 


“Và điều gì sẽ xảy ra nếu nó không hiệu quả?” Kim hỏi. 


“Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra nhiều ý tưởng hơn” tôi trả lời. “Ý tưởng luôn 
đầy ắp nếu chúng ta biết sáng tạo. Chiến lược của chúng ta ít rủi ro. Sharon có 
thể viết sách và xây dựng công ty, còn chúng ta sẽ thực hiện các buổi dạy. 
Chúng ta thu ngân sách từ hai chiến lược này nên sẽ không cần bán nhiều trò 
chơi. Bằng cách này, chúng ta đem lại cho trò chơi cơ hội tự tìm đến những 
người yêu thích và mua nó và kênh phân phối của riêng nó. Nếu nó là một sản 
phẩm có giá trị, kế hoạch sẽ thành công. Nếu khách hàng của chúng ta không 
thấy trò chơi có giá trị, chúng ta sẽ đóng cửa công ty. Chỉ có thời gian mới 
cho ta lời giải.” 


Như đã nói ở phần trên, lần đầu tiên, trò chơi được giới thiệu như là sản 
phẩm thương mại trong một hội thảo đầu tư ở Las Vegas, Nevada, tháng 11 
năm 1996. Tháng 2 năm 2004, khi nhìn thấy bài báo gần một trang trên tờ 
New York Times, tôi biết trò chơi đã tìm được đối tượng của nó. 


Đến tháng 2 năm 2004, có hơn 350.000 bộ trò chơi CASHEFLOW được bán 
ra, chủ yếu là do khách hàng tự tìm đến và vào website của chúng tôi hay 
thông qua một ít nhà phân phối. Những câu lạc bộ CASHELOVW có trên khắp 
thế giới, gặp gỡ nhau thường xuyên để chơi trò chơi. Và chúng tôi nhận rất ít 
lời than phiền về giá cả. Con số bị trả lại ít hơn 1%. Chúng tôi đã tìm thấy 
đúng khách hàng cho trò chơi. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC 


Năm chữ p là một kim chỉ nam đơn giản cho kế hoạch marketing của bạn. 
Trước khi thôi việc, bạn nên nhớ những điểm quan trọng sau. 


1. Có ba điểm giá trên bất cứ thị trường nào. Giá cao nhất, giá trung bình và 
giá thấp nhất. Hãy quyết định giá nào phù hợp với bạn nhất. Luôn nhớ rằng 
mức giá trung bình có thể dễ chịu nhất nhưng cũng đông đúc nhất. Nếu ở vị 
trí trung bình, bạn sẽ khó mà nổi bật. 

2. Những người dẫn đầu về giá thấp nhất không chỉ đơn giản hạ thấp giá bán. 
Người chiến thắng trong phân khúc giá thấp nhất làm được những điều xuất 


sắc mà các đối thủ của họ không làm được. Wal-Mart là một ví dụ. Wal- 
Mart bán những sản phẩm y như những nhà bán lẻ khác. Nhưng họ có một 
hệ thống bán lẻ tốt hơn nhiêu cho phép họ kiếm được rất nhiều tiền từ mức 
lợi nhuận nhỏ hơn. Hãy nhớ lời người cha giàu, “Kẻ ngốc nào cũng có thể 
hạ giá bán và bị phá sản. Chỉ người thông minh giỏi giang mới có thể hạ giá 
bán, giảm mức lợi nhuận mà vẫn giàu.” Ông còn nói, “Nếu con chọn cạnh 
tranh ở thị trường giá rẻ, con cần giỏi hơn cả những người cạnh tranh trong 
thị trường cao cấp.” Vì không giỏi đến thế nên tôi thấy cạnh tranh ở thị 
trường giá cao dễ hơn. 


3. Nếu bạn có sản phẩm giá cao ở thị trường ngách, bạn phải đem lại cho 
khách hàng của bạn thứ gì đó mà đối thủ của bạn không thể. Nếu bạn thấy 
lúng túng về những øì các doanh nghiệp giá cao làm, hãy làm bài tập trước 
đã. Đến một đại lý bán xe hơi giá cao và sau đó đến một đại lý xe hơi giá 
thấp. Hoặc đi đến một khách sạn giá cao và sau đó một khách sạn giá rẻ. 
Hãy ghi chú các điểm khác biệt, bạn sẽ tìm được cách xác định sản phẩm và 
khách hàng của bạn tốt hơn. Hãy nhớ giá càng cao thì càng ít khách hàng, 
và chiến lược marketing càng phải chính xác. Và, đừng bao giờ hỏi những 
người mua hàng khu giá rẻ những suy nghĩ của họ về xe Rolls-Royce. 

4. Đừng cố gắng đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng. Nếu bạn muốn vừa 
cao cấp, vừa bình dân, hãy tách thành hai nhãn hiệu. Như bạn biết, Honda 
có nhãn hiệu Acura và Toyota có Lexus. Đối với tôi, chúng có vẻ là những 
chiếc xe giống nhau, nhưng tôi biết những gì? Rõ ràng những nhà tiếp thị 
của hãng Honda và Toyota đã rất thành công khi thuyết phục thị trường rằng 
họ đang bán hai chiếc khác nhau. Như đã nói ở đầu chương này, marketing 
cần đáp ứng ý muốn, nhu cầu, và tính sĩ diện của khách hàng. Trong nhiều 
trường hợp, tính sĩ diện có ảnh hưởng rất lớn. 

5. Thay vì giảm giá, hãy cho thêm. Tôi biết người ta khi nhìn vào trò chơi sẽ 
ngần ngại trước giá bán. Thay vì giảm giá, chúng tôi muốn thêm vào những 
sản phẩm khác và tăng giá bán của cả bộ. Như người cha giàu nói, “Doanh 
số bán hàng = thu nhập.” Nên thay vì giảm giá và giảm lợi nhuận, điều ai 
cũng có thể làm, chúng tôi tìm cách giữ giá sản phẩm và tăng giá trị sử dụng 
cho khách hàng, làm cho họ hài lòng. 

6. Những người bán hàng thiếu năng lực luôn muốn bán những sản phẩm mới. 
Khi tôi làm ở Xerox, chính những người bán hàng yếu nhất than phiền, 
“Nếu chúng ta có những sản phẩm mới, tôi sẽ bán được nhiều hơn.” Nhiều 
công ty đã rơi vào cái bẫy này. Khi doanh số giảm, họ tìm kiếm sản phãm 
mới, thường dẫn đến chuyện được gọi là mở rộng mặt hàng. Khi các mặt 
hàng mở rộng ra quá nhiêu, khách hàng sẽ lúng túng vì có quá nhiều sản 
phẩm để lựa chọn và sản phẩm của chính bạn có thể trở thành đối thủ cạnh 
tranh của nhau. Người cha giàu nói, “Thay vì tìm sản phẩm mới để bán, con 
nên tìm kiếm khách hàng mới.” Ông nói thêm, “Một chủ doanh nghiệp 
thông minh phải tập trung làm cho các khách hàng hiện tại hài lòng và tìm 
kiếm khách hàng mới để bán những sản phẩm hiện có.” 

về Tìm kiếm các đối tác chiến lược, những người đã có khách hàng mà 

bạn muốn nhắm đến. C phần đầu của quyển sách này, tôi đã viết về ba loại 

tiền, cạnh tranh, hợp tác và tỉnh thần. Một trong những cách để trở nên giàu 
có nhanh chóng với ít rủi ro là hợp tác và kiếm những đồng tiền hợp tác. Một 
ví dụ cho vấn đề này là mối quan hệ giữa chúng tôi và Warner Books, mà nhờ 


đó, chúng tôi kiếm được những đồng tiền hợp tác. 

8. Phục vụ tốt những khách hàng tốt nhất. Internet giúp bạn giữ liên lạc 
với khách hàng thân thiết dễ dàng hơn trước đây nhiều. Nguyên tắc: tập trung 
làm hài lòng khách hàng tốt nhất vì họ không chỉ sẽ mua hàng của bạn nhiều 
hơn mà còn giới thiệu bạn với bạn bè họ, mà đó là cách marketing hiệu quả 
nhất. Đó được gọi là tiếp thị truyền miệng. Khi chăm sóc khách hàng tốt nhất, 
bạn cần sáng tạo. Một trong những lý do các doanh nghiệp nhỏ đánh bại được 
các tập đoàn lớn là vì những công ty nhỏ có thể sáng tạo hơn và nhanh hơn. 


TÓM TẮT 


Hãy luôn nhớ năm chữ p. Nhớ rằng sản phẩm cực kỳ đặc biệt của bạn quan 
trọng cho một con người cực kỳ đặc biệt. 


Giá sản phẩm của bạn phải làm hài lòng nhu cầu, ý muốn và tính sĩ diện 
của khách hàng. Khi bàn đến tính sĩ diện, chúng ta đều thích mua được món 
đáng tiền. Nhiều người trong chúng ta thích người khác biết là ta trả nhiều 
tiền cho một sản phẩm nào đó mà chỉ một số ít người có thể mua được. Vì 
vậy tính sĩ diện có thể tác động cả ở hàng cao cấp hay hàng giá rẻ. 


Nơi bạn đặt sản phẩm để khách hàng có thể tìm thấy dễ dàng rất quan 
trọng. Hãy luôn nhớ một chiếc Ferrari mới sẽ không hợp ở chỗ bán xe xài rồi 
giá rẻ. Nếu bạn để sản phẩm sai chỗ, doanh thu rớt. Khi Dạy con làm giàu 
(tập 1) được ¡n lần đầu, chúng tôi để nó ở trạm xăng và dịch vụ rửa xe của 
một người bạn ở Texas. Tại sao là trạm rửa xe đó? Bởi đó là chỗ mà những 
người giàu đem xe đến rửa và đổ xăng. Nếu chúng tôi để quyển sách ở một 
nơi mọi người đến mua xăng giá rẻ thì quyển sách sẽ còn nguyên ở đó. 


Và định vị luôn là vị trí số một. Luôn nhớ rằng đa số chúng ta biết 
Lindberpgh là người đầu tiên một mình bay suốt qua Đại Tây Dương. Mấy ai 
biết người thứ hai. Nếu không là đầu tiên trong lĩnh vực của bạn, hãy khám 
phá ra một lĩnh vực mới mà bạn có thể là người đầu tiên. Khi trò chơi hãy còn 
mới mẻ, nó trở thành trò chơi đầu tiên chiếm lĩnh nhóm trò chơi giá cao nhất. 
Nếu bạn có một quầy hàng bán xúc xích nóng, bạn có thể tuyên bố rằng đó là 
quầy xúc xích nóng đầu tiên bạn sở hữu. Khi Avis nhận ra họ chỉ là thứ hai 
sau Hertz, họ giành vị trí thứ nhất bằng cách lần đầu tiên tuyên bố rất tự hào ở 
vị trí thứ hai, dẫn đến câu slogan của họ là CHÚNG TÔI CỐ GẮNG HƠN 
(We try harder). Nói tóm lại, nơi quan trọng nhất mà bạn muốn đầu tiên phải 


là trong suy nghĩ của khách hàng của bạn. Ví dụ, khi nghĩ đến nước ngọt, bạn 
nghĩ đến Coca-Cola hay Pepsi trước? Khi khách hàng rất đặc biệt của bạn 
nghĩ đến ngành hàng của bạn, họ nghĩ đến bạn trước hay đến đối thủ của bạn 
trước? Chốt lại, việc quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp là phải ở vị trí đầu 
tiên trong suy nghĩ của khách hàng mình. 


BÀI HỌC CỦA SHARON 


Bài học 9: Đừng vì giá rẻ 


TẬP TRUNG VÀO ĐÚNG MỤC TIỂU 


Chọn được đúng khách hàng mục tiêu là nhiệm vụ rất quan trọng đối với 
bạn, một ông chủ. Bạn đang nhắm vào khách hàng cao cấp hay bình dân? 
Khách hàng thanh niên hay đứng tuổi? Liệu bạn đang cạnh tranh bằng giá hay 
chất lượng để có được khách hàng? Như người cha giàu nói, khi bạn cạnh 
tranh dựa vào giá, sẽ có người khác sẵn sàng hạ giá thấp hơn. Tạo nên lợi thế 
cạnh tranh bằng chất lượng sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn, và đương 
nhiên là có những khách hàng đăng cấp cao hơn. 


Ngoài việc xác định giá cả mục tiêu dành cho khách hàng của bạn, việc 
biết được những khách hàng nào bạn cần tập trung nguồn lực vào cũng quan 
trọng không kém. Thử hình dung đường uốn của cái chuông và chia nó ra làm 
ba phần. Tưởng tượng một phần ba khách hàng thích bạn, một phần ba là 
khách hàng tiềm năng nhưng không thích bạn và một phần ba còn lại ở giữa 
thì không quan tâm gì đến bạn hay sản phẩm của bạn. Một sai lầm mà tôi 
thường gặp ở các chủ doanh nghiệp mới thành lập là họ tập trung vào nhóm 
một phần ba không thích họ thay vì nhóm một phần ba thích họ. Trên thực tế, 
nhiều chuyên viên tư vấn kinh doanh muốn tập trung vào những khách hàng 
khó chịu này để giúp bạn phát triển việc kinh doanh. Chúng tôi cực lực phản 
đối. 


Như đã đề cập ở phần đầu chương, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng là 
rất khó. Thay vì tập trung chú ý đến những người không ưa bạn hay sản phẩm 
của bạn, hãy bỏ công sức vào việc phục vụ nhóm khách hàng ưa thích bạn. 
Hãy biến những khách hàng này trở thành người giới thiệu cho bạn và sản 
phẩm của bạn. Kết quả được gọi là marketing lan truyền. Với sự giúp đỡ của 
họ, bạn có thể tác động đến một phần ba khách hàng tiềm năng ở nhóm giữa 
một cách dễ dàng. Hơn nữa, thời gian để dành cho những người yêu quý bạn 
sẽ thú vị hơn nhiều, thay vì lo lắng cho những người không ưa thích bạn. Và 
còn thêm điều này nữa - bán cho một khách hàng có sẵn tốn ít công sức hơn 
là tìm kiếm một khách hàng mới. 


Một sai lầm khác thường gặp ở những doanh nghiệp mới là bao quát quá 
rộng mạng lưới khách hàng. Họ cho rằng mỗi người đi ngang qua cửa là một 
khách hàng tiềm năng - chúng ta sẽ phải buôn bán với bất cứ ai. Quan điểm 
đó là một sai lầm. Khách hàng cũng nên được phân loại trước. Bạn hoàn toàn 
không muốn lăng phí thời gian và tiền bạc đủ để cố bán sản phẩm hay dịch vụ 
của mình cho một người không thể mua được hay thật sự không thích nó. Dĩ 
nhiên là bạn không muốn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho những người 
không đủ khả năng mua (ngoại trừ ngay từ đầu bạn có xác định đó là mục 
đích từ thiện hay quà tặng). Thực tế đôi lúc không có khách hàng còn tốt hơn 
có khách hàng xấu. Không chỉ không thể thu lợi từ những khách hàng xấu, 
bạn còn có thể bỏ lỡ những cơ hội và đôi khi còn mất cả tiền. 


GIÁ TRỊ LÂU BỀN CỦA KHÁCH HÀNG 


Nhiều chủ doanh nghiệp cũng mất cơ hội tìm hiểu giá trị của từng khách 
hàng. Họ vui mừng khi bán được một sản phẩm cho một khách hàng. Thành 
công chỉ thực sự đến khi bạn có cả một nhóm khách hàng mua hàng của bạn 
thường xuyên. Nhóm khách hàng trung thành này sẽ tạo nên một kiểu hình 
kinh doanh thành công và bền vững. Chẳng hạn như Carol, một thợ kim hoàn 
địa phương, bán một món trang sức cho Joe. Nếu vợ Joe thích món trang sức 
đó, anh ta sẽ trở lại chỗ Carol mua cho những dịp đặc biệt và trở thành một 
khách hàng thường xuyên của Carol. Thay vì là khách hàng một lần, anh thợ 
kim hoàn có một khách hàng mua nhiều lần hơn và lợi nhuận tiềm năng cao 
hơn. Carol hiếu được giá trị lầu bền của khách hàng. Đó là sự tín nhiệm mà 
chúng ta sẽ nói đến trong chương cuối. Chăng phải ai cũng thích làm ăn với 


người có tên tuổi lâu dài hơn là một người lạ sao? Nếu bạn có tên tuổi - sự tín 
nhiệm - với mọi người, họ sẽ truyền miệng nhau, và bạn sẽ có uy tín lớn, thu 
hút nhiều mối làm ăn mới nhờ những lời truyền miệng đó. 


Thực tế, tìm một khách hàng mới khó hơn nhiều việc giữ một khách hàng 
hài lòng quay trở lại. Một trong những tài sản lớn nhất của một công ty là 
danh sách khách hàng. 


Chu trình khách hàng bao gồm những bước sau: 
¡Thu hút khách hàng (bước khó nhất). 
2... Bán hàng. 
3.. Thu thập thông tin khách hàng. 
4. Làm cho khách hàng cảm thấy họ quan trọng (cảm ơn vì khách hàng vì đã 
mua hàng). 
5 Giữ liên lạc với khách hàng (gởi những thông báo về sản phẩm mới, 
khuyến mãi đặc biệt, hay các sự kiện khách hàng). 
ø Đáp ứng các yêu cầu trong thời gian nhanh chóng và thái độ thân thiện 
(biến những khách hàng đang than phiền thành hài lòng). 
;._. Tạo nên một cộng đồng hay câu lạc bộ cho khách hàng tham gia (cho họ 
hưởng những quyền lợi miễn phí khi gia nhập). 
3. Đề nghị khách hàng “nói cho bạn bè” về công ty và sản phẩm của bạn. 
9.. Bán cho khách hàng lần nữa. 


10.Lặp lại chu trình. 


Một số bước sẽ dễ dàng hơn những bước khác và có những bước thử thách 
hơn, tùy theo loại hình doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, Công ty Người cha giàu 
thu hút khách hàng bằng cách bán sách trong các cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi 
biết như vậy sẽ khó thu thập thông tin khách hàng. Vì vậy trong sách, chúng 
tôi cho biết chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí tại website 
www.richdad.com. Để nhận được thêm thông tin, chúng tôi yêu cầu khách 
hàng cho tên và địa chỉ email. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho khách 
hàng mới thông tin cập nhật về các sản phẩm của người cha giàu, các chương 
trình khuyến mãi, và sự kiện sắp diễn ra. Chúng tôi gọi những quà tặng đặc 
biệt này là “kêu gọi hành động.” Đây chỉ trò để thu được thông tin khách 


hàng? Chúng tôi đảm bảo rằng đây không hề là trò bịp mà khách hàng sẽ 
nhận được những giá trị thật sự khi tham gia. 


Các công ty khác bán hàng thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ thường 
biếu lại khách hàng một khoản tiền để lấy được thông tin liên lạc của khách 
hàng. Hoặc họ xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu của khách hàng thông 
qua khuyến mãi và quảng cáo. Ví dụ, một công ty sản xuất khoai tây chiên có 
thể không có thông tin khách hàng, nhưng nó phụ thuộc vào việc mua hàng 
thường xuyên của khách hàng. Chăng hạn, nó có thể chọn cách xây dựng 
nhãn hiệu thông qua trưng bày tại điểm bán và quảng cáo. 


Trong ví dụ về người thợ kim hoàn nói trên, Carol sẽ đưa ra dịch vụ tốt 
nhất bằng cách tìm hiểu ngày sinh nhật dịp kỷ niệm và những dịp đặc biệt 
khác của mỗi khách hàng khi cô bán món đồ trang sức đầu tiên cho họ. Sau 
đó một hay hai tuần trước mỗi ngày kỷ niệm đó, cô gởi một tấm thiệp nhã 
nhặn nhắc về những dịch vụ tăng thêm dành cho những món quà tặng, như là 
gói quà và giao hàng miễn phí cho khách hàng. Việc này không chỉ làm tăng 
doanh số bán hàng mà còn hỗ trợ cho khách hàng rất nhiều. Chúng ta ai cũng 
muốn có dịch vụ nhắc nhở các dịp đặc biệt trong đời. 


ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM CHO ĐÚNG MỤC TIÊU 


Làm cách nào bạn xác định một nhóm khách hàng cụ thể? Quy trình đó 
chính là “định vị sản phẩm” mà chúng ta đã thảo luận trong những phần 
trước. Thông qua các chiến dịch marketing, quảng cáo và giá, bạn thiết lập 
một khái niệm hay hình ảnh của sản phẩm trong suy nghĩ người tiêu dùng. 
Khái niệm hay hình ảnh đó sẽ gắn liền với nhãn hiệu (hay tên gọi) của sản 
phẩm. Hơn nhau ở chỗ bạn chọn được khái niệm hay hình ảnh có sức thu hút 
đối tượng của bạn. Bạn và sản phẩm của bạn cần có điểm khác biệt. Bạn cần 
có khả năng làm cho mình nổi bật so với đối thủ. Bạn muốn sự khác biệt đó 
phải hấp dẫn thị trường mục tiêu của bạn. 


Khi thiết lập được vị trí cho nhãn hiệu của mình, bạn cần phải cẩn thận để 
không làm mờ ởi thông điệp của mình. Bạn cần đặc biệt cẩn thận không đưa 
ra những thông điệp trái ngược hay mâu thuẫn nhau. Chuyện này có khả năng 
xảy ra khi bạn có nhiều hơn một sản phẩm hay nhiều hơn một phiên bản cho 


một sản phẩm. Giả sử bạn có dòng sản phẩm đầu tiên rất thành công dành cho 
nam giới từ độ tuổi hai mươi đến bốn mươi tuổi. Bạn muốn mở rộng thị 
trường và cho ra dòng sản phẩm mới thiết kế riêng rất hấp dẫn dối với phụ nữ 
cùng độ tuổi đó. Bạn có tung ra thị trường sản phẩm mới này với cùng tên gọi 
như sản phẩm trước không, hay phát triển một nhãn hiệu khác dành cho phụ 
nữ? 


Câu trả lời phụ thuộc vào hai yếu tố chính: thông điệp riêng sử dụng để xác 
định vị trí của sản phẩm dành cho phái mạnh, và bản chất sự khác nhau giữa 
hai dòng sản phẩm này. Ví dụ, nếu thông điệp của sản phẩm đầu tiên là “Sản 
phẩm dành cho đàn ông đích thực,” thì việc sử dụng cùng nhãn hiệu đó cho 
sản phẩm dành cho phái đẹp sẽ mâu thuẫn và không phù hợp. Tuy nhiên, 
dòng sản phẩm dành cho nữ sẽ không mâu thuẫn nếu thông điệp là “Sản phẩm 
cho lứa tuổi từ hai mươi đến bốn mươi.” Nếu dòng sản phẩm dành cho nam 
giới và phụ nữ gần giống nhau, sử dụng cùng nhãn hiệu có thể sẽ không mâu 
thuẫn. Tuy nhiên, nếu hai sản phẩm đó khác nhau rõ ràng, việc sử dụng chung 
nhãn hiệu sẽ gây nên sự nhầm lẫn và chắc chắn là không thích hợp. 


PHÂN TÍCH NHỮNG CHỮ P VÀ Q CỦA BẠN 
Hãy nhớ năm chữ p trong marketing: 
1. Sản phẩm (Product) 
2. Con người (Person) 
3. Giá cả (Price) 


4. Địa điểm (Place) 
5. Vị trí (Position) 


Bây giờ bạn đã có Tam giác C-Ð, đã đến lúc xem xét lại năm chữ p. Bạn có 
thể có nhiều câu hỏi (Q - questions) hơn trả lời. Hãy tập hợp ê-kíp của bạn và 
đưa ra chiến thuật cùng các chiến lược kinh doanh với năm chữ p trong đầu. 
Với sản phẩm, con người (khách hàng mục tiêu), giá, địa điểm và vị trí được 
hoạch định kỹ và hỗ trợ bởi một Tam giác C-Ð vững mạnh, bạn sẽ tìm thấy 
chữ p thứ sáu một cách dễ dàng, đó là LỢI NHUẬN (Profit)! 


Để hiện thực hóa SỨ mệnh kinh doanh, thời gian dành cho kế hoạch của 
bạn đã hết. HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC KINH DOANH MỚI CỦA BẠN 


NGAY TỪ HÔM NAY. 


Biết khi nào thì nên thöôi việc 


CHƯƠNG 10 


Kết luận 


BIẾT KHI NÀO THÌ NÊN THÔI VIỆC 


Không thích công việc hiện tại không phải là lý do để bạn trở thành chủ 
doanh nghiệp. Nó có vẻ là một lý do chính đáng nhưng lại không phải là lý do 
thuyết phục. Rõ ràng là còn thiếu một sứ mệnh đủ mạnh. Dù hầu như ai cũng 
có thể trở thành ông chủ nhưng tỉnh thần chủ doanh nghiệp không phải ai 
cũng có. 


Có một câu nói từ rất xưa “Người thắng không bao giờ bỏ cuộc còn người 
bỏ cuộc thì chăng bao giờ thắng.” Cá nhân tôi không đồng ý với câu này. Đời 
đâu có đơn giản thế. Thực tế, người thắng cũng phải biết lúc dừng. Có những 
lúc trong đời, chấm dứt một chuỗi thất bại là cách tốt nhất, thừa nhận mình 
phải bỏ cuộc hay đã đốn nhầm cây là cách tốt nhất. 


Theo ý tôi, người bỏ cuộc đơn giản là người ngưng lại khi mọi việc trở nên 
khó khăn. Tôi đã từng bỏ cuộc nhiều lần trong đời. Tôi đã từng bỏ kế hoạch 
ăn kiêng, chương trình thể dục, bao nhiêu là bạn gái, công ty, sách, chuyện 
học hành và bao nhiêu thứ khác nữa. Cứ mỗi năm tôi lại lên quyết tâm cho 
năm mới rồi lại quăng sang một bên. Vì thế tôi hiểu bỏ cuộc là gì và tôi cũng 
là một kẻ bỏ cuộc. 


Một trong những lý do tôi không bỏ cuộc trên con đường trở thành chủ 
doanh nghiệp vì tôi rất muốn trở thành một ông chủ. Tôi rất khao khát chuyện 
đó. Tôi muốn tận hưởng sự tự do, độc lập, sự giàu sang và khả năng đóng góp 
vào thế giới này những gì một chủ doanh nghiệp có thể. Nhưng dù có muốn 
trở thành chủ doanh nghiệp thành công đến mấy, cái ý định bỏ cuộc đầy mạnh 
mẽ kia lúc nào cũng chờ sẵn trước mặt tôi, mở cửa gọi mời. Thật dễ bỏ cuộc 
khi tôi hết tiền hay nợ nần chồng chất. Thật dễ bỏ cuộc khi chủ nợ đến gõ 
cửa. Thật dễ bỏ cuộc khi cục thuế báo tôi nợ thuế cũ quá nhiều. Thật dễ bỏ 
cuộc khi dự án thất bại và người cộng tác tương lai ra đi. Khi công việc khó 
khăn, ý nghĩ bỏ cuộc lại đến thật gần, chỉ trong gang tấc. 


Đối với tôi, trở thành chủ doanh nghiệp là một hành trình, cuộc hành trình 
tôi vẫn còn đi tiếp. Tôi tin mình mãi vẫn là một chủ doanh nghiệp tập sự suốt 
đời. Tôi thích kinh doanh và thích giải quyết những khó khăn kinh doanh. Đã 
có lúc tôi phải ngưng vì thua lỗ, đóng cửa công ty, thay đổi hướng đi, nhưng 
trên con đường trở thành chủ doanh nghiệp, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, ít ra là 
cho đến bây giờ. Đó là một hành trình tôi yêu. Đó là hành trình đưa tôi đến 
với cuộc sống tôi muốn. Vì thế dù con đường có chông gai đến đâu, nó vẫn 
đáng theo đuổi. Những con đường chông gai cho tôi chưa hắn đã chông gai 
cho bạn. Một lý do khi viết cuốn sách này là tôi muốn làm cho cuộc hành 
trình được thuận lợi hơn cho những ai sắp bước vào hoặc đã bước vào con 
đường này. 


Trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi nghĩ nên chia sẻ với bạn một điều 
nhỏ đã giúp tôi không ngừng vươn tới. Đó là ánh sáng trong bóng tối, ngay cả 
trong những thời khắc đen tối nhất. Tôi có một miếng giấy nhỏ dán trên đế 
điện thoại trong văn phòng ở công ty sản xuất ví. Miếng giấy đó ở trong một 
gói bánh Trung Quốc. Nó viết thế này, “Lúc nào bạn cũng có thể bỏ cuộc. 
Vậy sao không bắt đầu mọi chuyện bây giờ đi?” Có nhiều cú điện thoại rất 
đáng là lý do để tôi bỏ cuộc. Nhưng cứ mỗi khi gác máy, tôi lại nhìn vào 
những lời thông thái đó và tự hỏi “Dù mình có muốn bỏ cuộc đến mấy thì 
cũng không phải là hôm nay. Để ngày mai hằng bỏ cuộc.” Và may mắn là 
ngày mai đó chưa hề tới. 


TRƯỚC KHI BẠN THÔI VIỆC, CHÚNG TÔI CHO BẠN NHỮNG LỜI 
KHUYÊN NÀY 


1. Kiểm lại thái độ. Thái độ gần như là tất cả. Chúng tôi không 
khuyên bạn làm chủ doanh nghiệp chỉ để kiếm tiền. Có những cách kiếm tiền 
khác dễ hơn nhiều. Nếu bạn không thích kinh doanh và những thử thách trong 
kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp có lẽ không phải là con đường dành cho 
bạn. 

ổ Thu thập càng nhiều kinh nghiệm của năm yếu tố trong Tam giác C- 
Ð càng tốt. Trong những cuốn sách trước đây, chúng tôi khuyên mọi người 
làm để học chứ không làm vì tiền. Thay vì tìm việc làm vì tiền, hãy tìm việc 
làm để có kinh nghiệm. Ví dụ nếu bạn muốn có kinh nghiệm về kinh doanh, 
hãy làm thêm ở McDonald”s. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những gì diễn ra 
lúc có khách hàng nói “Tôi muốn một Big Mac và khoai tây chiên.” Lúc đó, 
các hệ thống kinh doanh được thiết kế vào hàng tốt nhất thể giới sẽ chạy. Đó 
là một hệ thống được thiết kế tuyệt vời ban đầu được thực hiện bởi những 
người phần lớn chỉ tốt nghiệp trung học. 

3. Luôn nhớ BÁN HÀNG = THU NHẬP. Các chủ doanh nghiệp cần 
bán hàng giỏi. Nếu bạn không bán hàng giỏi, cần phải lĩnh hội thật nhiều kinh 


nghiệm trước khi thôi việc. Tôi từng nghe Donald Trump nói, “Có những 
người bán hàng bẩm sinh. Nhưng còn lại thì ai cũng có thể học bán hàng.” 
Tôi không có tài năng bẩm sinh đó. Tôi phải học mà thành. Nếu bạn muốn 
được đào tạo bán hàng thật giỏi, bạn thử tham gia vào một công ty tiếp thị đa 
cấp hay một công ty bán hàng trực tiếp. 
4. Lạc quan nhưng cũng thành thật với chính mình, cần phân biệt thành 
thật hết mức với bi quan. Tôi biết có những người biện giải với bạn vì sao 
một việc không chạy được cho dù nó đang chạy. Tôi biết những người luôn 
chứa trong đầu bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào có thể. Những người suy nghĩ 
tiêu cực hay bi quan không giống với những người biết thành thật với chính 
mình. 

5.. Bạn sử dụng tiền như thế nào? Có quá nhiều người phải chật vật vì chuyện 
tiền bạc chỉ do họ không biết cách tiêu tiền. Quá nhiều người tiêu tiền mà 
không tìm được khoản bù đắp. Một chủ doanh nghiệp cần biết cách tiêu tiền 
để tiền vào càng nhiều hơn. Đó không phải là chuyện bần tiện, thắt lưng 
buộc bụng. Đó là chuyện khi nào tiêu, tiêu cho cái øì, và tiêu bao nhiêu. Tôi 
đã chứng kiến quá nhiều những ông chủ phá sản chỉ vì tiết kiệm. Chăng hạn 
khi chuyện kinh doanh đi xuống, thay vì đổ tiền vào tiếp thị khuyến mãi, có 
chủ doanh nghiệp lại cắt giảm ngân sách hy vọng tiết kiệm tiền. Mà khi làm 
vậy thì buôn bán càng tiếp tục đi xuống. Đây là một ví dụ nhỏ của hành 
động sai và không đúng lúc. 

6. Khởi nghiệp để lấy kinh nghiệm. Không ai có thể học lái xe đạp nếu 

không có xe đạp và không ai có thể học bắt đầu, xây dựng và điều hành một 

công ty nếu không có công ty. Khi bạn đã quen với các phần trong Tam giác 

C-Ð, hãy ngừng kế hoạch mà bắt tay vào thực hiện. Như tôi vẫn nói, “Cứ giữ 

công việc hiện tại của bạn và bắt đầu kinh doanh thêm gì đó.” 


: Sẵn sàng hỏi nhờ giúp đỡ. Người cha giàu thường nói, “NÑgạo mạn 
vẫn là nguyên nhân của ngu dốt.” Nếu bạn không biết thì cứ tìm người biết 
mà hỏi. Nhưng cũng đừng mẻ nheo và hỏi xin giúp đỡ quá nhiều. Có sự khác 
biệt rõ ràng giữa giúp đỡ và dựa dẫm. 

8. Tìm người đỡ đầu. Người cha giàu là người đỡ đầu của tôi. Tôi còn 
có nhiều người đỡ đầu khác. Đọc những cuốn sách của những ông chủ vĩ đại 
như Edison, Ford, và Gates. Những cuốn sách có thể là người đỡ đầu tốt nhất 
cho bạn. Công ty Người cha giàu có chương trình đỡ đầu gọi là Người cha 
giàu Hỗ trợ. Người hỗ trợ qua điện thoại là các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư 
và những người huấn luyện tài ba. Một trong số các chủ doanh nghiệp tôi 
thích là Steve Jobs, người sáng lập Apple Computer và Pixar. Lôi không chỉ 
thích phong cách của anh mà còn cả văn hóa của công ty anh nữa. Một trong 
những điều quan trọng nhất một chủ doanh nghiệp có thể xây dựng là một 
công ty có văn hóa mạnh. Như đã nói từ ban đầu, ở Công ty Người cha giàu 
chúng tôi làm việc cật lực để phát triển và bảo vệ văn hóa học hỏi và tự do thể 
hiện. 

9... Tham gia vào mạng lưới của chủ doanh nghiệp. Buôn có bạn, bán có 
phường. Thành phố nào tôi sống cũng có các nhóm hay hiệp hội các chủ 
doanh nghiệp. Dự các buổi họp và tìm một nhóm phù hợp nhu cầu của bạn. 
Làm bạn với những chủ doanh nghiệp. Họ sẽ hỗ trợ bạn cũng như ngược lại. 
Liên hệ với Phòng quản lý doanh nghiệp nhỏ (Small Business A dministration 


- 5BA) hay phòng thương mại địa phương để lấy lịch họp và hội thảo. Đó là 
các nguồn thông tin quý giá và nguôn chủ doanh nghiệp. Một nhóm tôi rất ấn 
tượng là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ (Young Entrepreneurs Orga- nization - 
YEO). Dù tôi đã quá tuổi để tham gia với các bạn trẻ đó, tôi vẫn được mời nói 
chuyện trong nhiều buổi họp của họ. Tôi luôn bị ấn tượng với khả năng của 
những bạn trẻ trong tổ chức này. 

10. Chung thủy với quá trình. Một lý do nhiều người không bỏ việc và 
bước vào con đường chủ doanh nghiệp vì con đường đó quá nhiều gian nan, 
đặc biệt lúc khởi đầu. Tôi đề nghị bạn bám theo các nguyên tắc trong Tam 
giác C-Ð và cố hết sức làm tốt cả tám yếu tố trong Tam giác đó. Sẽ mất nhiều 
thời gian nhưng nếu bạn thành công, phần thưởng có thể sẽ ngoài sức tưởng 
tượng. Như người cha giàu nói, “Làm chủ doanh nghiệp là một quá trình chứ 
không phải là một công việc hay một nghề.” Vì thế hãy chung thủy với quá 
trình và nhớ cho dù có những lúc thật khó khăn nhưng quá trình sẽ cho bạn 
thấy thoáng qua tương lai phía trước. 


Qua nhiều năm, tôi có nghe nhiều người nói cụm từ Mục Tiêu Lớn. Biết 
rằng có mục tiêu lớn là chuyện hiển nhiên, tôi vẫn tin quá trình và tầm mức 
của sứ mệnh quan trọng hơn mục tiêu. 


Người cha giàu vẽ cho con trai ông và tôi biểu đồ như thế này: 


Ông nói, “Nếu con có mục tiêu lớn, con cần có sứ mệnh ý nghĩa để đẩy 
con qua quá trình. Với một sứ mệnh ý nghĩa, mọi thứ đều trong tầm tay.” 


SỨ MỆNH —= QUÁ TRÌNH —> MỤC TIÊU 


Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này và chúng tôi chúc các bạn thành 
công rực rỡ nếu bạn đã quyết định trở thành chủ doanh nghiệp hoặc bạn đã là 
một nhà doanh nghiệp. 


Robert Kioyashi 


Sharon Letcher 


